CON ĐƯỜNG CÔ XƯA 


THERAVÀDA 
Piya dassi Ihera 


CON ĐƯỜNG CỔ XƯA 


Tỳ kheo Pháp Thông đ7©b 


—Z 
THraIHASOOI<S NHÀ XUẤT BẢN 
Knowledge for the Future LAO ĐỘNG 


Nhà xuất bản Lao động Công ty Cô phần Sách Thái Hà 
175 Giảng Võ - Đồng Đa - Hà Nội 119 C5 Tô Hiệu - Cầu Giấy - HN 


Tel: (04) 3851 5380 Tel: (04) 3793 0480 
Fax: (043) 851 5381 Fax: (04) 62873238 
Website: www.nxblaodong.com.vn Website: www.thaihabooks.com 


Chịu trách nhiệm xuất bản: 


Võ Thị Kim Thanh 


Biên tập: Thủy Hương Trình bày: Hoàng VI 
Sửa bản in: Thanh Huyền Thiết kế bìa: Ngọc Thắng 


Biên mục trên xuất bản phẩm của Thư viện Quốc gia Việt Nam 
Piyadassi Thera 

Con đường cô xưa / Piyadassi Thera ; Pháp Thông dịch. - H. : Lao động 
; Công ty Sách Thái Hà, 2013. - 420tr. ; 2lcm. - (Tủ sách V-Buddhism) 
Tên sách tiếng Anh: The Buddha”s ancient path 

ISBN 9786045901502 


1. Đạo Phật 2. Giáo lí 
294.3 - dc14 
LDK0012p-CIP 


In 1.500 cuốn, khổ 14,5em x 20,5cm tại Công ty Cô phần In & Thương mại 
Prima. Số đăng ký KHXEB: 460-2012/CXB/01-41/LĐ. Quyết định xuất bản số: 
161/QĐÐLK-LĐ. In xong và nộp lưu chiêu Quý I/2013. 


MỤC LỤC 


Những từ viết tắt 
Lời giới thiệu 

Lời tựa 

Con Đường Cổ Xưa 


Chương l: Quan điểm của đạo Phật 

Chương II: Thánh đế thứ nhất 

Chương III: Thánh đế thứ hai 

Chương IV: Thánh đế thứ ba 

Chương V: Ba nhóm (Uẩn) của Bát Thánh Đạo 
Chương VI: Thánh đế thứ tư 

Chương VII: Chánh tư duy (Sammà - Samkappa) 
Chương VIII: Chánh Ngữ (Sammà - Vàcà) 
Chương IX: Chánh Nghiệp (Sammà - Kammanta) 
Chương X: Chánh Mạng (Sammà - Àjìva) 
Chương XI: Chánh Tinh tấn (Sammà - Vàyàma) 
Chương XII: Chánh niệm (Sammà Sàti) 

Chương XIII: Chánh Định (Sammà - Samàdhi) 
Chương XIV: Kết luận 


117 
137 
157 
187 
233 
263 
289 
305 
335 
371 
411 


NHỮNG CHỮ VIẾT TẮT 


Trong nguyên bản tiếng Anh, tác giả sử dụng Tạng Pàili để trích 
dẫn, và trong đó việc đánh số trang cũng như phân quyền có khác 
với Tạng kinh do H.T Minh Châu dịch. Do đó, chúng tôi sẽ giữ 
nguyên phần ghi chú cuối trang theo bản gốc đề cho độc giả tiện 
việc đối chiếu. Tuy nhiên, cũng có những chỗ chúng tôi tìm được 
trong bộ Kinh của H.T Minh Châu dịch và trích dẫn ra nhưng vẫn 
đánh thứ tự theo bản Đài. 


A : — Angutfara — Nikàya (Tăng Chi kinh) 

BV :  Buddhavamsa (Phật Sử) 

D : Diphà— Nikàyatthakathà (Chú Giải Trường Bộ) 
Dhp  :  Dhamma pàda (Pháp Cú) 

lu : Tivuttaka 

Jat : làtaka (Chuyện Tiền Thân) 

M :  MaJjhimmà — Nikàya (Trung Bộ) 

MA :_ Majjhimà— Nikàyatthakathà (Chú Giải Trung Bộ) 
S :_ Samyutta —- Nikàya (Tương Ưng Bộ) 

Sn : Suffampàta 

Ud : Udàna 

Vbh :  Vibhanga (Bộ Phân Tích) 

Vn :  Vinaya Pitaka (Tạng Luật) 

Visn :  Visuddhimagza (Thanh Tịnh Đạo) 

Thg :  Theragàthà (Trưởng Lão Tăng Kệ) 


Therg :  Therigàthà (Trưởng Lão NI Kệ) 


Lời giới thiệu 


Phật học ngày nay bao hàm cả một rừng kinh sách của nhiễu 
Tông môn, Bộ phái. Riêng Tam Tạng Thánh Điền Pàli nguyên 
thủy thì chúng ta nghiên cứu một đời cũng không dễ gì thấu 
suối, huống chỉ về sau còn có cả Kinh Luận dị biệt của các 
bộ phái Tiểu thừa, rồi đến sự phát triển đa dạng của tư trởng 
Đại thừa, Mật tông, Thiên tông v.v... thì dù một người có sống 
hơn trăm năm cũng không sao khám phá hết những tỉnh hoa 
trong rừng Kinh điển thâm áo này. 


Tuy nhiên Đức Phát dạy: 


“Dầu cho ngôn ngữ trăm ngàn 
Nói điều vô ích chỉ bàn suông thôi 
Tốt hơn: ít chữ, ít lời 
Nghe xong tịnh lạc sống đời vô ưu °. 
(Kinh Lời Vàng — Minh Đức djch) 
Cho nên người hữu duyên đôi khi chỉ nghe một câu kệ, 


một lời kinh, một yếu ngữ hoặc thậm chí chỉ thấy một sự kiện 
vô ngôn mà vẫn thâm nhập được chánh pháp. 


Cøz ẩÈ/g cổ xi4 


Người học Phật cốt thấy ra chỗ uyên nguyên, tỉnh yếu 
và giản dị nhất của Đạo chứ không nên tâm chương trích cú 
quá nhiễu Kinh luận để rồi không tránh khỏi chướng ngại 
của sở trí, hay lắm khi bay bồng trong thế giới huyễn hoặc 
của tư tưởng, để rồi đánh mắt thực địa của pháp tánh như thị 
(Wathàbhùtà) mà Đức Phật muốn chỉ bày: 


Con Đường Cô Xưa” đã có gắng giúp người học Phật 
tập chú vào những điểm giáo lý cốt lõi nhất đã được tất cả 
các Tông phái công nhận như là điểm chung đồng và thuần 
túy nhất của đạo Phật. Thông suốt được những điểm giáo lý 
này có thể được xem như đã thâm nhập toàn bộ con đường 
giác ngộ giải thoát của Đức Phật. 

Dĩ nhiên những gì được trình bày trong tập sách này chỉ 
là phân giới thiệu cơ bản của tác giả, còn phân khám phá 
thực chứng chính là hứng thú dành cho sự ngạc nhiên của 
những ai muốn tìm chân lý. 


Tổ Đình Bửu Long, mùa an cư 25. 
Tỳ kheo Viên Minh. 


T1O 


kLới tựa 


Hơn hai ngàn hai trăm năm trước, nơi vườn Lộc Uyển tại 
Sarnath Ấn Độ, đã vang lên bức Thông Điệp Giải Thoát của 
Đức Phật, một sự kiện trọng đại, đã làm thay đổi hẳn cách 
tư duy và lỗi sống của loài người. Mặc dù mới đầu chỉ có 5 
vị đạo sĩ thuộc nhóm Kiêu Trần Như được nghe Thánh pháp 
này, giờ đây thánh pháp ấy đã lan tỏa thật bình an đến tận 
những vùng xa xôi nhất của cõi thể này gian, và nhu cẩu để 
hiểu được rõ ràng hơn, chính xác hơn ý nghĩa của Thánh 
pháp đã và đang là một nhu câu lớn cho thể giới. 


Trong những năm gân đây, nhiều sách dẫn giải về lời 
dạy của Đức Phật đã xuất hiện, song phân lớn những cuốn 
sách ấy đều thiếu tỉnh chính xác và không tương ứng với tỉnh 
thân Phật ngôn. Với tất cả lòng khiêm tốn, bắn tăng nguyện 
sẽ trình bày thật chán xác về lời Đức Phật dạy như đã được 
tìm thấy trong Tam Tạng Pàli nguyên thủy nhất, một truyền 
thông Phật giáo cô kính và rất đáng tin cậy từ ngàn xưa cho 
tới nay. Do đó, nội dung của cuốn sách này là nhằm giải thích 
bao quát quan niệm trung tâm của đạo Phật, tức Tứ Thánh 


1I 


Cøz ẩÈ/g cổ xi4 


Đé đặc biệt nhấn mạnh đến bát Thánh Đạo, Pháp hành dẫn 
đến Giác Ngộ Giải Thoát. Bản tăng đặt tên cho cuốn sách là 
“Con Đường Cô Xưa” (Puràna Maggam), đúng theo những 
từ mà Đức Phật đã dùng khi giới thiệu về Bát Thánh Đạo. 


Vajiràràma Piyadassi 
Colomb 
Sri. Lanka. 


12 


Con Đường Cổ Xưa 


Đức Phật, người sáng lập ra Đạo Phật, một tôn giáo! lớn trên 
thế giới, sống ở Bắc Ấn hơn 2.500 năm trước, được gọi là Cồ 
Đàm (Gotama). Thực ra Gotama chỉ là tên tộc, tên của ngài là 
ST-đạt-đa (Siddhattha), nghĩa đen là người đã thành tựu mục 
đích của mình. Cha ngài là đức vua Tịnh Phạn (Suddhodana), 


! Từ tôn giáo được dùng ở đây theo nghĩa của một “Lối Sống” chứ 
không theo nghĩa nó thường được hiệu. Xem định nghĩa về tôn giáo ở 
phần sau. 


13 


Cøz ẩÈ/g cổ xi4 


cai trị lãnh địa của dòng họ Thích Ca (Säkyas) tại Ca-tfl-la-vệ 
(Kapilavatthu) trên biên giới Nê-pal. Mẹ Ngài, Mahamayä, là 
công chúa xứ Koliyas. 


Vào ngày trăng tròn tháng Năm, tức rằm tháng Tư âm 
lịch, khi mà ở Ân Độ cây cối đang mùa đơm bông kết trái, con 
người và muông thú trong tâm trạng vui tươi nhất, thì Hoàng 
hậu Ma-gia từ Kinh thành Ca-tì-la-vệ du hành về Devadaha, 
quê nhà của bà, để sanh nở, theo phong tục thời bấy giờ. 
Nhưng điều đó đã không xảy ra như ý nguyện, vì đi được nửa 
đường, đến khu vườn Lâm-tỳ-ni, giữa hai kinh thành, bà đã 
hạ sinh thái tử, đưới bóng cây Vô-ƯU đang nở rộ hoa. 


Lâm-tì-n hay Rummindel, tên mà ngày nay người ta 
thường biết đến, cách Bãrãnasi khoảng100 dặm về hướng 
Bắc và nằm trong tầm nhìn của dãy núi tuyết Hi-mã-lạp-sơn 
(Himälayas). Tại địa điểm Thái tử Siddhattha, Đức Phật tương 
lai của chúng ta, đản sinh đáng ghi nhớ này, Hoàng Đề A-dục, 
316 năm sau sự kiện, đã cho dựng một thạch trụ vững chắc để 
đánh dấu thánh tích. Văn ký được khắc trên thạch trụ thành 
năm hàng bao gồm chín mươi ba ký tự Asokan (brãhmi), 
trong đó có dòng sau: “Hinda Budhe jãte Sãkyamuni” 
(Nơi đây Đức Phật, hiền nhân dòng họ Thích, đã đản sinh”. 
Ngày nay người ta vẫn còn thấy cột trụ đá này. Thạch trụ dù 
bị sét đánh nhiều lần, “vẫn chắc như ngày nó được cắt”, thậm 
chí khi Huyền Trang, nhà chiêm bái Trung Hoa, đến đây vào 
giữa thế kỷ thứ bảy sau Tây lịch, vẫn còn thấy nó. Việc khám 
phá và nhận dạng ra Vườn Lâm Tỳ Ni năm 1896 được cho 


14 


Cøz¿ ẩÈ/g cổ xi4 


là do công của Tướng Cunningham, nhà khảo cổ lừng danh 
thế giới. 

Bảy ngày sau khi hạ sanh thái tử, Hoàng hậu (Mahãmäy3) 
qua đời, và hài nhi được PaJapati Gotami, em của mẹ ngài, 
nuôi đưỡng. Mặc dù được nuôi dưỡng đến tuổi trưởng thành 
trong sự tỉnh tế giữa những sung túc của xa hoa vật chất, 
phụ vương ngài cũng không quên chăm lo đến sự giáo dục 
mà một vị thái tử phải được tiếp nhận. Nhờ vậy, ngài đã trở 
nên thiện xảo trong rất nhiều ngành kiến thức, và trong nghệ 
thuật chiến tranh ngài cũng dễ dàng vượt trội hơn những 
người khác. 

Tuy nhiên, ngay từ thời thơ ấu thái tử đã có một sự trầm 
tư sâu lắng. Khi thái tử lớn lên, ước nguyện của phụ vương là 
muốn ngài phải kết hôn, xây dựng một gia đình, và trở thành 
người kế vị (ngai vàng) xứng đáng; nhưng đức vua vẫn e sợ 
rằng một ngày nào đó thái tử sẽ từ bỏ gia đình để sống đời 
không gia đình của một Sa môn. 

Theo phong tục thời bấy giờ, khi vừa l6 tuổi, thái tử 
kết hôn với công chúa Da-du-đả-la, con gái duy nhất của 
Đức Vua Suppabuddha và Hoàng Hậu Pamitä, nước Koliyas. 
Công chúa cùng một tuổi với thái tử. Hưởng thụ không thiếu 
một thú vui trần tục nào của cuộc sống, thái tử hầu như không 
hề biết đến sự đau khổ. Tuy thế tất cả những nỗ lực của vua 
cha nhằm giam giữ thái tử như một tù nhân đối với các giác 
quan và khiến cho ngài phải ham thích những thú vui trần tục 


15 


Cøz ẩÈ/g cổ xi4 


đều vô ích. Những có gắng của Tịnh Phạn Vương nhằm ngăn 
đôi mắt dò xét của thái tử không đề cho thấy những nỗi thống 
khổ của kiếp nhân sinh chỉ làm tăng thêm trí tò mò và quyết 
tâm đi tìm Chân Lý và Giác Ngộ của ngài mà thôi. 

Khi tuổi tác chín chắn hơn, thái tử bắt đầu thoáng thấy 
những nỗi thống khô của thế gian. Như kinh điển nói, ngài đã 
chứng kiến bốn cảnh tượng: đầu tiên là một người bị suy yếu 
với tuổi giả, hoàn toản không còn tự lực được nữa; thứ hai 
là cảnh tượng của một người chỉ còn da bọc xương, vô cùng 
bất hạnh và tuyệt vọng với một chứng bệnh hiểm nghèo nào 
đó; thứ ba là cảnh tượng một nhóm người đang than khóc, 
gánh trên vai xác chết của một người thân, đem đi hoả thiêu. 
Những cảnh tượng đáng thương này đã tác động sâu sắc đến 
ngài. Tuy nhiên, cảnh tượng thứ tư, tạo ra một ân tượng lâu 
dài nhất. Ngài nhìn thấy một vị Sa môn, an tịnh và thanh thản, 
xa cách và tách biệt, ngài biết rằng đây là một người đã lìa bỏ 
gia đình, sống một cuộc đời thanh tịnh, để tầm cầu Chân LÝ 
và làm sáng tỏ những bí ấn của cuộc đời. Những tư duy về sự 
xuất ly đã loé lên trong tâm của thái tử và trong sự trầm tư sâu 
lắng ấy ngài quay gót trở về hoàng cung. Nhịp đập quả tim 
của một con người đang khắc khoải và đau khổ đã tìm được 
tiếng vọng hưởng ứng trong chính trái tim của ngài. Càng 
tiếp xúc với thế giới bên ngoài những tường thành của hoàng 
cung, ngài càng trở nên tin chắc rằng thế gian này không có 
hạnh phúc thực sự. 


HỖ) 


Cøz¿ ẩÈ/g cổ xi4 


Trong sự tĩnh mịch của đêm trăng sáng ấy những ý nghĩ 
này đã khởi lên nơi ngài: 

“Tuổi trẻ, thời thanh xuân của cuộc đời, sẽ chấm dứt 
trong sự già nua, các giác quan sẽ đánh lừa ta khi ta cần đến 
chúng nhất. Khi bệnh tật thình lình ập đến, sự khoẻ mạnh và 
tráng kiện sẽ mất đi sức mạnh của chúng. Cuối cùng, cái chết 
có thê đến bất ngờ và không mong đợi, đặt dấu chấm hết cho 
thọ mạng ngắn ngủi của kiếp sống này. Chắc chắn phải có 
một lối thoát cho tình trạng bất toại nguyện, phải có một con 
đường đề thoát khỏi già và chết này.” 


Như vậy sự kiêu hãnh về tuôi trẻ, sức khoẻ, và thọ mạng! 
đã từ bỏ ta. Sau khi nhìn thây được tính hư ảo và sự nguy 
hiểm của ba kiêu mạn này, một sự thôi thúc mãnh liệt đã 
buộc ngài phải đi tìm để đạt đến Bắt Tử, đã buộc ngài phải 
nỗ lực để giải thoát khỏi già, bệnh và chết. Ngài nhất quyết 
đi tìm sự giải thoát cho chính bản thân mình và cho tất cả 
những chúng sanh đang đau khổ. Chính lòng bi mẫn sâu xa 
này đã dẫn dắt ngài đến mục tiêu truy tìm và kết thúc bằng sự 
Giác Ngộ Viên Mãn, Phật Quả. Chính lòng bi mẫn đó đã kích 
động trái tìm ngài nghĩ đến sự Từ Bỏ Vĩ Đại và mở cánh cửa 
lồng son của đời sống gia đình cho ngài thoát ra. Chính lòng 
bi mẫn ấy đã khiến cho ngài thực hiện sự quyết định vững 
chắc không gì lay chuyên nổi, ngay cả lúc đưa mắt nhìn lần 


' Yobbanamada, ärogyämada, Jivitamada 


17 


Cøz ẩÈ/g cổ xi4 


cuối người vợ yêu dấu đang say ngủ với hoàng nhi bé bỏng 
trong vòng tay. 


Lúc bấy giờ ngài vừa 29 tuổi, trong độ tuổi thanh xuân 
của đời người. Vào cái ngày Từ Bỏ Vĩ Đại ấy, công chúa 
Da-du-đà-la xinh đẹp của ngài cũng vừa hạ sanh đứa con trai 
duy nhất cho ngài, Rãhula, điều này càng khiến cho buổi chia 
tay thêm đau đón, xé lòng và ngài phải lao người phóng vội 
đi — thái tử, với một nghị lực siêu phàm, đã dứt bỏ vợ, con, 
cha già và cả chiếc vương miện hứa hẹn một đời sống quyền 
lực và vinh quang, và giả dạng một vị Sa môn nghèo khô 
ngài một thân một mình đi vào rừng sâu đề tìm những chân lý 
vĩnh hằng của kiếp nhân sinh, “ứẩm cầu sự an ổn tối thượng 
khỏi các khổ ách — Niết-Bàn.”! Có thê nói, đây là sự từ bỏ vĩ 
đại nhất. 

Cống hiến đời mình cho công việc cao quý là khám phá 
phương thuốc chữa trị cho căn bệnh phổ quát của kiếp nhân 
sinh, ngài đã đặt mình dưới sự hướng dẫn của hai vị thầy 
nổi tiếng thời đó, Älãra Kãlãma và Uddaka Rãmaputta, hy 
vọng rằng, là những bậc thiền sư, họ sẽ chỉ cho ngài thấy con 
đường đi đến giải thoát. Ngài đã thực hành thiền định và đạt 
đến những thiền chứng cao nhất, nhưng vẫn không thoả mãn, 
vì chúng thiếu sự giác ngộ tối thượng. Có thể nói mức tri kiến 
và phạm vi kinh nghiệm huyền bí của những bậc thiền này 
không đủ để đem lại cho ngài những gì ngài đang nhiệt tâm 


MT. 163, sutta 26. (Ariyapariyesanà sutta) 


Tổ 


Cøz¿ ẩÈ/g cổ xiứ4 


tìm kiếm. Do đó, ngài đã từ bỏ chúng để đi tìm cái vẫn chưa 
được biệt. 


Trên bước đường lang thang rày đây mai đó của mình, 
cuối cùng ngài đến khu rừng Khô Hạnh Lâm (Uruvela), gần 
bên sông Ni-liên-thiền (Nerañjarä) ở Gayã. Bị hấp dẫn bởi sự 
yên fĩnh, những khóm rừng rậm rạp và nước trong mát của 
nó, ngài quyết định ở lại, vì thấy rằng đây là một nơi thích 
hợp đề tiếp tục cuộc tầm cầu giác ngộ của mình. Năm vị đạo 
sĩ khác ngưỡng mộ nỗ lực phi thường của ngài đã tự nguyện 
phục vụ cho ngài. Đó là nhóm năm vị Kondañña (Kiều-trần- 


như), Bhaddiya, Vappa, Mahanama và Assa]1. 


Ở Án-độ thời bây giờ, và ngay cả ngày nay cũng vậy, có 
một niềm tin chung giữa những vị đạo sĩ rằng sự thanh tịnh 
và giải thoát tối hậu khỏi khô chỉ có thể được thành tựu bằng 
pháp hành khổ hạnh, và Sa môn Cô Đàm đã quyết định xác 
chứng sự thực này. Vì thế, tại khu rừng Khổ Hạnh Lâm đó 
ngài đã bắt đầu một nỗ lực kiên quyết đề làm suy yếu thân 
xác của mình, với hy vọng rằng tâm ngài, khi được giải thoát 
khỏi những trói buộc của thân, có thê vút bay lên những đỉnh 
cao của sự giải thoát. Ngài đã hết sức nhiệt tâm trong những 
pháp hành này. Ngài sống chỉ nhờ vào các thứ lá và rễ cây, 
với lượng thức ăn mỗi ngày mỗi giảm, ngài mặc bằng những 
tắm vải rách nhặt từ những đồng rác; ngủ giữa những xác chết 
trong nghĩa địa hay trên giường gai. Sự thiếu dinh dưỡng này 
đã để lại cho ngài một thê xác suy sụp hoàn toàn. 


10 


Cøz ẩÈ/g cổ xi4 


Khổ hạnh đã được Ta thực hành một cách khóc liệt nhất. 
Khổ hạnh đã được Ta thực hành hơn hắn tất cả những người 
khác. Tay chân Ta trở thành như những cọng cỏ khô hay 
những đốt cây leo khô héo...! Những năm sau khi đạt đến sự 
giác ngộ viên mãn, bằng những lời như thế này, Đức Phật đã 
mô tả việc thực hành khổ hạnh khủng khiếp của ngài cho các 
vị đệ tử của ngài biết. 

Phấn đâu suốt sáu năm trường như vậy, ngài gần như đã 
đến trước ngưỡng cửa thần chết, nhưng ngài vẫn cảm thấy 
mình không đến gần mục tiêu giải thoát bao nhiêu. Bằng 
chính kinh nghiệm tự thân, ngài thấy rõ sự vô ích hoàn toàn 
của pháp hành khổ hạnh; và cuộc thí nghiệm đề đạt đến giác 
ngộ bằng khô hạnh của ngài kế như thất bại. Nhưng không 


! Vì Ta ăn quá ít, tay chân Ta trở thành như những gọng cỏ hay những 
đốt cây leo khô héo; vì Ta ăn quá ít, bàn trôn của Ta trở thành như móng 
chân con lạc đà; vì Ta ăn quá ít, xương sống phô bày của Ta giống như 
một chuỗi banh; vì Ta ăn quá ít, các xương sườn gầy mòn của Ta giống 
như rui cột một nhà sàn hư nát; vì Ta ăn quá ít, nên con ngươi long lanh 
của Ta nằm sâu thăm trong lỗ con mắt, giống như ánh nước long lanh 
nằm sâu thắm trong một giếng nước thâm sâu; vì Ta ăn quá ít, da đầu Ta 
trở thành nhăn nheo khô căn như trái bí trắng và đắng bị cắt trước khi 
chín, bị cơn gió nóng làm cho nhăn nhíu khô căn. Này Aggivessana, nếu 
Ta nghĩ: “Ta hãy rờ da bụng”, thì chính xương sống bị Ta nắm lấy. Nếu 
Ta nghĩ: “Ta hãy rờ xương sống”, thì chính da bụng bị Ta nắm lấy. Vì 
Ta ă ăn quá ít, nên này Aggivessana, da bụng của Ta đến bám chặt xương 
sống. Này Aggivessana, nêu Ta nghĩ: “Ta đi đại tiện, hay đi tiểu tiện” 
thì Ta ngã quy úp mặt xuống đất, vì Ta ăn quá ít. Này Aggivessana, nếu 
Ta muốn xoa địu thân Ta, lấy tay xoa bóp chân tay, thì này Aggivessana, 
trong khi Ta xoa bóp chân tay, các lông tóc hư mục rụng khỏi thân Ta, 
vì Ta ăn quá ít. (MI. Mahàsaccaka sutta) 


2O 


Cøz ẩÈ/g cổ xiứ4 


nản chí, tâm năng động của ngài lại tìm kiếm những con 
đường mới cho mục đích đã phát nguyện của mình. Rồi điều 
này đã xảy ra, ngài nhớ lại sự bình yên của thiền mà ngài 
chứng đắc lúc còn thơ ấu dưới gốc cây mận, và cảm thấy tự 
tin rằng: “Đây là con đường đưa đến giác ngộ. ” Tuy nhiên, 
ngài biết với một thân xác đang kiệt quệ như vầy ngài không 
thể đi theo con đường đó với chút cơ hội thành công nào. Vì 
thế ngài đã từ bỏ pháp hành khổ hạnh và thọ thực lại bình 
thường. Tắm thân úa tàn của ngài được phục hồi nhanh chóng 
và sự cường tráng chăng bao lâu cũng trở lại với ngài. Lúc 
bấy giờ năm người bạn đồng tu (nhóm Kiều Trần Như) đã bỏ 
rơi ngài trong sự thất vọng: vì họ nghĩ rằng ngài đã từ bỏ tỉnh 
tấn để sông một cuộc đời sung túc trở lại. 


Tuy nhiên với quyết tâm vững chắc và niềm tin tuyệt 
đối vào sự thanh tịnh và sức mạnh của mình, không có sự trợ 
giúp của bất cứ vị thầy nào, Đức Bồ-tát! đã quyết định thực 


! Bồ Tát là một người trung thành với lý tưởng giác ngộ hay có khuynh 
hướng về lý tưởng giác ngộ, hoặc bốn sự thực cao quý (Tứ Thánh Để). 
Theo nghĩa này, từ Bồ Tát có thể áp dụng cho bất kỳ người nào có 
khuynh hướng về sự giác ngộ. Tuy nhiên một cách tuyệt đối, từ này vẫn 
áp dụng cho vị phát nguyện thành Phật toàn giác (samma-sarh-bodh1). 
Một vị Bồ Tát phải tu tập tròn đủ ít nhất 10 pháp ba-la-mật vốn được 
xem là những đức tính cần yếu, mở đầu bằng tâm đại bỉ và trí hiểu 
biết về phương tiện thiện xảo, thoát khỏi tham ái, ngã mạn và tà kiến 
(tanhã, mãna, ditthi) phẩm định một người có nguyện vọng thành Phật. 
10 pháp ba-la-mật đó là: bồ thí, trì ĐIỚI, xuất gia, trí tuệ, tinh tấn, nhẫn 
nại, chân thật, quyết định, tâm từ, và tâm xả (dãna, sila, nekkhamma, 
pañña, viriya, khanti, sacca, adhitthãna, metfa, upekkhä). 


MAY I 


Cøz ẩÈ/g cổ xi4 


hiện cuộc tầm cầu giác ngộ tối hậu của mình trong đơn độc. 
Ngồi kiết già dưới một cội cây mà sau đó được gọi là cây 
“Bồ Đề” hay “Cây Trí Tuệ”', trên bờ sông Ni-liên-thiền, ở 
Gãya — “một địa điểm khả ái, đễ chịu đối với các căn và kích 
thích tâm” - thực hiện nỗ lực cuối cùng với sự quyết tâm 
không lay chuyên: “Dù chỉ còn da, và xương, dù máu và thịt 
của ta có khô cạn, ta cũng sẽ không rời khỏi chỗ ngồi này 
cho đến khi đạt thành chánh đăng giác (sammã-sarh-bodhi).” 


b Điều hơi lạ là trong. hai bản kinh 26 và 36 của Trung Bộ Kinh vốn 
mô tả rất sinh động về nỗ lực phần đầu và sự tầm cầu giác ngộ của Đức 
Bồ-tát lại không thấy đề cập đến cây Bồ Đề này. Chúng ta thấy cả hai 
bản kinh đều giải thích như sau: 

Này các Tỳ kheo, Ta, kẻ đi tìm cái gì chí thiện, tìm cầu vô thượng tối 
thắng an tịnh đạo lộ, tuần tự du hành tại nước Magadha (Ma kiệt đà) và 
đến tại tụ lạc Uruvela (Khổ Hạnh Lâm). Tại đây, Ta thấy một địa điểm 
khả ái, một khóm rừng thoải mái, có con sông trong sáng chảy gần, với 
một chỗ lội qua dễ dàng khả ái, và xung quanh có làng mạc bao bọc dễ 
dàng đi khất thực. Này các Tỳ kheo, rồi Ta tự nghĩ: “Thật là một địa 
điểm khả ái, một khóm rừng thoải mái, có con sông trong sáng chảy 
gần, với một chỗ lội qua dễ dàng khả ái, và xung quanh có làng mạc bao 
bọc đễ dàng đi khất thực. Thật là một chỗ vừa đủ cho một Thiện nam tử 
tha thiết tỉnh cần có thể tỉnh tấn”. Và này các Tỳ kheo, Ta ngồi xuống 
tại chỗ ấy và nghĩ: “Thật là vừa đủ đề tỉnh tấn". 

Có lẽ Đức Phật cảm thấy việc nói rằng ngài đã ngồi dưới một gốc 
cây đề hành thiền là điều không cần thiết vì hồi đó ai cũng biết các vị 
sa môn và đạo sĩ thường ngồi kiết già ngoài trời dưới các bóng cây để 
hành thiền. 

Tuy nhiên trong Mahàpadàna Sutta (Kinh Đại Bồn, D.i, 14) cây này 
có được đề cập. Đó là cây Assattha, một loại cây sung, ficus religiosa. 
Trong bải kinh này, khi đề cập đến đời sống của sáu vị Phật trước, Đức 
Phật đã nói với các Tỳ kheo: “Này các Tỳ kheo, nay Ta là bậc A-la-hán, 
Chánh Đẳng Giác giác ngộ dưới gốc cây assattha (bát-đa-la).” 


22 


Ca? ẩưÈ/g cổ xi4 


Ngài đã tỉnh tắn không mệt mỏi như vậy, hết lòng không nao 
núng như vậy, kiên quyết chứng đắc Chân Lý và đạt đến sự 
giác ngộ viên mãn như vậy. 


Tự áp dụng “Chánh niệm trên hơi thở vô-và-ra”, pháp 
thiền mà ngài đã phát triển từ thời thơ thơ! ấu. Đức Bề-tát 
đã chứng nhập và an trú trong sơ thiền. Theo tuần tự, ngài 
chứng nhập và an trú trong nhị thiền, tam thiền và tứ thiền. 
Như vậy ngài đã làm cho tâm trong sạch khỏi những bất 
tịnh; với tâm định tĩnh này ngài hướng đến túc mạng minh 
(pubbenivãsãnussatiñäna). Đây là minh hay trí thứ nhất mà 
ngài đạt đến vào canh đầu (6 giờ chiều đến 10 giờ đêm) Kế 
tiếp Đức Bồ-tát hướng tâm đến sanh tử minh (trí biết sự chết 
và tái sanh của các loài chúng sanh, trong những thiện thú 
và ác thú tuỳ theo nghiệp của họ, cuti+upapata ñãna). Đây 
là trí thứ hai ngài đạt được vào canh giữa (từ 10 giờ đêm 
đén 2 giờ sáng). Kế tiếp ngài hướng tâm đến lậu tận minh 
(asavakkhayañana). 


Ngài hiểu đúng như thực: Đây là khổ, đây là nhân sanh 
của khổ, đây là sự diệt của khổ, đây là con đường dẫn đến sự 
diệt của khổ”. Ngài hiểu đúng như thực: Đây là các lậu hoặc 
(asavas), đây là sự sanh khởi của các lậu hoặc, đây là sự diệt 
của các lậu hoặc, đây là con đường dẫn đến sự diệt của các 
lậu hoặc. 


' Xem M.36 cùng với Chú Giải, MA.ii.239 và ãnãpãna Sarhyutta số 8 
(S.v.317) " 
? Chị tiêt xem chương nói vê Thánh Đê Thứ Nhât, Khô Đê. 


22 


Cøz ẩÈ/g cổ xi4 


Do biết như vậy, thấy như vậy, tâm ngài được giải thoát 
khỏi các lậu hoặc: dục lậu (kamaãsava), hữu lậu (bhavãsava), 
vô minh lậu (aviJJasava)'. Khi tâm đã được giải thoát như vậy, 
trí khởi lên, và ngài hiểu “Ta đã được giải thoát”: 

Sanh đã tận, phạm hạnh (brahma cariyarh) đã thành, 
những gì cần làm đã làm xong, không còn phải tái sanh lại 
nữa (nghĩa là, không còn có sự tương tục của tâm và thân 
nữa). Đây là trí hay minh thứ ba ngài đạt đến vào canh cuối 
của đêm (từ 2 giờ — 6 g1ờ sáng). 


Sau đó ngài nói lên những lời chiến thắng này: “7z 
mình bị sanh, sau khi biẾt rõ sự nguy hại của cái bị sanh, 
tìm câu cái không sanh, vô thượng an ổn khỏi các khổ ách, 
NiếtI-bàn và đã chứng được cái không sanh, vô thượng an ồn 
khỏi các khổ ách, Niết-bàn; tự mình bị già, sau khi biết rõ sự 
nguy hại của cái bị già, tìm câu cái không già, vô thượng an 
ồn khỏi các khổ ách, Niết-bàn và đã chứng được cái không 
già, vô thượng an ổn khỏi các khổ ách, Niết-bàn; tự mình bị 
bệnh, sau khi biết rõ sự nguy hại của cải bị bệnh, từn cầu cái 
không bệnh, vô thượng an ổn khỏi các khổ ách, Niết-bàn và 
đã chứng được cái không bệnh, vô thượng an ổn khỏi các 
khổ ách, Niết-bàn; tự mình bị chết, sau khi biết rõ sự Hguy 
hại của cái bị chết, tìm câu cái không chết, vô thượng an ổn 
khỏi các khổ ách, Niễt-bàn và đã chứng được cái không chết, 
vô thượng an ổn khỏi các khổ ách, Niết-bàn; tự mình bị sẫu, 


' Ở nơi khác chúng ta thấy kiến lậu (ditthãsava) được thêm vào thành 
lậu hoặc thứ tư. 


24 


Cøz ẩÈ/g cổ xi4 


sau khi biết rõ sự nguy hại của cái bị sâu, tìm câu cái không 
sâu, vô thượng an ôn khỏi các khổ ách, Niễt-bàn và đã chứng 
được cái vô sẩu, vô thượng an ổn khỏi các khổ ách, Niễi-bàn; 
tự mình bị ô nhiễm, sau khi biết rõ sự nguy hại của cái bị ô 
nhiễm, tìm cầu cái không bị ô nhiễm, vô thượng an ôn khỏi 
các khổ ách, Niễt-bàn và đã chứng được cái không ô nhiễm, 
vồ thượng an ôn, khỏi các khổ ách, Niết-bàn. Và tri kiến khởi 
lên nơi 1a. Sự giải thoát của 1a không bị dao động. Nay là đời 


, 


sống cuối cùng của 1a, không còn sự tải sanh nữa. ` 


Như vậy, vào ngày rằm tháng Tư, ở tuổi 35, Đức Bồ- 
tát đã đạt đến Giác Ngộ Tối Thượng, nhờ tuệ tri Tứ Thánh 
Đề, những Sự Thực Vĩnh Hằng, và trở thành Phật, bậc Tối 
Thượng Y Vương (Bhisako) có thể chữa lành những bệnh 
khổ của chúng sanh. 


Ngay sau sự kiện giác ngộ này, Đức Phật đã ngồi tại 
gốc cây Bồ Đề suốt một tuần để trải nghiệm sự an lạc của 
giải thoát. Rồi ngài suy xét đến Pháp Duyên Sanh (Paticca 
samuppãda).! Sau đó Đức Thế Tôn trải qua sáu tuần độc cư 
nữa ở sáu vị trí khác nhau gần cây Bồ Đề. Cuối tuần lễ thứ 
bảy, ngài quyết định lên đường để công bố Giáo Pháp — sự 
khám phá ra Con Đường Cổ Xưa (Purãnamaggarh) của ngài, 
cho nhóm Kiều-trằn-như, tức năm người bạn đồng tu với ngài 
trước đây. 


! Giáo lý Duyên Sanh sâu xa này sẽ được đề cập ở một chương sau trong 
tập sách này. 


25 


Cøz ẩÈwg cổ xi4 


Biết rằng những vị đạo sĩ này đang sống tại Bãrãnasĩ 
trong vườn Lộc Uyên ở Isipatana, và vẫn còn chìm đắm trong 
những khắc khổ vô nghĩa của pháp hành khổ hạnh, Đức Phật 
rời Gãyã đề đi đến vùng BãranasI xa xôi, đi bộ trên một đoạn 
đường đài 150 đặm, để giáo hoá họ. Tại khu vườn đó ngài đã 
gặp lại họ. 


Lúc bây giờ là một ngày trăng tròn tháng Sáu (âm lịch), 
lúc chiều tối, khi vầng trăng vừa ló dạng ở chân trời phía 
đông, Đức Thế Tôn đã gọi năm vị đạo sĩ: 


“Này các T)-kheo, có hai cực đoan mà người xuất gia, từ 
bỏ gia đình, không nên hành theo. Thế nào là hai? Đắm chìm 
trong các đục lạc và tự hành hạ thân xác (khổ hạnh) vô ích. 
Con đường trung đạo đã được Như LaÙ' tuệ trì sau khi tránh 
hai cực đoan, làm cho nhãn sanh, mình sanh, và dẫn đến an 
tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết Bàn. Và này các Tỳ-kheo, thể 
nào là trung đạo? Đó là Bát Thánh Đạo này, chánh kiến, 
chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh 


tỉnh tán, chánh niệm, và chánh định. ” 


! Như Lai (Tathagata): Ngay cả trước thời Đức Phật từ Tathãgata đã 
được dùng, nhưng theo nghĩa “chúng sanh” (satta) như trong câu: “hoti 
tathãgato parammaranä - liệu có một chúng sanh (tồn tại) sau khi chết 
không?” Tôn giả Xá-lợi-phất đã dùng nó theo nghĩa này khi giải thích 
một điểm giáo lý cho Tôn giả Yamakã. Xem S.iii.111 và chú giải. Tuy 
nhiên, sau khi Đức Phật xuất hiện nó lại được dùng như một danh hiệu 
trỏ Đức Phật, và bậc Đạo Sư thường dùng nó khi đề cập đến chính 
mình. Chú giải Tăng Chi Bộ Kinh đưa ra những nghĩa sau cho từ này. 
“Bậc đã đạt đến Chân Lý,” “Bậc đã như thực tuệ tri các pháp,” “Bậc đã 
đi như vậy” (Tathã+gata). 


26 


Cøz ẩÈg cổ xi4 


Sau đó Đức Phật giải thích Tứ Thánh Đề cho các vị.! 


Như vậy Bậc Giác Ngộ đã công bố Giáo Pháp và chuyền 
“Bánh Xe Chân Lý” vô thượng (Anuttararn dhammacakkam). 


Với sự công bố Giáo Pháp, lần thứ nhất, và với sự xuất 
gia (cải đạo) của nhóm năm vị đạo sĩ, vườn Lộc Uyễn tại 
Isipiatana đã trở thành nơi khai sanh Giáo Pháp của Đức Phật 
(Buddha-Sãsana) và nơi khai sanh của Tăng Đoàn (Sahgha), 
cộng đồng các vị Tỳ-kheo, đệ tử xuất gia của Đức Phật. 


Không lâu sau đó, 5Š người khác do Yasa, một thanh niên 
giàu có, dẫn đầu đã gia nhập Tăng Đoàn. Khi mùa Mưa (mùa 
an cư kiết hạ của chư Tăng) chấm dứt, Đức Phật gọi các vị đệ 


tử, lúc này là sáu mươi vị A-la-hán, và nói: 


“Này các Tỳ-kheo, Ta đã được giải thoát khỏi những 
trói buộc của chư thiên hay con người. Các vị cũng đã được 
giải thoát khỏi các kiết sử ấy giống như Ta. Giờ đây hãy lên 
đường, ra đi vì sự an lạc và hạnh phúc của số đông, vì lòng 
bi mẫn đối với thế gian, vì lợi ích, an lạc, và hạnh phúc của 
các hàng chư thiên và con người. Chớ đi hai người chung 


! Bát Thánh Đạo và Tứ Thánh Đề vốn phác thảo nền tảng của toàn bộ 
giáo pháp sẽ được bàn đến ở một chương sau. 

? Hoàng Đề A-dục đã hành hương đến thánh địa này và đã cho xây 
dựng hàng loạt bia tưởng niệm và dựng một trụ đá với đầu cột tạc 
hình Sư-tử. Đầu cột với bốn con sư tử hùng vĩ nâng “Bánh Xe Pháp” 
(Dharma-Cakra) này hiện vẫn đứng sừng sững tại bảo tàng Sarnath, và 
là biểu tượng chính thức của Ấn Độ. “Lễ hội Pháp Luân” vẫn còn được 
duy trì ở SriLanka. 


27 


Cøz ẩÈ/g cổ xi4 


một hướng. Hãy công bố Giáo Pháp, toàn hảo ở chặng đầu, 
toàn hảo ở chặng giữa, toàn hảo ở chặng cuối, có văn, nghĩa 
hoàn toàn đầy đủ. Hãy công bố đời sống thanh tịnh, phạm 
hạnh hoàn toàn vả trong sạch. Có những chúng sanh với ít bụi 
trong mắt sẽ bị thiệt thòi nếu không nghe được Pháp này. Có 
những chúng sanh sẽ hiểu Pháp. Ta cũng sẽ đi đến Uruvela, 
đến Senänigäma đề giảng dạy Pháp.” 


Như vậy Đức Phật đã bắt đầu sứ mệnh truyền giáo cao cả 
của ngài từ đó cho đến cuối cuộc đời. Ngài đã cùng với các 
vị đệ tử đi bộ qua những con đường lớn, nhỏ của xứ Diêm- 
Phù-Đề (JambudTpa), tên gọi khác của Ấn Độ, bao bọc hết tất 
cả chúng sanh trong ánh hào quang trí tuệ và lòng bi mẫn vô 
biên của ngài. 

Đức Phật không phân biệt giai cấp, gia tộc hay tầng lớp 
khi truyền đạt giáo pháp. Người nam và người nữ từ những 
tầng lớp xã hội khác nhau — giàu và nghèo; thượng lưu và 
hạ tiện; có học và thất học; Bà la môn và Thủ-đà-la (những 
người bị xã hội ruồng bỏ), người trong sạch và kẻ phạm tội — 
đều được nghe pháp của Đức Phật, quy y với ngài, và đi theo 
con đường ngài chỉ dẫn đề đến nơi an tịnh và giác ngộ. Con 
đường này mở ra cho tất cả, không phân biệt. 

Đức Phật cực lực lên án một hệ thống giai cấp, vấn 
đề quan trọng sống còn đối với những người Bà la môn ở 
Ấn Độ, đã hạ thấp giá trỊ của con người như vậy. Đức Phật 
rất thoải mái nhận vào Tăng Đoàn những người từ mọi giai 
cấp và tầng lớp xã hội, khi ngài biết rằng họ thích hợp để 


28 


Cøz ẩÈ/g cổ xi4 


sống đời phạm hạnh, và một sỐ trong họ sau đó đã tự biểu lộ 
những phâm chất xuất chúng trong Tăng Đoàn. Có thê nói 
Đức Phật là bậc đạo sư đương thời duy nhất đã cố gắng hoà 
trộn những người từ trước đến giờ bị chia tách bởi những 
khác biệt của giai cấp và tầng lớp xã hội trong tỉnh thần 
khoan dung và hoà hợp. 


Đức Phật cũng đã nâng cao địa vị của người phụ nữ ở Ân 
Độ. Trong thời Đức Phật, do ảnh hưởng của giai cấp Bà la 
môn, người phụ nữ không được quan tâm nhiều lắm. Đôi khi 
họ còn bị khinh rẻ mặc dù cá biệt có những trường hợp người 
nữ đã chứng tỏ được sự uyên thâm của họ trong một số lãnh 
vực, như triết học... Bằng lòng nhân từ và hào hiệp của mình, 
Đức Phật đã đối xử với người nữ bằng sự kính trọng, lịch sự, 
và cũng chỉ cho họ con đường đi đến sự an tịnh, trong sạch và 
thánh thiện. Đức Phật cũng đã cho phép thành lập một Giáo 
Hội dành cho Tỳ-kheo Ni (Bhikkhuni-Sãsana) lần đầu tiên 
trong lịch sử; vì trước đó một Giáo Hội mà ở đó người phụ nữ 
có thê sống một đời sống độc thân của người xuất gia là điều 
chưa từng có. Phụ nữ từ mọi tầng lớp xã hội đã gia nhập Giáo 
Hội này. Cuộc sông của rất nhiều trong số những vị ni thánh 
thiện mà sự nỗ lực kiên trì của họ đề đạt đến mục tiêu giải 
thoát, và những bài kệ nói lên niềm vui của họ lúc chứng đắc 
tâm giải thoát này đã được mô tả rất sinh động trong “Trưởng 
Lão Ni Kệ” (Theri gath3). ' 


! Trưởng Lão Ni Kệ, một trong những quyền kinh nằm trong Tiểu 
Bộ Kinh. 


20 


Cøz ẩÈ/g cổ xi4 


Trong khi du hành từ làng này sang làng khác, từ thị tứ 
này sang thị tứ khác, để hướng dẫn, khai sáng và làm cho số 
đông hoan hỉ, Đức Phật đã tận mắt thấy rất nhiều người còn 
mê tín, đắm chìm trong vô minh, giết hại sinh vật đề hiến tế 
các vị thần linh của họ như thế nào. Ngài nói: 


Sự sống, ai cũng có thể tước đoạt, 

nhưng không ai có thể ban cho, 

Sự sống, muôn vật đêu yêu thương và gìn giữ 
Dù hèn mọn đến đâu, với mỗi sinh vật 


Sự sống cũng thật sự kỳ diệu, thân yêu và khả ái. 


Như vậy, trong khi con người cầu xin lòng khoan dung 
của thần thánh, họ lại nhẫn tâm giết hại các chúng sanh khác. 
Rất nhiều người Ấn đã vấy máu với các lễ hiến tế (bằng cách 
giết) những con vật vô tội tại bàn thờ của những vị thần linh 
tưởng tượng, và những tín điều cũng như giáo điều độc hại 
của các Sa môn và Bà la môn này đã đem lại những thảm hoạ 
và nỗi thống khô không thê nói hết được. Đức Phật, Bậc Đạo 
Sư của trí tuệ và bi mẫn, đã chỉ ra cho mọi người thấy Con 
Đường Cổ Xưa, con đường của các Bậc Giác Ngộ, con đường 
của chánh trực, yêu thương và hiểu biết. Là một người ngôn 
hành hợp nhất, mọi hành động của ngài luôn luôn có Tứ Vô 
Lượng Tâm' ngự trị. 


! Tứ Vô Lượng Tâm: từ (mettä), bi (karun3), hỷ (muditä), và xả 
(upekkhä). 


2O 


Cøz¿ ẩÈ/g cổ xi4 


Đức Phật không bao giờ khuyến khích tranh cãi và thù 
hận. Có lần ngài gọi các vị Tỳ-kheo lại và nói như sau: “Whw 
Lai không tranh cãi với thế gian, này các Tỳ-kheo, chỉ có 
thế gian tranh cãi với Như Lai. Một người giải thích Pháp 
không tranh cãi với di ở đời. ” 

Mặc dù Tăng Đoàn bắt đầu sự nghiệp chỉ với 60 đệ tử, nó 
đã nhanh chóng phát triển thành cả ngàn người sau đó, và vào 
những ngày đầu ấy, người xin gia nhập vào Tăng Đoàn chỉ 
cần tuyên bồ theo thể thức gọi là “Tam Quy” (ti-sarana) là đủ: 


“Budham saranarh gacchãm! 
Dhammam saranam gacchãmi 


Sangham saranamh gacchãmi 


Dutiyampi Budham saranamh gacchãmi 
Dutiyampi Dhammam saranarh gacchãmi 


Dutiyampi Sangham saranarh gacchãm! 


TatiyampI Budham saranamh gacchaãmI 
TatiyampIi Dhammam saranarh gacchãmI 


TatiyampI Sangharh saranarn gacchami”' 
Thường dịch là: 
! Vinaya Mahavagsga, Khandaka 


31 


Cøz ẩÈ/g cổ xi4 


Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật 
Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp 
Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng 


Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ nhì 
Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ nhì 
Con đem hét lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ nhì 


Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ ba 
Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ ba 
Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ ba. 


Do số lượng tăng sĩ ngày càng tăng, chùa chiền và các tu 
viện bắt đầu hình thành, và về sau những đại học Phật giáo 
Ấn Độ như Nãlanda, Vikramasilã và Odanfapuri đã trở thành 
những trung tâm văn hoá mà dần dần có ảnh hưởng đến toàn 
vùng Châu Á, cũng như đời sống tinh thần của nhân loại. 


Sau sứ mạng 45 năm hoằng hoá độ sanh thành công, Đức 
Phật đã nhập diệt ở tuổi 80 tại Rừng cây Sa-la! của dòng tộc 


! Về một phương điện nào đó thật lý thú đề nhận thấy rằng Bậc Vĩ Nhân 
của Ấn Độ này đã sinh ra dưới một gốc cây, thành đạo dưới gốc cây 
Bồ Đề (một nhánh phía nam của cây này đã được Sanghamittä, Trưởng 
Lão Ni A-la-hán, con gái của Hoàng Đề A-dục, để đem sang Tích Lan 
vào thế kỷ thứ III, hiện vẫn còn xum xuê tại ngôi chùa Anurãdhapura, 
và được xem là cây sống lâu đời nhất trên thế giới), chuyên vận “Bánh 
Xe Chân Lý” (Chuyên Pháp Luân, Dhammacakka) tại vườn Lộc Uyên 
dưới một gôc cây, và cuôi cùng nhập diệt dưới cây Sa-la song thọ. Có 


32 


Cøz ẩưÈg cổ xiứ4 


Mallas tại Kusinära (Hiện nay là Uttara Pradesh cách BãrãnasT 
khoảng 120 dặm về phía đông-bắc), với một lời khuyên nhủ 
sau cùng cho các hàng đệ tử: 

“Vayadhammä sankhãrä, appamadena sampadetha”! 

“Các pháp hữu vi phải chịu biến đổi vô thường. Hãy có 
găng hoàn thành công việc giải thoát của các ngươi với sự 
không dễ duôi.”? 

Chỉ với một ít người theo lúc ban đầu, Đạo Phật đã thâm 
nhập vào nhiều quốc gia3, và ngày nay được xem là một “Tôn 
giáo” lớn với hơn năm trăm triệu Phật Tử, bằng một phần 
năm dân số thế giới. 

Sở dĩ Đạo Phật tiến triển nhanh như vậy chủ yếu là do giá 
trị nội tại của nó và sự hấp dẫn của nó đối với những tâm hồn 


biết chấp nhận lẽ phải, tuy nhiên còn có những yếu tố khác 


thể nói Ngài đã dùng phần lớn thời giờ của mình ở ngoài trời, trong 
những khu rừng và làng mạc ở Ấn Độ. 

! 16 Kinh Đại Niết Bàn: Bài kinh nói về sự nhập diệt của Đức Phật 
(Parinibbana sutta), ở đây đã ghi lại chỉ tiết tất cả những sự kiện xảy ra 
trong suốt những tháng ngày cuối đời của Đức Phật. 

? Những từ chuyên cần, thận trọng, cảnh giác là một số cách dịch tương 
đối cho từ Pã{i “appamãda”, người Việt chúng ta thường dịch là không 
phóng dật hay không dễ duôi, hoặc đôi khi là chánh niệm, chuyên niệm. 
(ND) | | 

3 Ngày nay Đạo Phật được tìm thây ở Tích Lan, Miên Điện, Thái Lan, 
Campuchia, Việt Nam, Ne- pal, Tây Tạng, Trung Hoa, Nhật Bản, Mông 
Cổ, Hàn Quốc, ở một số phần đất của Ấn Độ, Băng-la-đét, Malaysia và 
Indonesia. Một số nước Phương Tây hiện nay cũng có Giáo Hội Tăng 
Già sinh hoạt. 


3 


Cøz Ẩng cổ xi/4 


trợ giúp cho sự tiễn bộ của nó nữa: chưa hề có những sứ giả 
của Pháp (Dhammadita) dùng bất cứ một phương pháp trái 
với đạo lý nào trong việc truyền giảng giáo pháp. Vũ khí duy 
nhất họ sử dụng là tâm từ và tâm bị. Hơn nữa, Đạo Phật thâm 
nhập vào những quốc gia này một cách bình yên không khuấy 
động những tín ngưỡng đã có sẵn ở đó. 


Đạo Phật không thực hiện những sứ mệnh truyền giáo 
của mình bằng vũ lực hoặc bằng cách sử dụng một biện pháp 
cưỡng bức hay đáng chê trách nào. Cưỡng bức cải đạo được 
xem là hoàn toàn xa lạ và không hợp với Đức Phật và các vị 
đệ tử của ngài. 

Giáo Sư T.W. Rhys Davids đã viết: “Tôi không từng biết 
có một ghi chép nào trong lịch sử lâu dài của Đạo Phật nhiều 
thế kỷ qua có bất kỳ một trường hợp mà ở đây người Phật tử 
ngược đãi những ai theo tôn giáo khác hay tín ngưỡng khác.” 


Như vậy Đạo Phật tự nó có thể được truyền bá ở khắp 
mọi nơi trên thế giới với những nền văn hoá khác nhau mà 
không bị xung đột. 


34 


CHƯƠNG I 


Quan điểm của đạo Phật 


Fe) 
® 


Một trong những nét đặc thù phân biệt Đức Phật với giáo chủ 
của các tôn giáo khác là: Ngài là một con người không liên hệ 
gì với bất kỳ một đẳng Thượng Đề hay đắng “siêu nhiên” nào 
cả. Đức Phật không phải là Thượng Đế, cũng không phải là 
hoá thân của Thượng Đề hay bất kỳ một nhân vật thần thoại 
nào. Ngài là một con người, nhưng con người siêu việt, một 
con người phi thường (accariya — manussa). Mặc dù vẫn sống 


kà) 


Cøz Ẩởng cổ xiz4 


cuộc đời của một người bình thường như mọi người, song 
nội tâm Ngài đã vuợt qua trạng thái phàm nhân ấy. Chính vì 
lý do này Ngài được gọi là một chúng sanh duy nhất, một tối 
thượng nhân (puris uttama). 


Đức Phật nói: “Này các Tỳ kheo, ví như một đóa hoa sen 
sanh ra và lớn lên trong nước, vươn lên khỏi mặt nước và 
không bị ô nhiễm bởi nước. Đức Như Lai cũng vậy, này các 
Tỳ kheo, sanh ra và lớn lên trong thể gian sau khi nhiếp phục 
đời, ta an trú, không bị đời làm ô nhiễm.” 

Do nỗ lực không ngừng của tự thân, hoàn toàn không 
có sự trợ lực của một vị thầy, dù là chư thiên hay loài người, 
Ngài đã thành tựu tri kiến giải thoát; đạt đến tuyệt đỉnh của 
sự thanh tịnh và viên mãn những phẩm hạnh cao quý của 
bản chất con người. Ngài là hiện thân của Bi và Trí, mà điều 
này đã trở thành hai nguyên tắc hướng đạo trong giáo pháp 
(Sàsana) của Ngài. 


Qua kinh nghiệm bản thân, Ngài hiểu rõ tính ưu việt của 
con người và khám phá ra rằng cái khái niệm về một đắng 
“siêu nhiên” nắm quyền chỉ phối vận mệnh của các chúng 
sanh bên dưới chỉ là ảo tưởng. Đức Phật không bao giờ tuyên 
bố sẽ là đấng cứu thế cỗ găng cứu vớt các “linh hồn” bằng 
phương tiện của một tôn giáo thiên khải. 

Nhờ sự kiên trì và trí tuệ của mình, Ngài đã chứng minh 
cho mọi người thấy được những khả năng vô tận tiềm tàng 
trong con người, rằng muốn phát triển và khai mở những khả 
năng này đòi hỏi phải có sự nỗ lực tự thân của họ. Cũng bằng 


26 


Qua duỡu của dạo Phật 


kinh nghiệm cá nhân của mình, Ngài đã chứng tỏ cho mọi 
người thấy rằng sự giác ngộ và giải thoát nằm hoàn toàn tuyệt 
đối trong tay con người. Là một người tiêu biêu cho nếp sống 
tích cực cả bằng ngôn giáo lẫn thân giáo, Đức Phật thường 
xuyên khích lệ hàng đệ tử trau đồi tinh thần tự lực như vầy: 


“Tự mình nương tựa mình, chứ nương tựa ai khác? ”1. 


Cũng chính Đức Phật là người lần đầu tiên trong lịch sử 
thế giới tuyên bố rằng con người có thê đạt đến sự giải thoát 
hoàn toàn không lệ thuộc vào một tác nhân bên ngoài nào, 
rằng sự giải thoát khỏi khổ cần phải được mỗi người thực 
hiện và uốn nắn cho chính bản thân mình trên cái đe của các 
hành động thân, khẩu, ý của họ. 


Không ai có thê ban bố sự giải thoát cho người khác chỉ 
đơn thuần do van xin cả. Người khác có thê gián tiếp giúp 
chúng ta một tay trong vấn đề này, song giải thoát tối thượng 
chỉ có thê đạt đến bằng sự tự chứng và tự ngộ chân lý, mà sự 
tự chứng này chỉ đến với người nào có thê quyết định những 
vấn đề của mình không có gì cản trở. Mỗi cá nhân phải thực 
hiện những nỗ lực thích hợp đề bẻ gãy xích xiềng đã giam giữ 
họ và thành tựu sự giải thoát khỏi vòng sanh tử luân hồi bằng 
sự kiên trì, tự lực và tuệ giác chứ không bằng cầu nguyện 
hay van xin một đắng quyền năng nào cả. Đức Phật khuyên 
hàng đệ tử của Ngài không nên đùn gánh nặng cho một ai 
khác bên ngoài, dù là đắng cứu thế hay đẳng Phạm Thiên... 


' Dhp. 160. 


3⁄ 


Cøz Ẩng cổ xi/4 


Ngài hướng dẫn và thúc giục họ phải nỗ lực thực hiện việc 
phát triên những sức mạnh và phâm chất nội tại của họ. Ngài 
dạy rằng: 


“Như Lai đã hướng các con đến con đường giải thoát, 
1 


Chân Lý (Dhamma) cần phải được tự mình chứng ngộ”'. 
Người tu sĩ Phật giáo không phải là các giáo sĩ đứng 
ra thực hiện những nghi lễ thiêng liêng, họ cũng không ban 
phước và xá tội cho ai được. Một nhà sư Phật giáo lý tưởng 
không thê và không bao giờ hành xử như một đắng trung gian 
giữa con người và các quyền năng “siêu nhân”, vì đạo Phật 
dạy rằng mỗi cá nhân phải tự có trách nhiệm đối với vấn đề 
giải thoát của mình. Chính vì vậy, tranh thủ đặc ân của một 
đắng trung gian là điều vô ích và không cần thiết. “Hãy tự 
mình nỗ lực, các đắng Như Lai chỉ là người chỉ đường”. 


Con đường ở đây chính là CON ĐƯỜNG CÔ XƯA mà 
các bậc Chánh Đăng Chánh Giác xưa nay vẫn bước theo và 
chỉ lại cho mọi người. Đó là con đường Bát Chánh dẫn đến 
giác ngộ và giải thoát tối thượng. 

Nét đặc thù khác là Đức Phật không bao giờ giữ độc quyền 
trí tuệ tối thượng cho riêng mình. Đối với Chư Phật một ước 
muốn ích kỷ như vậy là hoàn toàn không thê quan niệm được. 
Sự giác ngộ viên mãn, sự khám phá và chứng ngộ Tứ Thánh 


Đề (Phật quả) đâu phải là đặc quyền của một con người đã 


!M.38 
? Dhp 276. 


268 


Qua duỡu của dạo Phật 


được đặc chọn nảo theo ý trời, nó cũng không phải là một sự 
kiện độc nhất, không thể lập lại trong lịch sử nhân loại. Đó là 
một sự thành tựu mở ra cho tất cả những ai nhiệt tâm nỗ lực vì 
sự thanh tịnh tuyệt đối và trí tuệ chân chánh, với ý chí tu tập 
theo chánh đạo không gì lay chuyên nỗi. 


Những ai tự mình tu tập theo Chánh Đạo và đạt đến tuyệt 
đỉnh của sự chứng ngộ, sự giải thoát cuối cùng khỏi mọi khổ 
đau, đã được Đức Phật long trọng tuyên bố là ngang bằng 
với Ngài về phương diện giải thoát khỏi các cấu uế cũng 
như về phương điện giải thoát tối thượng. 


“Như Ta, bác Thánh giả, 


Những ai chứng lậu tận ”'. 


Tuy nhiên Đức Phật cũng phân tích rõ cho hàng đệ tử 
của Ngài thấy sự khác biệt và nét đặc thù giữa bậc Chánh 
Đẳng Giác và các vị A-La-Hán, bậc Thánh lậu tận: 


“Này các Tỳ kheol Như Lai trong khi là một bác A-La- 
Hán Chánh Đăng Giác. Chính vị (A-La-Hán) ấy công bố 
con đường trước đây chưa từng công bố, là bậc thấu rỗ con 
đường (Maggavidh), bậc liễu ngộ con đường (Mag-gannù), 
bậc thuần thục về con đường (Maggakovida). 


'M.26 
2 A-La-Hán “Bậc Ứng Cúng”, một trong những danh hiệu áp dụng đặc 
biệt cho Đức Phật và các vị đệ tử đã hoàn tất phận sự. Như Kinh Điển 


39 


Cøz Ẩởng cổ xiz4 


Và bây giờ các vị đệ tử của vị ấy là những người sống 
theo con đường (Bát Chánh Đạo), là những người đi theo 
bước chân của vị ấy, tiếp tục thành tựu (đạo). Này các Tỳ 
kheo, đó là sự khác biệt, là nét đặc thù phân biệt Như Lai là 
một vị A-La-Hán Chánh Đẳng Giác với vị đệ tử là bậc A-La- 
Hán giải thoát nhờ tuệ giác ”', 

Khi truyền đạt Pháp (Dhamma) cho hàng đệ tử, Đức Phật 
không có sự phân biệt nào đối với họ; vì hoàn toàn không 
có những vị đệ tử được đặc chọn trong giáo Pháp của Ngài. 
Trong số các vị đệ tử thuần thành của Đức Phật, hầu hết là 
các bậc A-La-Hán, đã giải thoát khỏi các dục vọng, đã cắt đứt 
những kiết sử trói buộc họ vào vòng luân hồi, và về phương 
diện thanh tịnh tự thân các vị đều hoàn mãn như nhau. Tuy 
thế cũng có các vị đệ tử vượt trội hơn, đó là về phương diện 


đã nói rõ, chính Đức Phật là người dùng từ này lần đầu tiên để chỉ một 
vị Phật. Đó là khi Ngài đang du hành từ Gayà đến Bàrànasì để tuyên bó 
bài pháp đầu tiên (Chuyên Pháp Luân) cho năm vị Kiều Trần Như. Trên 
đường đi, không xa khỏi Gayà. Upaka, một du sĩ ngoại đạo đã gặp Đức 
Phật, kinh ngạc trước vẻ thanh khiết của (bậc Đạo Sư) Upaka đã hỏi. 
“Đạo sư của hiền giả là ai? Hiền giả thọ trì giáo pháp của ai”. 

Bằng những vần kệ, Đức Phật trả lời: 


- “1a không có Đạo Sư Bậc như Ta không có ” 
- “Giữa thê giới nhân thiên Không có ai bằng Tụ ”. 
- “Bác Ứng Củng trên đời Bậc Đạo Sư vô thượng ”. 


Ngài dùng từ đó lần thứ hai khi nói với năm vị Kiều Trần Như: “Ta là 
một vị A-La-Hán - đức Như Lai Chánh Đăng Giác”. 

Từ này chỉ dùng đề gọi các vị đã tận diệt hoàn toàn các lậu hoặc. Theo 
nghĩa này, Đức Phật là vị A-La-Hán đầu tiên trên thế gian như chính 
người đã tỏ lộ cho Upaka. 

r5.IH. 66. 


4O 


Qua duỡu của dạo Phật 


tri kiến và thực hành có một số vị thiện xảo hơn các vị khác, 
và do những tải năng cá biệt này của họ mà các vị ây được đặt 
vào những địa vị xuất chúng, nhưng bậc Đạo Sư không vì thế 
mà ban những đặc ân cho một người nào. Chẳng hạn Tôn giả 
Upàii là người xuất thân từ gia đình một người thợ hớt tóc, 
được đặt vào hàng đệ nhất tinh thông giới luật hơn rất nhiều 
vị A-La-Hán khác thuộc giai cấp quý tộc và chiến sĩ. 


Thậm chí không có dấu hiệu nào cho thấy rằng bậc Đạo 
sư sẽ phó thác giáo Pháp (Sàsana) cho ai hoặc chỉ định vị nào 
thay thế Ngài trước khi nhập diệt. Liên quan đến sự kiện này, 
một điều ghi nhận khá thú vị là Đức Phật trước lúc nhập diệt, 
đã giải thích rõ cho hàng đệ tử của Ngài biết là chưa bao giờ 
Ngài nghĩ đến việc lãnh đạo Tăng đoàn, huống nữa là phó 
thác nó cho một ai khác. Gọi các Tỳ kheo đang vây quanh 
Ngài trong giờ phút cuối cùng của cuộc đời, Đức Phật nói: 

“Này các Tỳ kheo, Pháp và Luật (Dhamma-Vinaya) mà 
Như Lai đã giảng giải và công bố cho các con, sau khi Như 


Lai nhập diệt hãy lấy Pháp và Luật đó làm thây của các con ”!. 


Ngay cả lúc Ngài còn tại thế cũng vậy, chính Pháp và 
Luật này đã lãnh đạo và hướng dẫn chư Tăng. Ngài không 
phải là người thống trị. Con Đường Cổ Xưa của Chư Phật 
Bát Chánh Đạo là con đường, là lời dạy dành cho những 
người yêu mến giải thoát. 


FD.16 


41 


Cøz Ẩng cổ xi/4 


Đức Phật xuất hiện vào thời điểm mà chế độ chuyên 
quyền đang thịnh hành ở Án Độ. Trong khi đó những lời dạy 
của Ngài lại có phần đe doạ đến một chính sách cai trị chuyên 
quyền như vậy. Tuy nhiên Đức Phật không bao giờ can dự vào 
chiến trường hay chính quyền của đất nước, vì Ngài không 
phải là người thích can thiệp vào những chuyện mà ở đó sự 
can thiệp này được coi là vô ích, thế nhưng điều đó không 
ngăn cản Ngài nói lên những tư tưởng và quan điêm dân chủ 
của mình. Những lời dạy của Đức Phật rõ ràng đã khuyến 
khích những lý tưởng và thể chế dân chủ. Mặc dù Đức Phật 
tránh không can dự vào triều chính hiện hành lúc ấy, Ngài vẫn 
tô chức Tăng Đoàn (Sangha) cộng đồng các vị Tỳ kheo, theo 
một thể chế tuyệt đối dân chủ. 


Nét đặc thù khác là phương pháp giảng dạy giáo Pháp 
(Dhamma) của Đức Phật. Đức Phật không tán thành những 
ai tự nhận có “giáo lý bí truyền”; cách ngôn nói rằng: “Sự bí 
mật là dấu hiệu của một giáo lý hư nguy”. Trước khi nhập 
diệt, Đức Phật gọi Tôn giả Anandà (thị giả của Ngài) nói 
rằng: “Như Lai đã giảng dạy Pháp, này Ànanda, không có 
phân biệt nào giữa giáo lý công khai và giáo lý bí truyền 
(hiển giáo và mật giáo), đối với chân lý, này Ànanda, Như Lai 
không có gì đề được coi là một vị Đạo Sư có nắm tay (nắm 
chặt) như vậy, nghĩa là người muốn giấu những pháp cơ bản 
không giảng dạy cho hàng đệ tử”. Đức Phật công bố giáo 
pháp một cách công khai và bình đẳng cho tất cả mọi người. 
Ngài không giữ lại điều gì và cũng không bao giờ muốn bòn 
rút đức tin mù quáng và dễ sai bảo của hàng đệ tử đặt ở nơi 


42 


Qua duỡu của dạo Phật 


Ngài. Đức Phật đòi hỏi những người theo Ngài phải có sự suy 
xét sáng suốt và sự thâm tra kỹ càng. Trong bài kinh thường 
được gọi một cách chính xác là “Bản hiến chương đầu tiên 
VỀ ft do tư trởng”, bằng những lời lẽ rõ ràng và mạnh mẽ, 
Đức Phật đã thúc giục những người Kàlàmas đang trong tình 
trạng hoài nghỉ và phân vân cần phải thâm xét đến nơi đến 
chốn tất cả mọi vấn đề. 


Tóm tắt bài kinh như sau: 


Kesaputta là một thị trấn nhỏ nằm trong vương quốc 
Kosala. Cư dân của thị trấn này thường được gọi là những 
người Kàlàmas. Khi họ nghe nói rằng Đức Phật đã đến tại thị 
trần của họ, mọi người rủ nhau đến gặp Ngài để xin lời chỉ 
dẫn, họ nói: 


“Bạch Đức Thế Tôn, có một số Sa-môn và Bà la môn đến 
thăm Kesaputta. Họ dẫn giải đây đủ quan điểm riêng của họ 
nhưng lại phỉ báng, khinh miệt, bài xích quan điểm của người 
khác. Những Sa-môn và Bà la môn khác khi đến Kesaputta 
cũng làm y như vậy. Bạch Đức Thể Tôn, chúng con hoài nghỉ, 
chúng con phân vân không biết ai trong số các vị đáng kính 
đó nói đúng sự thật và ai nói lời giả dối ”. 

“Này các Kalàmas, các con hoài nghỉ như vậy là phải, 
các con phân ván như vậy là phải, sự hoài nghỉ đó phát sanh 
trong một vấn đề đáng phải hoài nghi. 

Này các Kàlàmas, chớ đề bị dẫn dắt bởi những lời đôn 
hay bởi truyền thông, chớ để bị dẫn dắt bởi những lời người 


4 


Cøz Ẩởng cổ xi/4 


khác nói, chớ để bị dẫn dắt bởi những gì ghi lại trong Kinh 
điển, bởi lý luận hay suy diễn, bởi xét đoán bê ngoài, bởi tán 
thành một lý thuyết nào đó, bởi lòng tôn trọng 'vị Sa-môn này 
là thầy ta'. Mà này các Kàlàmas, khi các con tự mình biết rõ: 
'Những pháp này là bất thiện, những pháp này đáng bị khiển 


trách và bắt lợi”. Lúc ấy các con hãy từ bỏ chúng... ”. 


“Và này các Kàlàmas, khi nào các con tự mình biết rõ: 
'Những pháp này là thiện, những pháp này là không lỗi và có 
lợi”, lúc ấy các con hãy tiếp nhận và an trú trong pháp đó”. Kế 
tiếp Đức Phật hỏi họ như sau: “Bây giờ, này các Kàlàmas, các 
con nghĩ thế nào, khi tham, sân, sỉ khỏi lên trong một người 
nào, tham, sân, sỉ ấy khởi lên đem lại lợi ích hay đem lại thiệt 


hại cho họ? Tham, sân, sỉ ấy có tội hay không có tội? ”. 


“Bạch Đức Thế Tôn! Tham, sân, sỉ ấy đem lại thiệt hại 


cho họ và có tội ”. 

“Bây giờ các con nghĩ thế nào. Này các Kàlàmas, khi vô 
tham, vô sân, vô sỉ ấy khởi lên đem lại lợi ích hay thiệt hại cho 
họ? Chúng có tội hay vô tội? ”. 

“Có lợi ích cho họ và vô tội, bạch Đức Thế Tôn ”. 

“Vậy thì, này các Kàlàmas, như lời Như Lai nói vừa rồi: 
Chó để bị dẫn dắt bởi lời đôn... an trú trong đó ”. Lý do được 


nói đến là như vậy ”!. 


!_A,I. 188 Kinh 65. A.II. kinh Bhaddiya 193. 


44 


Qua duỡu của dạo Phật 


Niềm tin vô căn cứ hoàn toàn không có chỗ đứng trong 
tinh thần của đạo Phật. Vì thế chúng ta tìm thấy đoạn đối 
thoại này giữa bậc Đạo Sư và hàng đệ tử của Ngài. 


“Này các Tỳ kheo, bây giò nếu do biết rõ điểu này, do lưu 
giữ điều này các con có nói: 'Chúng ta tôn kính bậc Đạo Sư 
của chúng ta và do kính trọng Ngài chúng ta phải kính trọng 
những gì Ngài dạy hay không? ”. 


“Thưa không, bạch Đức Thể Tôn ”. 


“Này các Tỳ kheo, có phải các con chỉ xác nhận những 
Øì các con đã tự mình nhận thức, tự mình thấy rõ và hiểu 
rõ không? ”. 


“Thưa vâng, bạch Đức Thế Tôn! ”. 


Và phù hợp với thái độ thâm xét hết sức đúng đắn này, 
trong một chuyên luận của đạo Phật về logic có nói: “ƒí như 
người có trí thử vàng bằng cách đốt nóng trên lửa, bằng cách 
cắt và chà nó (trên một loại đá thử vàng), các người cũng 
nên như vậy, chỉ chấp nhận những gì Ta nói sau khi đã xem 
xét chúng, đã thẩm xét kỹ lưỡng chứ không chấp nhận vì lòng 
tôn kính Ta ”°. 


Đạo Phật không hề có sự bắt buộc hay cưỡng bức và 
cũng không đòi hỏi tín đồ phải tin theo một cách mù quáng. 
Ngay từ đầu hắn những người theo chủ nghĩa hoài nghỉ sẽ 


'M.47. 
? Jnànasảra-samuccaya 3. 


4 


Cøz Ẩng cổ x1/4 


cảm thấy hài lòng với lời kêu gọi suy xét kỹ lưỡng trước khi 
tin của đạo Phật. Đạo Phật trước sau như một, được mở ra cho 


những ai có mắt muôn thây và có tâm muôn hiệu biết. 


Một lần nọ khi Đức Phật đang trú tại khu vườn Xoài ở 
Nàlandà. Lúc ấy một đệ tử trung kiên của phái Ni Kiền Tử 
(Niganthanàtaputta) đi đến gặp Đức Phật với chủ định tranh 
luận với Ngài và sẽ đánh bại Ngài trong cuộc tranh cãi này. 
Đề tài tranh luận là về nghiệp báo (Kamma) mà cả Đức Phật 
và Mahàvìra (phái Ni Kiền Tử) đều tuyên bố, mặc dù quan 
điểm của mỗi bên rất khác biệt. Vào lúc kết thúc buổi thảo 
luận hết sức thân thiện ấy, Upàli bị khuất phục trước những 
lý luận của Đức Phật. Đồng ý với những quan điểm của Ngài 
và sẵn sàng trở thành đệ tử tại gia (Upàsaka) nếu Ngài cho 
phép. Tuy thế để cảnh báo ông, Đức Phật nói: “Đối với chân 
lý, này gia chủ, hãy chín chắn suy tư. Thật là điễu tốt đẹp, một 
người có tiếng tăm lớn như ông nên suy xét chín chắn trước 
khi quyết định một điều gì”. Song, Upàii lại càng thoả thích 
và hoan hỉ nhiều hơn với Đức Phật vì những lời cảnh báo như 
vậy và ông xin quy y Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng'. 


Đoạn trích dẫn trên rõ ràng đã giải thích rằng Đức Phật 
không màng đến chuyện thu nhận đệ tử, ngoại trừ những 
trường hợp tự nguyện do nhận thức của họ — đây là bài học 
mà có lẽ các nhà truyền giáo hiện nay nên học. 


! Upàli sutta. M. 56. 


46 


Qua duỡu của dạo Phật 


Đức Phật không bao giờ can thiệp vào tự do tư tưởng của 
người khác; vì tự do tư tưởng là quyền tự nhiên của mỗi cá 
nhân. Thật là bất công khi buộc người khác không được sống 
theo nhân sinh quan, cá tính và những khuynh hướng tâm linh 
của họ. Sự cưỡng bức dù bằng hình thức nào cũng không tốt. 
Hình thức cưỡng bức đã man nhất có lẽ là buộc một người 
phải tiêu hoá thứ tín ngưỡng mà họ không thích; món ăn ép 
buộc như vậy chắc chắn không đem lại lợi ích cho ai cả, dù ở 
bất cứ hoàn cảnh nào. 


Chủ đích duy nhất của Đức Phật là làm sao cho mọi 
người thấy rõ rằng thực tánh của các pháp (thấy các pháp như 
chúng thực sự là) không phải là kết quả của đức tin suông, 
của sự sợ hãi một đắng quyền năng bên ngoài nào, hoặc là 
con người, hoặc là một đắng siêu việt hơn con người hay 
thậm chí thấp kém hơn con người (ma, quỷ). Trong việc tuệ 
tri các pháp, đức tin và sợ hãi không đóng bất cứ một vai trò 
quan trọng nào trong tư tưởng Phật giáo. Sự thực của Pháp 
chỉ có thê được nắm bắt qua tuệ giác, chứ không bao giờ qua 
đức tin mù quáng hay qua sự sợ hãi một chúng sanh mà chúng 
ta biết hay không biết bao giờ. Lịch sử các tôn giáo đã cho 
thấy rằng chính sự sợ hãi và vô minh của con người đã tạo 
ra cái ý niệm về một đắng quyền năng bên ngoài; và một khi 
ý niệm đó đã thành hình, con người trở lại sông trong nỗi SỢ 
hãi đối với chính sản phẩm tưởng tượng của mình và rồi tạo 
ra những nguy hại không lường cho chính bản thân họ và đôi 
lúc cho cả người khác nữa. 


47 


Cøz Ẩởng cổ xi/4 


Hướng dẫn chư Tỳ kheo, Đức Phật nói: “Này các Tỳ 
kheo, những ai chỉ đơn thuần có đức tin nơi Như Lai, chỉ đơn 
thuân có lòng thương mến Như Lai, những người ấy chắc 
chắn sẽ được tái sanh vào cối an vui (nhưng họ không thể đạt 
đến sự giải thoát cuối cùng) những ai nỗ lực hành trì Pháp, 
những ai quyết chỉ bước lên đạo lộ, những người ấy chắc 
chắn sẽ giác ngộ, sẽ chứng đắc vô sanh ”!. 


Đây là những lời chỉ dẫn rõ ràng cho thấy rằng Đức Phật 
không muốn những người theo mình chấp nhận bất cứ điều gì 
một cách phi lý và thiếu sáng suốt. 


Đức Phật không chỉ ngăn cản đức tin mù quáng, sự sợ hãi 
đắng toàn năng, coi đó như không phù hợp đề tiếp cận sự hiểu 
biết chân lý, mà Ngài còn lên án việc chấp chặt vào những lễ 
nghỉ vô bồ. Bởi vì những hình thức bên ngoài như tắm nước 
sông để rửa tội, hiến tế thần linh bằng cách giết súc vật và 
những hành động tương tự khác, không có khuynh hướng 
làm cho con người thanh tịnh, không làm cho con người trở 
nên thánh thiện và cao quí được. Chúng ta tìm thấy đoạn đối 
thoại này giữa đức Phật và Bà la môn Sundarìka Bhàradvà)Ja. 

Một hôm Đức Phật gọi các Tỳ kheo lại và giải thích 
tường tận một người đi tìm giải thoát cần phải tự đào luyện 
mình như thế nào. Và Ngài thêm rằng một người mà tâm họ 
không còn những câu ué, đời phạm hạnh của họ đã thành 
mãn, việc cần làm đã làm xong, có thê được gọi là người đã 
gội rửa sạch bên trong. 


'M.22 


48 


Qua duỡu của dạo Phật 


Khi ấy Bhàradvàja ngồi không xa Đức Phật, nghe được 
những lời này và bạch hỏi Ngài: 

“Sa-môn Gotama có đi tắm nước sông Bàhuka không? ”. 

“Này Bà la môn, tắm sông Bàhuka có lợi ích gì? ”. 

“Thưa Tôn giả Gotama, sông Bàhuka được nhiễu người 


tin là con sông rất linh thiêng, nhiều người đã tẩy sạch những 
ác nghiệp (pảpg) của họ trong sông Bahuka này”. 


Đức Phật liền giải thích cho ông ta hiểu rằng việc tắm 
trong các con sông như vậy chắc chắn sẽ không tây sạch được 
những nhơ bần của điều ác, và Ngài chỉ dẫn thêm: 

“Hãy tắm ngay tại đây 
Trong Pháp và Luật này 
Chúng sanh được an ổn 
Này hỡi Bà la môn 

Nếu ông không nói dối 
Hoặc sát sanh, trộm cắp 
Nếu ông có tịnh tín 

Và sống không đê tiện 
Lợi ích gì cho ông 

Mà phải đến Gayà 
Giếng nước ông ở nhà 


Cũng là một Gayà ”". 


! Kinh Ví dụ Tấm vải thứ bảy, Kinh trung bộ, tập I 


49 


Cøz Ẩng cổ xi/4 


Đức Phật công bố một con đường (giải thoát) không có 
những hình thức mê tín và tàn ác, Ngài buộc những người 
bước lên con đường đó không thể xử sự, dù bằng bất cứ 
hình thức nào, gây nguy hại đến sự an vui và hạnh phúc của 
chúng sanh, bằng cách ngăn cắm mọi sự áp bức, tước đoạt và 
cướp bóc. 

Vậy thì dạo Phật là gì? 


Một số người thích gọi những lời dạy của Đức Phật là 
một Tôn giáo, số khác gọi là một triết lý, cũng có người 
nghĩ những lời dạy của Đức Phật vừa mang tính chất 7ồn 
giáo, vừa mang tính ứriếr jý. Tuy nhiên, chính xác hơn có 
thể gọi đó là một “/ố¡ sống”. Nhưng gọi như vậy không có 
nghĩa rằng đạo Phật không có gì khác ngoài luân lý. Trái lại, 
đạo Phật là một đường lối tu tập gồm ba phương diện: Giới 
Hạnh, Tinh Thần và Tri thức (Giới, Định, Tuệ) nhằm dẫn 
đến tâm giải thoát viên mãn. Chính Đức Phật đã gọi những 
lời dạy của Ngài là Pháp và Luật (Dhamma — Vinaya). Thế 
nhưng đạo Phật, trong ý nghĩa nghiêm túc nhất của từ, không 
thê được gọi là một Tôn giáo, vì nếu Tôn giáo hàm ý “hành 
động hay tư cách đạo đức biểu thị lòng tin nơi sự tôn kính 
đối với và ước muốn làm vừa lòng một đẳng quyên năng 
thiêng liêng nào đó; là việc thực hành hay thể hiện những lễ 
nghỉ, sự vâng giữ những điều răn..., là sự nhìn nhận của con 
người về một đắng quyên năng vô hình và cao cả nào đó như 


có quyên kiếm soát vận mạng của họ và xứng đảng được tôn 


SO 


Qua duỡu của dạo Phật 


sùng, kính trọng và tôn thờ”', thì Phật giáo chắc chắn không 
phải là thứ Tôn giáo như vậy. 

Trong tư tưởng Phật giáo, không chấp nhận hay tin tưởng 
có sự hiện hữu của một đắng sáng tạo, dù bằng bất cứ hình 
thức nào, năm quyền thưởng phạt những việc làm thiện ác 
của các chúng sanh do vị ấy tạo ra. Người Phật tử nương tựa 
nơi Đức Phật (Buddham saranam gacchàm!) nhưng không 
với hy vọng rằng họ sẽ được bậc Đạo Sư cứu độ. Hoàn toàn 
không có sự bảo đảm như vậy. Đức Phật chỉ là người thầy 
khai thị con đường và hướng dẫn những người theo mình đi 
đến sự giải thoát cá nhân của họ. 


Một tắm bảng chỉ đường ở ngã ba chẳng hạn, là đề chỉ 
hướng đi, phần còn lại của người lữ hành là bước theo con 
đường, cân trọng từng đường đi nước bước của mình. Tắm 
bảng chắc chắn không đưa họ đến nơi mong muốn được. 


Nhiệm vụ của người lương y là chân bệnh và bốc thuốc, 
phần còn lại của bệnh nhân là uống thuốc. Thái độ của Đức 
Phật đối với những người theo Ngài cũng giống như thái độ 
của một vị thầy hay của một vị lương y đầy lòng ¡ mẫn và 


trí tuệ Vậy. 

Người Phật tử tỏ lòng tôn kính rât mực đôi với những 
con người siêu việt, những con người vĩ đại, mà băng sự thâu 
triệt chân lý của họ, đã quét sạch vô minh và bứng gôc mọi 


! Theo tự điển Oxford 1956. 


gq 


Cøz Ẩởng cổ xi/4 


phiền não. Những người đã thấu thị chân lý là những bậc cứu 
độ thực sự, song người Phật tử không cầu nguyện họ. Người 
Phật tử chỉ tôn kính các bậc đã khai thị chân lý, đã chỉ ra con 
đường đi đến chân hạnh phúc và giải thoát tối thượng. Hạnh 
phúc là cái mà mỗi người phải tự thành tựu cho chính mình, 
không ai có thể làm cho ta cao quý hơn hoặc thấp hèn hơn, 
như Pháp Cú có câu: 


“Tự mình làm điễu ác 
Tự mình làm ô nhiễm, 
Tự mình không làm ác 
Tự mình làm thanh tịnh 
Tịnh, không tịnh tự mình, 
Không ai thanh tịnh ai”. 


Trong giờ phút cuối cùng của cuộc đời, giữa hai cây sàla 
tại Kusinàra, Đức Phật 80 tuổi già ngắm nhìn những bông 
hoa rơi rắc cúng đường Ngài lần cuối, đã nói với Anandà như 
vầy: “...như thế không phải kính trọng, tôn sùng, đảnh lễ, 
cúng dường Như Lai. Này nanda, nếu có Tỳ kheo, Tỳ kheo 
Ni, hay nam nữ cư sĩ nào thành tựu chánh pháp và sống tùy 
pháp, sống chân chánh trong chánh pháp thì người ấy đã 
kính trọng, tôn sùng, đảnh lễ, cúng dường Như Lai với sự 
cúng dường tối thượng. Do vậy, này Ànanda, hãy thành tựu 
chánh pháp và tuỳ pháp, sống chân chánh trong Pháp và 


s2 


.Quan duỡu của dạo Phật 


hành trì đúng chánh pháp. Này Ànanda, các người phải học 
tập như vậy”!. Lời khuyến hoá sống tuỳ thuận chánh pháp 
này của Đức Phật đã chỉ rõ cho thấy rằng vấn đề ti trọng vẫn 
là tu tập tâm và chánh hạnh trong lời nói và việc làm, chứ 
không chỉ đơn thuần cúng đường hương hoa đến các bậc Giác 
Ngộ. Sống chân chánh theo giáo Pháp là điều mà Đức Phật 
thường xuyên nhân mạnh. 


Như vậy khi người Phật tử cúng dường hương hoa, đèn 
nên trước kim thân Đức Phật hay một đối tượng thiêng liêng 
nào đó, họ suy gẫm đến những ân đức cao quý của Phật, mà 
không hề cầu nguyện một ai cả. Những việc làm như vậy 
không mang tính chất sùng bái hay lễ nghi mê tín. Những 
bông hoa đó chăng bao lâu sẽ úa tàn, những ngọn nến kia 
rồi sẽ tắt lịm như đề nói với họ, nhắc nhở họ về tính chất vô 
thường của vạn pháp. Hình tượng đối với người Phật tử là 
một đề mục tập trung, là một đề mục để hành thiền; từ nơi 
kim thân của Đức Phật, người Phật tử tìm được sự truyền cảm 
và khích lệ để noi theo những phẩm hạnh cao quý của Ngài. 
Đối với những ai không hiểu được ý nghĩa của việc cúng 
đường đơn giản này, có thê kết luận một cách vội vàng: “Đây 
cũng là sự sùng bái ngẫu tượng”. Quả thực không có gì hồ 
đồ hơn thế vậy. 


Jawaharlal Nehru trong tự truyện của mình có viết: 


FD.16 


3 


Cøz Ẩng cổ xi/4 


“Tại Anuràdhaparadl, tôi thích nhất bức tượng Phật cổ ở 
tư thế ngồi. Một năm sau đó, khi tôi đến làm việc tại Dehra 
Dựn Gaol, một người bạn ở Sri Lanka đã gởi cho tôi bức hình 
chụp pho tượng này và tôi kính cần đặt nó trên chiếc bàn nhỏ 
trong phòng làm việc của tôi. Kế từ đó bức hình trở thành 
người bạn đồng hành quỷ giá đi với tôi, những nét an lạc và 
tĩnh mặc của Đức Phát đã xoa dịu, làm tăng nghị lực và giúp 
tôi vượt qua những giai đoạn tu phiên của cuộc đời ””. 


Tiến Sĩ Ouspensky, nhìn một bức tượng Phật trong tu 
viện gần núi Mount Lavinia ở Srilanka đã viết: 

“Khuôn mặt của Đức Phật rất là sinh động, mặc dù Ngài 
không nhìn thăng vào tôi, nhưng có lẽ Ngài thấy tôi. Thoạt tiên 
tôi không cảm thấy gì cả ngoại trừ sự kinh ngạc. Tôi không 
trông đợi và cũng không thể ngờ là có một điều gì đó như thể 
này. Nhưng chẳng bao lâu sự kinh ngạc ấy cùng những cảm 
giác và tư tưởng khác chợt tan biến vào trong những cảm xúc 
lạ lùng và mới mẻ: Đức Phật nhìn tôi, Ngài thấy trong tôi cái 
mà chính bản thân tôi không thể thấy được, tất cả những gì 
tiềm ẩn trong phân sâu kin nhất của tâm hôn tôi. Và dưới cái 
nhìn của Ngài, cái nhìn như thể truyền đạt đến tôi một điêu gì 
đó, tôi cũng bắt đầu thấy được tất cả những điều ấy nữa. Tát 


! Một trong những kinh đô cô của Sri Lanka, nơi còn lưu giữ nhiều di 
tích thuộc nền văn minh Lanka và là một di sản thế giới được Unesco 
công nhận; đồng thời cũng là một thành phố thiêng của các Phật tử 
(Nguồn: Wikipedia) 

? Jawaharlal Nehru, tự truyện (Johnlane, the Bodley Head London) 
tr. 271. 


34 


Qua duỡu của dạo Phật 


cả những gì nhỏ nhoi, khó chịu và phiên muộn đêu hiện lên 
trên bê mặt và tự nó phô bày ra dưới cái nhìn này. Khuôn mặt 
của Ngài thật là an tịnh, nhưng không phải không biểu lộ cảm 
xúc mà ở đó tràn đây tình cảm và tư duy sâu kín. Ngài đang 
năm đó lắng sâu trong sự trầm tư và tôi đã đến, đã mở toang 
những cánh cửa và đứng trước Ngài, giờ đây Ngài đang miễn 
cưỡng xét đoán tôi. Nhưng! Cải nhìn của Ngài hoàn toàn 
không có ý khiển trách hay chê bai gì cả. Cái nhìn của Ngài 
nghiêm nghị, định tĩnh và thấu suốt một cách lạ lùng. Tôi cố 
găng tự hỏi mình xem khuôn mặt của Ngài đang bộc lộ điều 
gì, nhưng tôi nhận ra rằng thật khó có thể trả lời. Khuôn 
mặt của Ngài không lạnh lùng cũng chẳng lãnh đạm. Ngược 
lại, nếu nói rằng trên đó bộc lộ sự nhiệt tình, bao dung hay 
bi mẫn cũng hoàn toàn không đúng. Tất cả những điều ấy 
dường như quá ít ỏi để mô tả về Ngài. Tuy nhiên nếu nói rằng 
khuôn mặt của Đức Phật biểu lộ vẻ cao quý siêu nhiên hay 
trí tuệ siêu phàm thì lại càng không đúng. Vâng, đó là khuôn 
mặt rất người, nhưng đồng thời là khuôn mặt mà con người 
không phải ngẫu nhiên có được. Tôi cảm thấy rằng ngôn từ 
mà tôi đang có nếu dùng cho việc diễn tả khuôn mặt của Ngài 
thì thật là sai lẫm. Điều duy nhất tôi có thể nói: khuôn mặt 
của Ngài là sự thể hiện của trí tuệ ”. 


“Cùng lúc ấy tôi bắt đầu cảm nhận một hiệu quả kỳ lạ mà 
khuôn mặt của Đức Phật đã tạo ra cho tôi. Tất cả sự lờ mờ 
phát xuất từ chiêu sâu của tâm hồn tôi dường như chợt sáng 
tỏ. Dưỡng như khuôn mặt của Đức Phật đã truyền cho tôi sự 
an tịnh của nó. Những điều từ trước đến nay đã làm cho tôi 


» 


Cøz Ẩng cổ xi/4 


phiên muộn, những điểu đối với tôi có vẻ nghiêm túc và quan 
trọng, giờ đây trở nên quá tâm thường, vô nghĩa và không 
đáng để quan tâm, rằng tôi chỉ tự hỏi tại sao những điều ấy 
lại có thể từng ảnh hưởng đến tôi được như vậy! Tôi nghĩ 
rằng cho dù một người khi đến đây với những ý nghĩ và cảm 
xúc khó chịu, phiên muộn, bực bội và bị giằng xé bởi những 
tư tưởng trái ngược đến thế nào chăng nữa thì khi họ ra đi 
cũng mang theo sự an tịnh, giác ngộ và hiểu biết... ”! 


Còn về vấn đề đạo Phật có phải là một triết lý hay không, 
điều này tuỳ thuộc vào sự định nghĩa của từ; và cho dù người 
ta có thể đưa ra một sự định nghĩa sẽ bao trùm tất cả mọi hệ 
thống tư tưởng có tính triết lý hiện có, thì điều này cũng thật 
đáng ngờ. Triết lý (Philosophy) theo từ nguyên có nghĩa là 
yêu mến (Gr. Philein) trí tuệ (Sophia). “Triết lý vừa là đi tìm 
trí tuệ và vừa là trí tuệ đi tìm ”. Trong tư tưởng Ấn Độ, triết 
lý được định danh là Darsana, minh thị chân lý. Tóm lại, mục 
đích của triết lý phải là khám phá ra sự thực tối hậu (chân lý). 


Đạo Phật cũng chủ trương đi tìm chân lý, nhưng sự đi tìm 
này không đơn thuần là suy lý, một cấu trúc có tính lý thuyết, 
một sự thu thập và tồn trữ tri kiến đơn thuần. Đức Phật nhân 
mạnh đến phương diện thực hành những lời dạy của Ngài, 
đến việc áp dụng tri kiến vào cuộc sống, nhìn vào bản chất 
của cuộc sống chứ không chỉ nhìn vào nó trên bề mặt. 


!P.D Ouspensky, A4 new Model oƒ the Universe, third edition Kegan 
Paul, London, 1938) P.P. 360 — 72. (Một mô thức mới của vũ trụ, ấn bản 
thứ 3, tr 360 - 72) 


SỐ 


Qua duỡu của dạo Phật 


Đối với Đức Phật, toàn bộ những lời dạy của Ngài chỉ 
nhằm đề hiểu về bản chất bắt toại nguyện (khô) của mọi hiện 
hữu duyên sinh và để tu tập con đường đi ra khỏi sự khô đau 
này. Đây là “triết lý” của Ngài. 


Trong đạo Phật, Øørí fuệ là quan trọng tối thượng, vì sự 
thanh tịnh có được là nhờ Ø#í fuệ, do trí tuệ'. Nhưng Đức Phật 
không bao giờ tán thán trị thức suông. Theo Ngài, Ørí phải 
luôn luôn đi đôi với thanh tịnh tâm, với sự toàn hảo về Giới 
(Vijjà caranasampanna: Minh Hạnh Túc). Trí ứuệ đạt được 
do sự hiểu biết và phát triển các phẩm chất của fẩm là frí, là 
frí tuệ siêu việt (Bhàvanà-mayà pannà: Trí tuệ do tu tập mà 
thành). Đó là frí £uệ giải thoát chứ không phải là lý luận hay 
suy luận suông. Như vậy hăn đã rõ rằng đạo Phật không chỉ 
là yêu mến #í fuệ, không xúi giục đi tìm #í uệ, không có sự 
sùng bái ứrí tuệ (mặc dù những điều này cũng có ý nghĩa của 
nó và liên quan đến sự sống còn của nhân loại), mà đạo Phật 
chỉ khích lệ việc áp dụng thực tiễn những lời dạy của Đức 
Phật nhằm dẫn người theo đến sự xả ly, giác ngộ và giải thoát 
cuối cùng. 

Dù rằng chúng ta gọi những lời dạy của Đức Phật là 
“Phật giáo”, như vậy đã bao gồm những lời dạy ấy vào trong 
số các “chủ thuyết” và “học thuyết”, thực ra chúng ta có gán 
cho nó là gì cũng không thành vấn đề. Gọi đó là Tôn giáo, là 
triết lý, là Phật giáo hay bằng bắt cứ tên gọi nào khác mà bạn 


'5.L 214 


3 


Cøz Ẩng cổ xi/4 


thích. Những nhãn hiệu này không quan trọng lắm đối với 
một người đi tìm chân lý giải thoát. 

Khi Upatissa và Kolita (sau này trở thành Sảriputta (Xá 
Lợi Phât) và Moggallàna (Mục Kiền Liên) là hai vị đại đệ 
tử của Đức Phật) đang lang thang đi tìm chân lý giải thoát, 
Upatissa nhìn thấy Tôn giả Assaji (một trong năm vị đệ tử đầu 
tiên của Đức Phật) đang trên đường đi khất thực. Upatissa bị 
chấn động mạnh bởi phong cách đi đứng trang nghiêm của 
Trưởng lão. Nghĩ rằng lúc ấy không phải thời để hỏi thăm nên 
Upatissa lặng lẽ đi theo đến nơi nghỉ trưa của vị ấy, rồi tiến 
lại gần, nói lời xã giao và hỏi thăm về giáo pháp mà bậc Đạo 
Sư của vị ấy đã dạy. Tôn giả Assaji ngại phải dài dòng nên 
khiêm tốn nói: “Bẩn đạo không thể dẫn giải hết ý nghĩa của 
Pháp và Luật, song bẩn đạo có thể tóm tắt nghĩa này cho 
đạo hữu ”. Câu trả lời của Upatissa thật thú vị: “Váng, thưa 
Tôn giả, ít hay nhiều gì cũng được, điều mà tôi đang mong 
mỏi chỉ là ý nghĩa. Tại sao cần phải nhiêu lời chứ? ”. Khi ây 
Tôn giả Assaji lập lại một bài kệ được xem là bao trùm toàn 
bộ giáo lý của Đức Phật về sự tương quan nhân quả. 


%Ƒe@ dhanunà hetfuppabhavà — ftesam hetum tathà gato àha. 
Tesam ca yo nirodho— evam vàdi mahà samano”. 

“Các pháp phát sanh do nhân 

Nhân ấy Như Lai đã nói rõ 

Ngài cũng mình thị sự diệt tận của nó 


Đây lời dạy của bậc đại sa-môn ”. 


số 


Qua duỡu của dạo Phật 


Ngay lập tức Uptissa thấu triệt nghĩa lý và đạt đến tầng 
chứng ngộ đầu tiên (sơ quả), tuệ tri “bất cứ pháp nào có bản chất 
sanh, tất cả các pháp ấy đều có bản chất hoại diệt? (Yamkinci 


samudaya dhammam sabbamtam nirodhadhammam)!. 


Nói và luận bàn nhiều đến đâu chăng nữa cũng không 
trực tiếp đưa chúng ta đến chánh kiến giải thoát. Điều chúng 
ta cần là sự chỉ dẫn đúng đắn và hiểu biết đúng đắn. Chúng 
ta thậm chí còn có thể học được những bài học từ nơi thiên 
nhiên, từ cây cỏ, lá hoa, từ cát đá và sông nước. Có rất nhiều 
trường hợp cho thấy các bậc tiền bối xưa giác ngộ và giải 
thoát khỏi các cấu uề chỉ nhờ quan sát một chiếc lá rơi, một 
dòng nước chảy, một đám cháy rừng, sự phụt tắt của một 
ngọn đèn. Những sự kiện này đã đánh đúng vào tâm trạng của 
họ, và nhờ trực nhận bản chất vô thường của các pháp mà họ 
đạt đến giải thoát. Vâng, đoá sen kia đang chờ ánh nắng mặt 
trời, và ngay khi mặt trời chiếu sáng thì chúng cũng khai mở 


đê đem lại nêm hân hoan cho mọi người. 


Ở đây, trong giáo pháp này, mọi cố gắng không phải để 
truy tìm nguồn gốc tối hậu của con người và vạn pháp — mọi 
có găng không phải đề điều tra về vấn đề: “Thế gian là thường 
hay không thường? Là hữu biên hay vô biên?”. 

Đức Phật không quan tâm đến những vấn đề siêu hình, 


những vân đê chỉ làm bôi rôi con người và làm đảo lộn sự cân 
! Vinaya. L. 40. 


50 


Cøz Ẩwng cổ xi/4 


bằng của tâm trí họ như vậy. Sự giải quyết của chúng chắc 
chắn sẽ không giải thoát nhân loại khỏi những ác nghiệp và 
khổ đau. Đó là lý do tại sao Đức Phật do dự khi phải trả lời 
những câu hỏi như vậy, và đôi lúc phải tránh giải thích những 
câu hỏi thường được đặt ra một cách sai lầm. Đức Phật là 
một bậc Thây thực tiễn, mục đích duy nhất của Ngài là giải 
thích tường tận về vẫn đề khổ (dukkha), sự kiện phô quát của 
cuộc đời, làm cho mọi người cảm nhận được ảnh hưởng mạnh 
mẽ của nó và trực nhận sự thực của muôn đời này. Đức Phật 
đã nói rõ cho chúng ta biết những gì Ngài cần giải thích và 
những gì Ngài sẽ không bao giờ giải thích'. 

Tuy nhiên một số học giả không đánh giá đúng thái độ 
của bậc Đạo Sư, thậm chí còn tỏ ra hoài nghi về sự kiện giác 
ngộ của Ngài và gán cho Ngài nhãn hiệu là “Bất Khả Tri” 
(Agnostic). Các nhà học giả thường thích lý luận và tư biện, 
đây không phải là những vấn đề chỉ xảy ra hôm nay mà nó 
đã từng phát sanh vào thời Đức Phật còn tại thế. Chẳng hạn 
Sakuludày!, một du sĩ ngoại đạo, đã hỏi Đức Phật về những 
vấn đề liên quan đến quá khứ và tương lai. Câu trả lời của 
Đức Phật rất là minh bạch: 


“Hãy để yên quá khứ, hãy đề yên vị lai, Như Lai sẽ dạy 
pháp cho ông: 


Khi cái này có mặt, cái kia có mặt. 
Do cái này sanh, cái kia sanh. 


! Xem trang chương sau 


6o 


.Qua duỡu của dạo Phật 


Khi cái này không có, cải kia cũng không có 
Do cái này diệt, cải kia diệt `. 
Tóm lại, đây là giáo lý của đạo Phật về tánh duyên khởi 
hay pháp Tuỳ thuộc phát sanh (Paticca samup-pàda). Giáo lý 


này tạo thành nền tảng của Tứ Thánh Đế, chân lý trung tâm 
của đạo Phật. 


ỐI 


CHƯƠNG II 
Thánh đế thứ nhất: Khổ 


fb 
đÐ 


Tứ Thánh Để được chứng ngộ trong khi Đức Phật ngồi 
thiền quán dưới cội Bồ Đề tại Gàya và được Ngài giảng giải 
cho nhóm năm vị đạo sĩ, một thời cũng hành khổ hạnh với 
Ngài. Khi Đức Phật tuyên thuyết bài pháp đầu tiên (Chuyên 
Pháp Luân) tại Vườn Nai Isipatana (ngày nay Sarnath) gần 
Benares. Tứ Thánh Đề này đã hình thành chân lý trung tâm 


của đạo Phật. 


63 


Cøz ẨÙng cổ x1/4 


Tứ Thánh Đề đó là: 

I- Khổ: Dukkha 

2-_ Tập khởi của Khô hay nhân sanh khô: ,$ømwday 
3- Sự diệt khổ: Nirodha 

4- Đạo, con đường dẫn đến sự diệt khổ: Ö#agga 


Chữ Dukkha (Sanrkrit: duhka) là một trong những từ 
thuộc văn hệ Pàli! khó có thể được dịch sang một ngôn ngữ 
nào khác, chỉ bằng một từ thôi, mà hàm ý đầy đủ. Vì không 
có một từ nào tương đương với Dwkkha trong Pàli, nên ở đây 
tạm dùng một số từ phổ thông, dù không nói lên hết ý nghĩa 
của nó, như khô, bất toại nguyện hay nỗi thống khổ. Mặc dầu 
chữ Dukkha vẫn được mọi người thích giữ nguyên không 
dịch, và trong cuốn sách này cũng vậy. Nhưng đề thuận tiện 
cho người đọc, cả hai từ Khổ và Dukkha sẽ được dùng bất cứ 
khi nào có thể. Sau khi nghiên cứu kỹ chương này, độc giả có 
thể sẽ hiểu ý nghĩa tiềm tàng của Dukkha trong lời dạy của 
Đức Phật. 

Đối với đạo Phật, việc thức tỉnh từ Vô Minh đến Giác 
Ngộ (chánh trí) luôn luôn hàm ý là sự thấu triệt Tứ Thánh Đế. 
Bậc Giác Ngộ được gọi là Buddha, chỉ vì Ngài đã tuệ tri Tứ 
Đề. Toản bộ bài pháp đầu tiên của Đức Phật dành trọn vẹn để 
trình bày về tứ Thánh Đề này; vì đó là cốt tử của Phật giáo 


! Pàli là ngôn ngữ hay phương ngữ được dùng vào thời Đức Phật và sau 
này được dùng chép kinh điển và chú giải Tam Tạng. 


64 


Thánh đế thứ ø bất: Khổ 


“VỊ như dấu chân của các loài đi trên đất, có thể được chứa 
đựng trong dấu chân Voi, được xem là lớn nhất về cỡ, giáo lý 
Tứ Thánh Đề này cũng vậy, bao quát hết thảy mọi thiện pháp 
(Dhamma = Toàn bộ lời dạy của Đức Phật)! ”. 


Trong Kinh điển Pàli nguyên thủy, đặc biệt là trong Tạng 
Kinh (Suttas) Tứ Đề này được diễn giải chỉ tiết bằng nhiều 
cách khác nhau. Không có một nhận thức rõ ràng về Tứ Đé, 
người ta khó có thể hiểu được Đức Phật đã dạy những gì 
trong suốt 45 năm hoằng hóa. Đối với Đức Phật thì toàn bộ 
lời dạy của Ngài chỉ nhằm để hiểu về Dukkhø (Khổ), tính 
chất bất toại nguyện của mọi hiện hữu duyên sanh, và hiểu 
con đường thoát khỏi tình trạng bất toại nguyện này. 


Ngay đến các Sa-môn và Bà la môn vào thời Đức Phật 
cũng thường hiều lầm đạo Phật và xuyên tạc Ngài bằng nhiều 
cách như: 


“Sa-môn Goftama (chỉ Đức Phật) là một người chủ trương 
chủ nghĩa hư vô (Wenayiko) người đê cao sự hủy diệt và tiêu 
diệt các hữu tình ”. Trước những lời hồ đồ như vậy, Đức Phật 
không cảm thấy khó chịu hay bất mãn, Ngài chỉ xác định: 
“ Xưa (từ bài kinh đầu tiên cho 5 vị Kiều Trần Như) cũng như 
nay, này các Tỳ kheo, Như Lai chỉ giải thích về Khỗ và sự diệt 


” 


Khỗ (Dukkhamceva pannape-mi dukkhassa ca nirodham)). 


M.28. 
?M.22. 


6s 


Cøz Ẩng cổ x1/4 


Hiểu được lời tuyên bố rõ ràng này, là hiểu được đạo 
Phật; vì toàn bộ lời dạy của Đức Phật không gì khác hơn là 
sự ứng dụng một nguyên tắc này. Tới đây dường như chúng 
ta đã nhận ra những gì được gọi là sự khám phá của một vị 
Phật, chỉ là Tứ Đề này, phần còn lại là những triển khai logic 
và những giải thích chi tiết hơn về Tứ Thánh Đề mà thôi. Có 
thể xem đây là giáo lý tiêu biểu của ba đời chư Phật, đặc biệt 
chỉ có các Ngài. Ngoài ra không vị giáo chủ nào khác có được 
(Buddhànam sàmukkamsikà đhamma desenà)!. Tính chất ưu 
việt của Tứ Đề trong lời dạy của Đức Phật, được thê hiện rõ 
nét qua bức thông điệp rừng Simsapa, cũng như từ bức thông 
điệp ở Vườn Nai. 

Một lần nọ, Đức Phật ngự tại Kosambi (gần Allahabad) 
trong khu rừng Simsapa. Ngài nắm một nắm lá trong tay rồi 
nói với các vị đệ tử: 

“Các con nghĩ thế nào, này các Tỳ kheo, nắm lá trong tay 
Nhự Lai nhiêu hay nắm lá trong khu rừng này nhiều hơn? ”. 

“Bạch Đức Thể Tôn, thật ít thay là lá trong tay Đức Thể 
Tôn; và nhiễu hơn là lá ở trong rừng này vậy”. 

“Cũng vậy, này các Tỳ kheo, những gì ta tuệ trì là rất 
nhiều, nhưng không tuyên bố cho các con; những điều ta 
tuyên bố cho các con là rất ít. Tại sao, này các Tỳ kheo, Như 
Lai lại không tuyên bố chúng? Thực ra, này các Tỳ kheo, 
những điều ấy ý không lợi ích, không thiết yếu cho đời phạm 


! Vinaya mahàvagøsa; D"! 


ó6 


Thánh đế thứ ø bất: Khổ 


hạnh, chúng không đưa đến nhàm chán, ly tham, đoạn diệt, 
an tịnh, trí tuệ, giác ngộ và Niết bàn. Đó là lý do, này các Tỳ 
kheo, vì sao Như Lai không tuyên bố chúng. 
Và này các Tỳ kheo! Điêu gì đã được Như Lai tuyên bố? 
Đây là khổ — điều này Như Lai đã tuyên bố. 
Đây là nhân sanh khổ — điều này Như Lai đã tuyên bỗ. 
Đây là sự diệt khổ — điều này Như Lai đã tuyên bố. 


Đây là con đường dẫn đến sự diệt khổ — điều này Như 
Lai đã tuyên bố. 

Này các Tỳ kheo, tại sao Như Lai tuyên bố những điêu 
này? Vì rằng chúng thực sự lợi ích, thực sự thiết yếu cho đời 
phạm hạnh, chúng dẫn đến ly tham, đến đoạn diệt, an tịnh, 
trí tuệ, giác ngộ và Niết bàn. Đó là lý do tại sao, này các Tỳ 
kheo, Như Lai tuyên bó chúng! ”. Đức Phật nói như vậy. 


Đức Phật được xem là vị lương y tài đức vô song 
(Bhisako), một phẫu thuật sư tối ưu (Sallakatto anuttaro). 
Ngài thực sự là một vị Tối Thượng Y Vương. 

Phương pháp trình bày của Đức Phật về Tứ Đề có thê so 
sánh với pháp của một vị lương y. Là một lương y, trước tiên 
ông ta bắt mạch chân bệnh, kế đó tìm xem đâu là nhân sanh 
bệnh, rồi mới tìm cách loại trừ bệnh và cuối cùng ứng dụng 
cách chữa bệnh. 


'5.V 437. 


ó7 


Cøz Ẩwng cổ x1/4 


Khổ (Dukkha) là bệnh; Tham Ái (Tanhà) là nhân hay sự 
phát sanh của bệnh (Samudaya); do sự đoạn trừ tham ái, bệnh 
được đoạn trừ và đó là cách chữa (Nrrodha = Nibbàna). 

Người bệnh cần phải biết được bệnh tình của mình, anh 
ta phải ghi nhận được diễn tiến của nó để khỏi trở nên trầm 
trọng, rồi anh ta phải nghĩ đến cách đoạn trừ nhân sanh ra 
bệnh; với kết luận như vậy anh ta đi đến vị lương y để chân 
bệnh và kê toa cho thuốc, nhờ hiệu quả của thuốc mà bệnh 
nhân hết bệnh, và đó là cách chữa. 

Như vậy khổ không thể không biết, mà cần phải biết 
rõ (Abhinneyya), vì đó là chứng bệnh tàn khốc nhất, tham 
ái, nhân sanh khổ, cần phải đoạn trừ, cần phải loại bỏ 
(Pahàtabba). Bát Chánh Đạo cần phải thực hành, cần phải 
được tu tập (Bhàvetabba), vì đó là cách chữa. Với tri kiến 
hiểu biết về khổ, với sự đoạn trừ tham ái qua việc thực hành 
Bát Chánh Đạo, sự chứng đắc Niết bàn (Saccikàtabba) là điều 
tất yếu. Đó là cách chữa, sự xả ly hoàn toàn, sự giải thoát khỏi 
tham ái. 

Câu trả lời của Đức Phật cho Sela, một người Bà la môn 
hoài nghi sự giác ngộ của bậc Đạo Sư, thật thú vị: 


“Những gì cần biết, Như Lai đã biết. 
Những gì cần tu, Như Lai đã tu. 
Những gì cần bỏ, Như Lai đã bỏ. 
Do vậy, này Bà la môn, 


Như Lai là Phật, bậc Giác Ngộ hoàn toàn”. 


68 


Thánh đế thứ ø bất: Khổ 


Câu trả lời rõ ràng cho thấy rằng không vì lý do gì khác 
hơn là sự liễu ngộ Tứ Đề mà bậc Đạo Sư được gọi là Phật. 
Chính Đức Phật cũng xác nhận “Này các Tỳ kheo, do nhự 
thật tuệ tri Tứ Thánh Đề này, Như Lai được gọi là bậc A-La- 
Hán Chánh Đăng Giác ”. 


CHÂN ĐÉ THỨ NHẤT: KHÔ (DUKKHA) 


Trong các bài kinh Phật cô xưa, chữ Dukkha được sử 
dụng với nhiều ý nghĩa. Nó được dùng trong nghĩa tâm lý, vật 
lý và triết học tùy theo nội dung bản kinh. 

Đối với những ai mong muốn thấy được thực tánh của 
các pháp (thấy các pháp như chúng thật sự là: Vô thường — 
Khổ - Vô ngã), nhận thức về khô là điều rất quan trọng. Đó 
chính là mẫu chốt trong tư tưởng Phật giáo. Bác bỏ tri kiến 
cơ bản này hàm ý bác bỏ luôn ba Đề còn lại. Tầm quan trọng 
của việc tuệ tri khô được thấy trong những lời dạy này của 
Đức Phật. 


“4i thấy Khổ, người cũng thấy được sự tập khởi của 


Khổ, sự diệt Khổ và con đường dẫn đến sự diệt Khổ!” 


Vì bốn sự thật này tương quan và tùy thuộc lẫn nhau, thấy 
được một Đề là hàm ý thấy luôn các Đề khác?. Đối với người 
phủ nhận Khỏ, thì đạo lộ dẫn đến giải thoát Khổ là vô nghĩa. 


!5.V 437. 
?S.V 437. 


60 


Cøz ẨÙng cổ x1/4 


Tóm lại, chỉ cần phủ nhận một Đề chẳng khác nào phủ nhận 
luôn ba Đề còn lại, và điều đó cũng có nghĩa là phủ nhận toàn 
bộ lời dạy của Đức Phật vậy. 

Những người thiên về vật chất có thể nói răng “Tói không 
muốn nuốt những thứ vô bồ này”, giáo lý Tứ Đề xem ra có vẻ 
khá khô khan, khó hiểu và lỗi thời, nhưng với những ai đang 
phần đấu tu tập, trau dồi một đời sông thực tiễn, giáo lý này 
không có gì hoang đường, không phải là những câu chuyện 
thần thoại nhằm kể cho những kẻ ngu xuân. 

Với những ai nhìn thế gian hữu tình này từ góc độ đúng 
đắn, nghĩa là nhìn với sự sáng suốt vô tư, thì điều đã trở nên 
hết sức rõ ràng là chỉ có một vẫn đề tồn tại trong thế g1an, 
đó là vẫn đề Khổ (Dukkha). Tất cả các vẫn đề khác đã biết 
hoặc chưa biết, đều nằm trong cái khổ được xem là phô quát 
này. Như Đức Phật đã nói: “Thế gian được thiết lập trên Khổ, 
được y cứ trên Khổ (Dukkha loko patithito')”, nếu có điều 
gì trở thành vấn đề thì điều đó buộc phải là Khổ, là bất toại 
nguyện, hay nếu chúng ta thích có thể gọi đó là vấn đề xung 
đột, xung đột giữa những ước vọng của chúng ta và những sự 
kiện của cuộc đời. Và tất nhiên, mọi cố gắng của con người là 
nhằm giải quyết vấn đề. Nói cách khác, nhằm đoạn trừ những 
bất toại nguyện, nhằm kiểm soát một xung đột, vì chúng được 
coi như một trạng thái đau khổ, bất hạnh của tâm. 


r5.T. 40. 


7O 


Thánh đế thứ ø bất: Khổ 


Chỉ một vấn đè này thôi, chúng ta gán cho nhiều cái tên 
khác nhau: “Nào là vấn đề kinh tế, vấn đề xã hội, vấn đề 
tâm lý và thậm chí cả vấn đề tôn giáo nữa”. Phải chăng tất 
cả những vấn đề này đều phát xuất từ một vấn đề duy nhất, 
Dukkha, nghĩa là bất toại nguyện? Nếu không có những vấn 
đề bất toại nguyện, hà tất chúng ta phải gắng sức giải quyết 
chúng? Giải quyết một vấn đề phải chăng hàm ý muốn giảm 
bớt những bất toại nguyện, và sự cố gắng là để chấm dứt 
những bất toại nguyện này, thế nhưng vấn đề lại nảy sinh ra 
vấn đề. Nguyên nhân thường không nằm bên ngoài, mà ở 
ngay trong bản thân của chính vấn đề, đó là chủ thể. Chúng 
ta luôn luôn cho rằng: mình đã giải quyết được các vấn đề và 
làm thỏa mãn những gì có liên quan, nhưng chúng lại luôn 
luôn nảy sinh bằng hình thức này hoặc những hình thức khác. 
Dường như là chúng ta lúc nào cũng phải đối diện với những 
vấn đề mới, và phải đề ra những nỗ lực mới để giải quyết 
chúng. Cứ như vậy, vấn đề và việc giải quyết vấn đề mãi diễn 
tiến không ngừng. Đó là bản chất của Khỏ, đặc tính phố quát 
của mọi kiếp sinh tồn. Khô sinh lên rồi diệt chỉ để tái hiện 
lại ở một dạng khác mà thôi. Khổ có hai phương diện là khổ 
thân và khổ tâm. một sô người có khả năng chịu đựng được 
khổ thân hơn khổ tâm hoặc ngược lại. 

Cuộc đời, theo đạo Phật là bê Khổ, cái Khổ thống trị mọi 
kiếp sống. Nó chính là vấn đề cơ bản của cuộc sông. Thế gian 
đầy khổ đau và buồn phiền, không ai thoát khỏi sự trói buộc 
của nỗi bất hạnh này và đây là một sự thật chung mà không 


7I 


Cøz Ẩởng cổ x1/4 


một người sáng suốt nào có thê phủ nhận. Tuy nhiên việc nhìn 
nhận sự kiện phô quát này không có nghĩa là phủ nhận hoàn 
toàn mọi lạc thú hay hạnh phúc ở đời. Đức Phật, bậc thuyết 
Khổ, chưa bao giờ phủ nhận hạnh phúc trong cuộc sông khi 
Ngài đề cập đến tính chất phô quát của Khổ. Trong Anguttara 
Nikàya (Tăng Chị Kinh), một trong năm bộ Kinh Pàli nguyên 
thủy, có một bản liệt kê khá dài về những hạnh phúc mà các 
chúng sanh có thể hưởng thụ!. 

Trả lời câu hỏi của Mahàli licchavi, Đức Phật nói: “Này 
Mahàli, nếu sắc, thanh, hương, vị, xúc (đây là năm đối tượng 
mà con người cảm nhận qua năm giác quan 'căn của mình), 
hoàn toàn phải chịu khổ, đoanh vây với khổ, và hoàn toàn 
mát hết lạc và hạnh phúc, thời các chúng sanh sẽ không ham 
thích trong các đối tượng ấy; nhưng, này Mahàii, bởi vì có 
lạc và hạnh phúc trong các trần cảnh này mà các chúng sanh 
ham thích trong đó và bị trôi buộc vào đó, do sự trói buộc này 


mà họ tự làm cho mình ô nhiễm ˆ”. 


Qua các giác quan mà con người bị các trần cảnh hấp 
dẫn, thích thú trong đó và phát sanh sự thỏa thích (Assảda — 
vị ngọt). Theo kinh nghiệm cá nhân, thì đây là một sự kiện 
không ai có thể phủ nhận. Tuy nhiên, những đối tượng đáng 
ưa và những vị ngọt đó chăng kéo dài. Tất cả đều phải chịu 
biến đối vô thường, thế rồi khi người ta không thể giữ mãi 
những lạc thú này hoặc bị tước đoạt mất những lạc thú làm 


' AT. 80. 
?S.IH. 69. 


Tử 


Thánh đế thứ øbất: Khổ 


cho họ vui thích, họ thường tỏ ra buồn bã. Con người rất ghét 
sự đơn điệu, vì thiếu những tính chất đa dạng ấy sẽ làm cho 
họ buôn, và thúc đây họ đi tìm những thú vui mới (giống như 
đàn gia súc đi tìm đồng cỏ mới vậy), nhưng rồi những thú vui 
này cũng thế, chỉ thoáng qua và nhất thời. Bởi vậy, mọi lạc 
thú dù chúng ta thích hay không thích, đều là đầu môi dẫn đến 
khổ đau và nhàm chán. Tất cả mọi lạc thú trong thế gian này 
đều chỉ thoáng qua, tựa như những viên thuốc độc bọc đường, 
chúng đánh lừa và làm hại chúng ta. 


Một món ăn không hợp khẩu vị, một thức uống khó ưa, 
một thái độ dễ ghét, và hàng trăm thứ lặt vặt khác, đem lại 
đau khổ và bất toại nguyện cho chúng ta — dù là Phật tử hay 
không là Phật tử, đù giàu hay nghèo, cao thượng hay thấp 
hèn, trí thức hay thất học, thì điều này cũng không khác nhau 
lắm. Shakespeare khi viết vở Hamlet đã nói lên được những 
nhận định trên “Ki khổ đau đến, nó không đến từng tên như 
do thám, mà chúng đến bằng cả một đạo quân ”. 


Khi người ta không nhận ra mặt trái của cuộc đời, nghĩa 
là không thấy được tính chất tạm bợ của mọi lạc thú, họ trở 
nên thất vọng và nản lòng, thậm chí có thê xử sự một cách 
ngu xuân, không sáng suốt và đôi khi điên loạn. Đây là sự 
nguy hiểm, là hậu quả của nó (Àdìnava). Nhân loại thường 
xuyên phải đương đầu với hai khía cạnh của cuộc đời này là: 
“Vị ngọt và sự nguy hại” (Assàda và À đìnava). Tuy thế, vẫn 
có những người ngày đêm nỗ lực loại trừ tâm ưa thích đối với 
các pháp hữu tình hay vô tình, và nhìn đời với một thái độ xả 
ly, những người đã nhận ra bản chất thực của các pháp, người 


Hé) 


Cøz ẨÙng cổ x1/4 


mà sự tu tập đã thúc đây họ cần phải điềm tĩnh trước những 
thăng trầm của cuộc đời, người có thể mỉm cười khi mọi sự 
xảy ra trái với mong đợi của mình, giữ tâm bình thản và để 
qua một bên mọi cảm xúc zz-ghéi phi lý, người ấy chẳng 
còn lo lắng điều gì ngoại trừ việc xuất ly (Nis-sarana). Ba 
phương diện này: vị ngọt, sự nguy hiểm và thoát ly (Assàda 
— Àdìnava và Nissarana) là những sự kiện thuộc về khả năng 
tự chứng — một bức tranh chân xác của cái mà chúng ta gọi 
là cuộc đời. 

Trong phần trả lời câu hỏi của Mahàli, Đức Phật tiếp tục: 
“Này Mahàli, nếu các sắc, thanh, hương, vị, xúc là hoàn toàn 
có lạc, đoanh vây với lạc, không có khổ, thời các chúng sanh 
sẽ không nhàm chán đổi với các trần cảnh ấy. Nhưng này 
Mahàli, vì có khổ và không có lạc bên vững trong ngũ trần 
này, nên họ cảm thấy nhàm chán, do nhàm chán họ không 
hoan hỉ trong đó, và do không hoan hỉ nên không dinh mắc, 
do không dính mắc họ tự làm cho mình thanh tịnh! ”. 


Đến đây nói đến ba phương diện của khổ: 


1) Khổ trong hình thức thông thường và hiển nhiên 
nhất của nó (Dukkha-Dukkhata = Khổ-Khô). 

2)_ Khổ hay tính chất bất toại nguyện của các pháp hữu 
vỉ (Samkhàra-Dukkhatà = hành Khôi). 

3) Khổ do sự biến hoại gây ra (Viparimàma Dukkhata 
= Hoại Khổ)). 


! S.VỊI. 69. 
?D.33; Samyutta, Kinh Jambukhàdaka. 


74 


Thánh đế thứ ø bất: Khổ 


Các loại khổ thân và tâm như là: Sanh, già, bệnh, chết, 
gần gũi kẻ không ưa, xa lìa người yêu mến, không đạt được cái 
mình mong muốn! là những cái khô thông thường trong đời 
sông hằng ngày và được gọi là Khổ-Khổ (Dukkha-Dukkhatà). 
Có lẽ không cần phải có kiến thức khoa học nhiều mới hiểu 
được sự kiện của cuộc đời này. 

Hành Khổ (Samkhàra Dukkhata): tính chất bất toại 
nguyện của các pháp hữu vi (pháp do điều kiện tạo thành), 
đây là loại khổ có ý nghĩa triết lý. Dù từ Samkhàra hàm ý tất 
cả các pháp hữu vi (các pháp phải chịu tác động của Nhân- 
Quả), ở đây trong nội dung của khổ chỉ nhắm đến năm uân 
(pancakkhandha) đó là Sắc uân (ở đây là sắc thân), thọ uẫn, 
tưởng uần, hành uân và thức uân?. Gọi ngắn gọn là Danh và 
Sắc (Nàmà — Rùpa), thực thể tâm-vật lý. Sự kết hợp của năm 
uẫn này tạo thành một hữu tình chúng sanh. 


Chúng sanh và thế gian (theo lối kinh nghiệm) cả hai đều 
biến đổi không ngừng. Chúng sanh lên rồi diệt, tất cả đều 
xoay vần, không có gì thoát khỏi sự biến đổi không ngừng và 
không thể ngăn cản này được, và vì tính chất vô thường này 
mà không có gì có thê gọi là lạc thực sự. Có hạnh phúc nhưng 
rất tạm bợ, nó tan biến nhanh như lớp tuyết mỏng trên sông, 
và gây nên bao nỗi khô sầu. Đó là lý do tại sao Đức Phật trong 
phân trình bày của Ngài về Khổ Thánh Đề đã kết luận rằng: 


! S.V.421. 
? Năm uẩn sẽ nói đến chi tiết ở phẩn sau 


5 


Cøz Ẩng cổ x1/4 


“Tóm lại, năm thủ uấn là khổ (Dukkha)”. Đây là cái chúng 
ta gọi là hành Khô (Samkhàra-Dukkha). 


Hoại Khổ (Vipàrinàma Dukkha) được xếp vào loại khổ 
do tính chất vô thường. Mọi cảm thọ lạc và hỉ mà con người 
có thê cảm nhận đều tan biến và diệt mất. Như Đức Phật nói, 
ngay cả các cảm thọ mà một hành giả (người hành thiền) kinh 
nghiệm khi chứng tứ thiền cũng đều xếp vào loại Hoại Khổ 
(Vipàrnàma Dukkha). Bởi vì chúng là vô thường (Anicca), 
khô (Dukkha) và phải chịu biến hoại (Viparinàmadhamma)!. 
Tuy nhiên 2uk&ha đề cập ở đây chắc chăn không phải là cái 
khổ mà người ta thường chịu đựng. Điều Đức Phật muốn nêu 
ra ở đây là tất cả các pháp vô thường là Khổ, các pháp này 
phải chịu định luật vô thường trong từng sát na, và chính định 
luật này tạo ra Khổ; vì cái gì vô thường là Khổ (yadaniccam 
tam dukkham)?. Điều đó có nghĩa là không có hạnh phúc 
trường cửu. 

Khi trình bày về Khổ Thánh Đế, Đức Phật nói: “Tóm lại, 
năm uấn là Khổ”. Theo lời dạy này thì Khổ không thể tách 
rời khỏi năm uân. Nó không thê tồn tại độc lập với năm uân. 
Năm thủ uẫn và Khổ là một chứ không phải là hai vẫn đề tách 
biệt nhau. “Này các Tỳ kheo, gì là Khổ? Điều này cân phải 


được trả lời răng đó chính là năm uân ˆ*. 


!M.I Kinh Mahàdukkhandha số 13. 
?2. SII. 22. 

3S.V. 421. 

#S.IH. 158. 


76 


Thánh đế thứ ø bất: Khổ 


Ở một nơi khác Đức Phật nói: “Ngay trong chính tắm 
thân dài một sải tay này cùng với thức và tưởng của nó, Nhựt 
Lai tuyên bó thế gian, sự khởi sanh, sự đoạn điệt và con 
đường dẫn đến sự đoạn diệt của thế gian ”'. Ö đây chữ “thế 
gian” biêu thị cho Khô (Dukkha). 


Từ những giải thích trên, chúng ta thấy rõ rằng muốn 
hiểu một cách đúng đắn chân lý thứ nhất, cũng như ba chân 
lý khác, điều cần yếu là phải có một ý niệm rõ ràng về năm 
uân (Pancakkhandha). 

Do vậy, đến đây chúng ta sẽ cố găng tìm hiểu ý nghĩa của 
các uân. Đạo Phật thường đề cập đến hai loại sự thật, sự thật 
theo quy ước hay rõ ràng (Sammuti sacca: Tục Đề) và sự thật 
cùng tột (Paramattha sacca: Chân Đế. Trong cách nói thông 


3 & 


thường chúng ta nói đến “người này”, “người nợ”, nhưng 
trong ý nghĩa cùng tột thì không có “người này”, “người 
nọ”” như vậy; chỉ có sự biểu hiện của các tâm lực và vật lực 
luôn luôn biến đôi. Những lực này tạo thành năm uân, và cái 
chúng ta gọi là “»gười” chẳng qua chỉ là sự kết hợp của năm 
uân hằng biến đồi này. 


Cái gì gọi là năm uẫn? 
1) Thứ nhất là Sắc uẫn (Rùpakkhandha) 


Sắc uân chứa đựng và bao gồm bốn đại chủng (tứ đại: 
Cattàri mahàbhùtàni), mà truyền thống thường gọi là đất, 


L .H. 48. 
? DA. Com. Chú giải bài Kinh số 9. (Trường Bộ). 


77 


Cøz Ẩng cổ xi/4 


nước, lửa, gió (PathavI, Àpo, TeJo, Vàyo)'. Trong nội dung 
này, tứ đại không chỉ đơn thuần là đất, nước, lửa, gió mặc dù 
theo tục để chúng có thể được gọi như vậy. Trong tư tưởng 
Phật giáo và đặc biệt là trong VI Diệu Pháp (Abhidhamma), 
lời dạy này có ý nghĩa rộng hơn. 


Yếu tô đất (Pathavi) hay chất rắn là yêu tô giãn nở, chính 
do yếu tố giãn nở này mà các vật thê chiếm một khoảng 
không gian. Khi chúng ta thấy một vật, chúng ta chỉ thấy một 
cái gì đó mở rộng trong không gian và chúng ta đặt cho nó 
một cái tên. Yếu tố giãn nở không chỉ hiện diện trong các chất 
cứng (rắn), mà còn ở các chất lỏng nữa; vì khi chúng ta thấy 
biển trải dài trước mắt chúng ta thì ngay khi ấy chúng ta thấy 
Pathavi. Tính cứng của đá và mềm của bột, tính chất nặng và 
nhẹ trong mọi vật cũng thuộc đặc tính của Pathavi, hay còn 
gọi là những trạng thái đặc biệt của nó (Pathavi: địa đại). 


Yếu tố nước (Àpo) hay chất lỏng là yếu tố kết dính. 
Chính yếu tố này đã xếp các phân tử của vật thê lại với nhau 
không cho phép nó rời rạc. Lực kết dính trong chất lỏng rất 
mạnh, vì không giống như chất rắn, chúng liền lại với nhau 
ngay khi bị tách rời ra. Một khi chất cứng bị bể hay tách rời 
ra, các phân tử không kết hợp lại được. Đề nối lại chúng nhất 
thiết phải chuyền chất cứng đó thành thê lỏng bằng cách tăng 
nhiệt độ, như trong việc hàn các kim loại. Khi chúng ta thấy 
một vật, chúng ta chỉ thấy một sự bành trướng với những giới 


M.28. 


78 


Thánh đế thứ ø bất: Khổ 


hạn, sự bành trướng hay “hình thù” này sở đĩ có được là nhờ 
lực kết dính. 


Yếu tô nóng hay nhiệt là Tejo, chính yếu tố này làm chín, 
tăng cường hay truyền sức nóng vào ba đại chủng kia. Sức 
sống hay sinh khí của tất cả loài động vật và thực vật được 
duy trì bởi yếu tô này. Từ nơi mỗi hình thù và sự bành trướng 
đó ta có một cảm giác về nhiệt. Cảm giác này có tính cách 
tương đối, vì khi chúng ta nói rằng một vật nào đó là lạnh, 
chúng ta ám chỉ rằng sức nóng của vật đặc biệt đó kém hơn 
thân nhiệt của chúng ta. Như vậy rõ ràng cái gọi là 27anh” 
cũng được xem là yếu tô nhiệt hay sức nóng, dĩ nhiên ở mức 
độ thấp hơn. 


Yếu tố chuyên động hay gió là Vàyo, đó là sự chuyên 
dịch. Yếu tố này cũng tương đối, muốn biết một vật có chuyển 
động hay không, chúng ta cần phải có một điểm mà chúng ta 
xem là cô định, nhờ điểm này ta có thể xác định sự chuyên 
động đó, song không có một vật thê nào bất động tuyệt đối 
trong vũ trụ này. Vì vậy cái gọi là trạng thái có định cũng là 
yêu tố chuyền động. Sự chuyên động tùy thuộc vào sức nóng. 
Nếu sức nóng chấm dứt hoàn toàn, các nguyên tử sẽ ngừng 
chuyên động. Tuy nhiên sự vắng mặt hoàn toàn của sức nóng 
chỉ có trên lý thuyết, chúng ta không thê cảm giác điều đó. 
Bởi vì ngay lúc ấy chúng ta ắt không còn tổn tại, vì chúng ta 
cũng được tạo bởi các nguyên tử. 


Tất cả mọi vật thể đều được tạo ra từ bốn đại chủng 
(tứ đại), mặc dù đại này hoặc đại khác dường như thịnh hơn; 


79 


Cøz¿ Ẩwởng cổ x1/4 


chẳng hạn, nếu yếu tố giãn nở (địa đại) thịnh, vật thể được 
gọi là cứng,... 


Từ /ứ đại luôn luôn đồng hiện hữu này phát sinh ra 24 
sắc chất khác; trong số những sở tạo sắc do chấp thủ này 
(Upàdàya rùpa) có năm căn, đó là: Nhãn căn, nhĩ căn, tỷ 
căn, thiệt căn, thân căn, và năm trần tương ứng của nó là 
sắc, thanh, hương, vị, xúc. Sắc uấn bao gồm toàn bộ những 
chất thuộc lãnh vực vật lý, cả nơi thân người và thế giới 
bên ngoài. 


2) Thứ hai là Thọ uẫn (Vedanàkkhandha) 


Mọi cảm thọ của chúng ta đều nằm trong nhóm này. Thọ 
có ba loại: lạc thọ, khổ thọ và phi lạc phi khổ thọ. Thọ phát 
sanh tùy thuộc nơi xúc. Thấy một sắc, nghe một âm thanh, 
ngửi một mùi, nếm một vị, xúc chạm một vật gì đó, nhận thức 
một pháp trần (một ý niệm hay một tư tưởng) con người cảm 
nhận một trong ba loại thọ'. Chẳng hạn, khi mắt, hình sắc và 
nhãn thức (Cakkhu — Vinnàna) gặp nhau, chính sự tương hợp 
của ba yếu tố này được gọi là xúc. Xúc nghĩa là sự kết hợp của 
căn, trần và thức. Khi ba yếu tố này cùng có mặt thì không có 
sức mạnh hay lực nào có thể ngăn được thọ phát sinh. 


Đó là bản chất nội tại của xúc và thọ. Tuy nhiên không 


! Sáu loại Thọ (Nhãn Thọ, Nhĩ Thọ...) đem kinh nghiệm qua mắt, tai, 
mũi, lưỡi, thân và tâm. Tâm được xem như căn thứ sáu trong tư tưởng 
phật giáo. 


8o 


Thánh đế thứ ø bất: Khổ 


thể nói rằng tất cả mỌI người đều cảm giác cùng một loại thọ 
trên cùng một đối tượng. Một người có thê phát sanh thọ 
lạc nơi một đối tượng đặc biệt nào đó, trong khi người khác 
lại cảm một thọ khổ và người khác nữa cảm giác trung tính 
(không khổ - không lạc) nơi cùng đối tượng ấy. Điều này 
tùy thuộc vào cách thức vận hành của âm và tâm sở nơi mỗi 
người. Hơn nữa một đối tượng có thể gợi lên thọ lạc vào lúc 
này, có thể tạo ra một thọ khô hoặc không khổ không lạc vào 
những trường hợp khác... Lại nữa, cái được xem là lạc với 
căn này có thể là khổ với căn khác; chẳng hạn, một trái cây 
nọ nhìn thấy thì khó ưa (khổ), có thể lại rất thú vị (lạc) với 
lưỡi (thiệt căn)... Như vậy chúng ta biết thọ do xúc tạo điều 
kiện (làm duyên) trong những cách khác nhau như thế nào. 


3) Thứ ba là Tưởng uẫn (Sannàkkhandha) 


Nhiệm vụ của tưởng là nhận biết (Samjànama) đối tượng 
cả vật chất lẫn tinh thần. Cũng như thọ, tưởng có sáu loại: 
sắc tưởng, thanh tưởng, hương tưởng, vị tưởng, xúc tưởng 
và pháp tưởng. Tưởng trong đạo Phật không được dùng theo 
nghĩa mà các triết gia tây phương như Bacon, Deccartes, 
Spinoza và Leibnitz đã dùng, mà chỉ đơn thuần như một sự 
nhận thức bằng giác quan. 


Có một sự tương đồng nào đó giữa thức tri (vijànama, 
được xem là nhiệm vụ của thức) và tưởng tri (samJànama, 
nhiệm vụ của tưởng). Trong khi thức hay biết một đối tượng, 


ỔI 


Cøz Ẩng cổ x1/4 


lập tức ứâm sở tưởng bắt lấy dấu hiệu đặc biệt nào đó của đối 
tượng, nhờ vậy phân biệt được nó với các đối tượng khác, dâu 
hiệu đặc biệt này là công cụ giúp nhận ra đối tượng vào các 
lần khác. Thực vậy, mỗi lần chúng ta lại trở nên biết rõ hơn về 
đối tượng. Như vậy chính tưởng làm nảy sinh ký ức. 


Điều quan trọng cần ghi nhận ở đây là tưởng thường đánh 
lừa chúng ta. Khi ấy tưởng được xem là ảo tưởng hay lầm 
tưởng (sannà vipallàsa). 


Một ần dụ sẽ minh họa được điểm này. Một anh nông 
phu sau khi gieo hạt xuống cánh đồng, liền dựng lên một 
thằng bủ nhìn để bảo vệ hạt giống và trong nhất thời, bầy 
chim bay đến sẽ lầm tưởng đó là người thật, không dám đậu 
xuống. Đó là một sự lừa đảo của tưởng. Tương tự như vậy 
các căn và trần đánh lừa tâm chúng ta bằng cách tạo ra một ấn 
tượng giả. Do đó, Đức Phật so sánh tưởng với trò quỷ thuật 
(maricikùpamả sannà). 


Khi một tưởng đặc biệt nào đó (lầm hay không lầm) nảy 
sinh thường xuyên, nó sẽ phát triên mạnh mẽ và bám chặt vào 
tâm chúng ta. Lúc đó ta khó có thể đứt bỏ được tưởng ấy và 
hậu quả của nó như đã được Đức Phật khéo giải thích trong 
vần kệ sau: 


“AI thoát khỏi các tưởng 
Không còn bị trôi buộc 


Ai đắc tuệ giải thoát 


82 


Thánh đế thứ ø bất: Khổ 


Sĩ mê cũng tận diệt 

Nhưng với ai chấp thủ 
Tưởng dày đặc tà kiến 
Người ấy sống trọn đời 
Luôn xung đột mọi người `”. 


SƯTTANIPATA. §47 


4) Thứ tư là Hành uẫn (Samkhàrakkhandha)! 


Trong nhóm này bao gồm tắt cả các tâm sở ngoại trừ thọ 
(Vedanà) và tưởng (sannà) tâm sở đã đề cập ở trên. Vi Diệu 
Pháp (abhidhamma) đề cập đến 52 tâm sở (cetasika). Thọ và 
tưởng là hai trong số đó, nhưng nó lại không phải những hoạt 
động thuộc tư (ý chí). 50 tâm sở còn lại gọi chung là hành 
(samkhàra). Tư tâm sở (Cetanà) đóng vai trò rất quan trọng 
trong lĩnh vực tinh thần. Theo Phật giáo không có hành động 
nào được xem là nghiệp (kamma), nếu hành động đó không 
có chủ ý (tác động của tư). Cũng như thọ và tưởng, hành có 
6 loại: sắc tư, thanh tư, hương tư, vị tư, xúc tư và pháp tư (ở 
đây không dùng hành vì sở hữu tư, như đã nói, là tiêu biểu 
cho các tâm sở kia). 


! Hành (Samkhàra) trong ngũ uấn là 50 tâm sở ngoại trừ thọ và tưởng. 
Trong các chỗ khác samkhàra biểu thị các pháp hữu vi. Theo nghĩa này 
thì năm uân đêu là hành (samkhàra). 


63 


Cøz Ẩởng cổ x1/4 


5) Thứ năm là Thức uẩẫn (Vinnàkkhandha)! 


Thức uân được coi là quan trọng nhất trong năm uân; 
có thể nói thức uân là kho chứa cho 52 tâm sở, vì không có 
thức thì không tâm sở nào có được. Thức (tâm) và các tâm sở 
tương quan tùy thuộc và đồng tôn tại với nhau. 


Nhiệm vụ của thức là gì? Giông như thọ, tưởng và hành 
thức cũng có sáu loại và nhiệm vụ của nó rất đa dạng, nó có 
các căn và trần của nó. Như đã giải thích ở trên, tất cả mọi 
cảm thọ của chúng ta được cảm nhận qua sự tiếp xúc giữa các 
căn với thế giới bên ngoài. 

Ý căn (manindriya) nhận thức các pháp trần, chúng ta 
biết không phải là thứ gì có thể sờ mó hay nhận thấy được 
như năm căn khác nhận thức năm trần, con mắt nhận thức 
thế giới của màu sắc (manna) hay những sắc trần, lỗ tai có 
thê nghe được các âm thanh... Tuy nhiên, tâm nhận thức thế 
giới của những ý niệm và tư tưởng. Indriya (căn) nghĩa đen là 
“thủ lĩnh” hay “ông chủ”. Các sắc chỉ có thể được thấy bằng 
nhãn căn chứ không phải bằng tai, nghe cũng vậy, phải có 
nhĩ căn... Khi đến thế giới của những ý niệm và tư tưởng thì 
tâm căn là ông chủ cai quản lãnh vực tinh thần này. Con mắt 
không thê nghĩ ra các tư tưởng và tập trung các ý niệm lại, 
nhưng nó là công cụ đề thấy các sắc, thế giới của màu sắc. 


! Ba từ vinnàna (thức), citta (tâm) và mano (ý) về mọi phương điện nào 
đó là cùng nghĩa với nhau. Tuy nhiên, một cách nghiêm túc thì mỗi từ 
có nhiệm vụ riêng của nó. 


64 


Thánh đế thứ ø bất: Khổ 


Điều quan trọng ở đây là phải hiểu được nhiệm vụ của 
thức. Mặc dù có sự tương quan chức năng như vậy giữa các 
căn và đối tượng của chúng. Chăng hạn, nhãn căn với các 
sắc, nhĩ căn với các âm thanh, sự biết vẫn phải qua thức. Nói 
một cách khác, các đối tượng giác quan không thể được cảm 
nhận với độ nhạy cảm đặc biệt nếu không có loại thức thích 
hợp. Bây giờ, khi con mắt và hình sắc đều có mặt, thức thấy 
sẽ phát sinh tùy thuộc hai yếu tô này. Tương tự như vậy với 
tai và âm thanh... cho tới tâm và các pháp trần!. Lại nữa, khi 
ba yếu tô mắt, sắc và nhãn thức gặp nhau, chính sự trùng hợp 
này được gọi là xúc. Từ xúc sanh thọ và... (như đã giải thích 
trong Pháp Duyên Khởi: Paticca samuppàda)°. 


Như vậy thức sanh khởi do một kích thích nào đó xuất 
hiện ở năm cửa giác quan và ý môn, căn thứ sáu. Vì thức phát 
sanh do sự tương tác giữa các căn và trần, nên nó cũng do 
duyên sanh chứ không hiện hữu độc lập. Thức không phải 
là một linh hồn hay tinh thần đối lại với vật chất. Các tư duy 
và ý niệm là thức ăn cho căn thứ sáu gọi là tâm này cũng do 
duyên sanh, chúng tùy thuộc vào thế giới bên ngoài mà năm 
căn kia kinh nghiệm. 


Năm căn tiêp xúc năm trân, chỉ trong thời hiện tại, nghĩa 
là khi đôi tượng (trân) trực tiêp xúc chạm với căn tương ứng 
của nó. Tuy nhiên, tâm căn có thê kinh nghiệm trân cảnh, 


'M.148. 
* Xem chương sau 


6s 


Cøz Ẩng cổ x1/4 


dù đó là sắc, thanh, hương, vị hay xúc đã được nhận thức 
bằng các giác quan. Chăng hạn, một đối tượng của sự thấy, 
mà với đối tượng này nhãn căn đã tiếp xúc trong quá khứ, có 
thể được mường tượng lại bằng tâm căn ngay lúc này mặc dù 
đối tượng ấy không có trước mắt. Tương tự như thế đối với 
các trần cảnh khác. Đây là chủ thể (nhận thức) và rất khó kinh 
nghiệm một số các cảm giác này. Loại hoạt động của tâm này 
rất vi tế và đôi khi vượt quá sự hiểu biết thông thường. 


Như vậy, toàn thể vũ trụ chỉ là một khối các cảm giác. 
Khi chúng ta thấy các mảng màu sắc và một thứ gì đó cứng 
hoặc mở rộng trước mắt, chúng ta liền biến chúng thành một 
thực thể, nhưng trong thực tế nó không phải như vậy. Tâm 
chỉ đơn thuần đưa ra một sự giải thích nào đó đối với hiện 
tượng hiện hữu ở ngoại giới (thế giới bên ngoài), nhưng sự 
giải thích đó không nhất thiết đúng như thực trạng của chúng 
xuyên qua các ngả của giác quan. 


Do tâm hay thức này nằm ngoài lĩnh vực của thế giới 
vật lý nên nó không thê tuân theo một trắc nghiệm hóa học 
nào; nó chăng có kích thước, hình thù, chiều hướng hay khối 
lượng nào cả. Tâm vô hình, vô tướng và vì vậy không thê 
nhận rõ bằng ngũ căn. Nó cũng không nằm dưới sự kiêm soát 
của các tâm sở khác mà là chủ nhân của chúng. Điều cần phải 
được hiêu một cách rõ ràng là tâm không phải là một tinh thần 
trường cửu trong hình thức của một “tự Ngã” hay “linh Hồn” 
hoặc một thực thể gọi là “tôi”. Nó cũng chăng phải là một tỉnh 
thần đối lập với vật chất, hay một sự phóng hiện, một loại con 
đẻ của vật chất. 


6ó 


Thánh đế thứ ø bất: Khổ 


Vào thời Đức Phật và ngay cả hiện nay cũng có nhiều 
người cho rằng “thức” đưới dạng một linh hồn hay bản ngã 
thường hằng hiện hữu trong mỗi người, và rằng nó sẽ tiếp tục 
như vậy suốt kiếp sông, vào lúc chết linh hồn này chuyên từ 
kiếp này đến kiếp khác và nói kết các kiếp sống lại với nhau. 

Trong bài kinh số 38 của Trung Bộ (Majjhima — Nikàya) 
chúng ta sẽ bắt gặp trường hợp này rất rõ. Một trong những 
người đệ tử của Đức Phật tên là Sàti, chủ trương tà kiến sau: 
“Theo như tôi hiểu Pháp (Dhamma) do Đức Phật thuyết thì 
thức này luân chuyển và rong ruổi không đổi khác (trong 
vòng luân hồi)”. Khi Tỳ kheo Sàti trình bày quan điểm này 
lên bậc Đạo Sư, Đức Phật hỏi ông: 


“Thức này là thể nào, này Sàti? ”. 


“Thức đó là, bạch Đức Thé Tôn, cái nói năng, cảm thọ 
(vado vedepyo) và thọ lãnh quả báo khổ vui của các nghiệp 
thiện, ác lúc chỗ này, lúc chỗ kia ”. 


"Nhưng, này kẻ ngu kia, ông đã nghe Nhự Lai giảng 
pháp như vậy cho ai? Phải chăng, bằng nhiêu cách Như Lai 
đã giải thích thức này phát sanh do duyên, rằng ngoài duyên 
không thể có sự sanh khởi của thức đó sao?”. Kế tiếp Đức 
Phật giải thích các loại thức khác nhau, và bằng những thí dụ 
làm sáng tỏ thức sanh khởi do duyên như thế nào. 


Trên đây là ngũ uấn được giải thích ngắn gọn, không 
có uân nảo trong năm uấẫn này là thường hằng cả. Các uẫn 
luôn phải chịu biến đổi vô thường. Bỏ qua một bên phương 


87 


Cøz Ẩwởng cổ xi/4 


diện triết lý, và nhìn vào vấn đề trên quan điểm thuần túy 
khoa học, chúng ta sẽ thấy rằng không có gì do điều kiện hay 
sự cấu hợp tạo thành được coi là thường hằng cả. Cái gì vô 
thường là khô, là sầu não vậy. 


Hoàn toàn không có gì kinh ngạc nếu đến đây độc giả kết 
luận rằng quan niệm của đạo Phật về khổ này không hấp dẫn 
tí nào. Như Đức Phật đã nói rõ, tất cả chúng sinh đều khát 
khao những điều khả ý, khả lạc. Họ chán ghét những øì không 
vừa ý, không khả lạc. Những kẻ đau khổ đi tìm lạc thú chỗ mà 
những kẻ đã thỏa mãn càng muốn tìm thêm mãi mãi. 

Tuy nhiên, thật là sai lầm khi nghĩ rằng nhân sinh quan 
và vũ trụ quan của đạo Phật là một quan niệm tăm tối mịt 
mờ, và rằng người con Phật luôn luôn sống trong tinh thần bi 
quan yếm thế. Hầu như trái lại, người con Phật mỉm cười khi 
họ đi suốt cuộc đời. Người nào hiểu được bản chất thực của 
cuộc sống, người ấy là người hạnh phúc nhất, vì họ không bị 
điên đảo bởi tính chất hư ảo, vô thường của vạn vật. Người ấy 
có găng thấy đúng thực tướng của vạn pháp, chứ không thấy 
như chúng dường như là. Những xung đột phát sanh trong 
con người khi họ đôi đầu với những sự thật của cuộc đời như 
giả, đau, bệnh, chết... nhưng sự điên đảo và thất vọng này 
không làm cho người Phật tử nao núng khi họ đã sẵn sàng đối 
diện với chúng bằng lòng cam đảm. Quan niệm sống như vậy 
chẳng bi quan cũng chẳng lạc quan, mà đó là quan niệm thực 
tiễn. Người không biết đến nguyên tắc hằng chuyển trong 
vạn pháp, không biết đến bản chất nội tại của khổ đau, sẽ bị 
đảo lộn khi đương đầu với những thăng trầm của cuộc sông, 


68 


Thánh đế thứ ø bất: Khổ 


vì họ không khéo tu tập tâm đề thấy các pháp đúng theo thực 
tướng của nó. Việc xem những lạc thú là bền vững, là dài lâu 
của con người, dẫn đến biết bao nỗi lo toan, khi mọi chuyện 
xảy ra hoàn toàn trái ngược với mong đợi của họ. Do đó việc 
trau đồi, tu tập một thái độ xả ly đối với cuộc sống, với những 
gì liên quan đến cuộc sông thật là cần thiết. Thái độ xả ly hay 
thản nhiên vô chấp này không thể tạo ra những bất mãn, thất 
vọng và những xung đột nội tâm, bởi vì nó không chấp trước 
vào thứ này hay thứ khác, mà buông bỏ. Điều này quả là 
không dễ, nhưng nó là phương thuốc hữu hiệu nhất nhằm chế 
ngự, nếu không muốn nói là loại trừ những bất toại nguyện 
hay khổ. 


Đức Phật thấy khổ là khổ, hạnh phúc là hạnh phúc và 
Ngài giải thích rằng mọi lạc thú thế gian, giống như các pháp 
hữu vi khác, đều phù du và hư ảo. Ngài cảnh tỉnh mọi người 
không nên quan tâm quá đáng đến lạc thú phù du ấy, vì không 
sớm thì muộn chúng cũng dẫn đến khổ đau. Xả là thuốc giải 
độc hữu hiệu nhất cho cả hai thái độ bi quan và lạc quan. Xả 
là trạng thái quân bình của tâm, không phải là trạng thái lãnh 
đạm trơ lì. Nó là kết quả của một cái tâm có an định. Thực 
ra giữ được thái độ bình thản khi xúc chạm với những thăng 
trầm của cuộc sống là điều rất khó, thế nhưng người thường 
xuyên trau dồi tâm xả sẽ không đến nỗi bị nó làm cho điên 
đảo. Một người mẹ được hỏi tại sao bà không khóc trước cái 
chết của người con yêu quí. Bà trả lời thật vô cùng triết lý: 
“Không mời, nó đến; không đuổi, nó đi; đến như thể nào, nó 
đi như thế ấy; than khóc, thương tiếc, gào la, phỏng có ích gì 


8o 


Cøz Ẩng cổ x1/4 


chứ ?”'. Người như vậy quả thực đã chịu đựng được nỗi bất 
hạnh của họ với tâm xả hoàn toàn. Đó là sự lợi ích của một cái 
tâm an tịnh. Nó không bị dao động bởi những được mắt, khen 
chê, và nghịch cảnh cũng không làm cho nó bị nhiễu loạn. 
Cảm giác này có được là nhờ biết nhìn cuộc đời đúng theo 
tính chất của nó như vậy, chính sự an tịnh và quân bình của 
tâm sẽ dẫn con người đến giác ngộ và giải thoát khỏi khô đau. 

Hạnh phúc tuyệt đối không thê phát sinh nơi những gì do 
điều kiện và sự câu hợp tạo thành (các pháp hữu vi). Những gì 
chúng ta ấp ủ với bao nỗi hân hoan vào giây phút này, sẽ biến 
thành đau khổ vào giây phút kế. Lạc thú bao giờ cũng thoáng 
qua và không bền vững. Sự thỏa mãn đơn thuần của giác quan 
mà chúng ta gọi là lạc, là thích thú, nhưng trong ý nghĩa tuyệt 
đối của nó thì sự thỏa mãn như vậy không phải là điều đáng 
mừng. Vui cũng là khổ, là bất toại nguyện (nandipidukkha), 
vì nó phải chịu vô thường. Nếu có cái nhìn đầy trí tuệ như 
vậy chúng ta sẽ thấy được các pháp đúng theo tính chất của 
nó, trong ánh sáng chân thực của nó, có thê chúng ta sẽ nhận 
ra rằng thế gian này chăng qua chỉ là tuồng ảo hóa (màyà), 
nó dẫn những ai dính mắc vào nó đi lầm đường lạc lối vậy. 
Tất cả những cái gọi là lạc thú trần gian đều phù du, là sự 
mở màn cho đau khổ mà thôi. Chúng chỉ nhất thời xoa địu 
những vết lở lói thảm hại của cuộc đời. Đây chính là những 
gì thường được hiểu là khổ (đukkha) do biến hoại tạo ra, như 


! Uraga jàtaka, số 354. 


9O 


Thánh đế thứ ø bất: Khổ 


vậy chúng ta thấy rằng khổ không bao giờ ngừng tác động, 
nó vận hành dưới dạng thức này hay dạng thức khác và luôn 
luôn có mặt — đó là khô-khổ (dukkha-dukkhatà), hành khổ 
(samkhàra dukkhatà) và hoại khô (vipàrinàma dukkhatà), như 
đã giải thích ở trên. 

Tất cả các loại khổ đó con người có thể nhận ra sự hình 
thành (danh), lên đến đỉnh cao (trụ), và chấm dứt (diệt) của nó 
ngay trong năm thủ uẫn này. Ngoài năm thủ uân thường xuyên 


biến đổi này ra không thể có khổ, dù thô hay tế, hiện hữu. 


Mọi cô gắng của con người đù có chủ tâm hay không, 
đều nhằm mục đích tránh khổ và mưu tìm hạnh phúc. Nỗ 
lực này vẫn diễn tiến không ngừng, nhưng chưa bao giờ con 
người hưởng được hạnh phúc trường cửu. Hạnh phúc dường 
như chỉ là khoảng trồng giữa hai nỗi khổ mà thôi. Đây là một 
dấu hiệu rõ ràng cho thấy là ở đâu có năm thủ uân ở đó có 
khổ (dukkha), có lẽ cũng cần ghi nhận ở đây rằng: giống như 
hạnh phúc, khổ không kéo đài, bởi vì nó cũng là pháp hữu vi 
và phải chịu vô thường. 


Như Đức Phật nói: 


“Thực vậy, năm uân là gảnh nặng, 


Hạnh phúc thay! buông được gánh nặng xuống ”'. 


'S.M 26. 


ØI 


Cøz¿ ẩg cổ xiz4 


Hạnh phúc ở đây là Niết bàn, một loại hạnh phúc tuyệt 
đối (Nibbànam paramam sukham)!. 


Đức Phật, Bậc Thuyết Khổ, không hề biểu hiện một 
thoáng buôn nảo trên khuôn mặt khi Ngài giải thích ý nghĩa 
của khô cho hàng Phật tử; ngược lại trên đó luôn luôn thê hiện 
niềm hoan hỉ, bình an và rạng rỡ của một nội tâm trong sáng 
và mãn nguyện của Ngài. 


“Ji thay! Chúng ta sống, 
Không còn những gánh nặng. 
Tận hưởng niềm hỉ lạc, 


Như chư thiên Quang Am ”°. 


Đức Phật hằng khích lệ hàng Phật tử không nên có thái 
độ u sầu, mà cần phải trau dồi tâm hỉ (pìti) là một trong bảy 
chi phần giác ngộ (thất giác chỉ) vô cùng quan trọng. Kết quả 
của lời khuyến hóa này được thấy trong “Trưởng Lão Tăng 
Kệ” và “Trưởng Lão NI Kệ”, hai tập kinh thuộc Tiểu Bộ này 
đã ghi lại những vần kệ đầy hoan hi và phấn khởi (udàna) của 
các vị Thánh đệ tử sau khi chứng ngộ. Một thái độ nghiên 
cứu vô tư về đạo Phật sẽ cho chúng ta thấy rằng đó là một 
bức thông điệp tỏa rạng niềm hân hoan và hy vọng chứ không 
phải là một triết lý thủ bại của chủ nghĩa bi quan. 


!Dhp. 204; M.75 
? Dhp. 200. 


92 


CHƯƠNG III 
Thánh đế thứ hai: Nhân sanh khổ 


Trước khi điều trị một bệnh nhân, điều cơ bản là phải khám 
phá ra nguyên nhân bệnh tình của họ. Tính hiệu quả của việc 
trị liệu này phần lớn tùy thuộc vào việc đoạn trừ nhân. Đức 
Phật thuyết về khổ nhưng đi thêm một bước nữa là chỉ ra 
nhân sanh khô, như vậy đã cung cấp một phương cách trị liệu 
hữu hiệu. Do đó, những lời chỉ trích vội vã gán cho Đức Phật 
là một người chủ trương bi quan, yếm thê quả thật là bất công. 
Người thích lạc quan hăn sẽ hài lòng khi biết rằng trong phần 


93 


Cøz ẩng cổ xiz4 


trình bày về Tứ Diệu Đề vẫn có một lối thoát ra khỏi “chủ 
nghĩa bi quan”. Thề thì, theo lời dạy của Đức Phật, Thánh Đế 
về nhân sanh khổ này là gì? 


Do không chủ trương có một đắng sáng tạo độc đoán 
kiểm soát vận mệnh con người trong tư tưởng Phật giáo, nên 
Đức Phật không quy khổ hay nhân sanh khổ cho một tác nhân 
bên ngoài, cho một sức mạnh “siêu nhiên” nào cả, mà tìm 
nó ngay trong phần sâu kín nhất của chính con người. Trong 
bài pháp đầu tiên của Đức Phật và trong nhiều bài kinh khác 
thuộc kinh tạng, Thánh Đề thứ hai thường được diễn đạt bằng 
những lời lẽ như sau : 

Chính khát ái (tanhà) này là nhân khiến tái sanh, tái 
hiện hữu, kèm với khoái lạc sôi nổi và tầm cầu lạc thú mới 
lúc chỗ này, lúc chỗ kia, đó là dục ái (tàma-tanhà), hữu ái 
(bhava-tanhà) và phi hữu ái (vibhava-tanhà). 


Như vậy rõ ràng khô là quả của tham ái và tham ái chính 
là nhân. Ở đây chúng ta thấy hạt giống và trái, hành động 
và phản ứng, nhân và quả, một sự vận hành của quy luật tự 
nhiên, và điều này không có gì huyền bí cả. Vậy thì, chính 
động lực mạnh mẽ nhất này, tham ái hay khát ái tâm sở này đã 
duy trùy sự hiện hữu hay sinh tồn của con người. Chính động 
lực này đã tái tạo thế gian. Đời sống tùy thuộc vào những khát 
vọng của cuộc sông. Nó là lực tác động nằm đăng sau không 
chỉ trong kiếp hiện tại này, mà cả kiếp quá khứ và tương lai 
nữa. Hiện tại là quả của quá khứ, và tương lai sẽ là quả của 
hiện tại. Đây là một tiến trình thuộc về duyên khởi tánh (do 


94 


Thánh đế thứ bai: Nhâu sinb khổ 


duyên hay điều kiện tạo thành). Lực này được so sánh với 
một dòng sông (tanhà-nadÌ: ái hà); vì cũng như một con sông 
khi nước lũ tràn về sẽ nhận chìm làng mạc, thị tứ, xứ sở, dòng 
sông tham ái này cứ trôi chảy liên miên qua hết kiếp sống 
này đến sanh hữu khác. Hay như nhiên liệu duy trì ngọn lửa 
cháy sáng, nhiên liệu tham ái cũng duy trì ngọn lửa sinh tồn 
sống mãi. 

Đức Phật dạy: “Này các Tỳ kheo! Ta không thấy một kiết 
sử nào khác, do bị trói buộc bởi kiết sử ấy, các chúng sinh 
trong một thời gian dài, rất dài luân chuyển, hồi hả trong 
vòng luân hồi, giống như ái kiết sử này (Ianhàsamyojanam). 
Thực vậy, này các Tỳ kheo, do ái kiết sử này trói buộc, các 


chúng sinh trôi lăn và luân chuyền mãi trong vòng luân hồi ”.! 


Tuy nhiên, điều quan trọng cần phải hiểu ở đây là tham ái 
không nên xem như nguyên nhân đầu tiên, vì theo đạo Phật 
hoàn toàn không có “nguyên nhân đầu tiên” này, mà các 
pháp nhân quả không khởi điểm, ngoài ra không một điều gì 
khác chỉ phối thế gian này. Các pháp phát sinh không phải chỉ 
do một nhân cũng không phải vô nhân sanh, mà như đã giải 
thích trong định luật Tùy thuộc phát sanh (Pháp Duyên Khởn) 
các pháp đa nhân sanh. Tham ái, cũng như các pháp khác, 
thuộc vật chất hay tinh thần, cũng đều do duyên sanh, chúng 
tùy thuộc và liên quan lẫn nhau. Tự thân nó không có một 
khởi điểm hay kết thúc nào cả. Mặc dù tham ái được nhắc đến 


!1ti,ILH,V. 


% 


Cøz¿ ẩ”g cổ xiz4 


như nhân gần của khổ, nó không phải là một pháp độc lập mà 
tùy thuộc vào các pháp khác. Ái phát sanh do thọ làm duyên, 
thọ phát sanh do xúc làm duyên!... cuộc đối thoại sau đây sẽ 
giải thích quan điểm của Đức Phật về sự sanh khởi của khổ. 

Một lần nọ, du sĩ ngoại đạo kia tên là Kassapa đã hỏi 
Đức Phật như vây: 

“Thuwa Tôn giả Gotama, có phải khổ do tự mình tạo ra? ”. 

“Không phải vậy, này Kassapa ”. 

“Thế thì, thưa Tôn giả Gotama, khổ do người khác tạo?”. 

“Không phải vậy, này Kassapa ”. 

“Thưa Tôn giả, vậy khổ do tự mình và người khác tạo 
ra chăng? ”. 

“Không phải vậy, này Kassapa ”. 

“Thể thì, thưa Tôn giả Gotama, khổ không do tự mình 
tạo, không do người khác tạo, mà khổ sanh là do tự nhiên 
(không có nhân, mà chỉ có thuần túy do những trường hợp tự 
nhiên mà có “Adhicca samuppanna ”) ”. 

“Không phải vậy, này Kassapa ”. 

“Nếu vậy thì, thưa Tôn giả Œotama, phải chăng khổ 
không hiện hữu (không có khổ )? ”. 


! So sánh với bài kinh chánh tri kiến số 51 trong Trung Bộ 1: Từ sự sanh 
khởi của thọ, ái sanh; từ sự đoạn diệt của thọ, ái diệt. Con đường dẫn tới 
sự đoạn diệt ái chính là Bát Thánh Đạo này. 


06 


Thánh đế thứ bai: Nhâu sinb khổ 


“Này Kassapa, chắc chắn là có khổ, không phải không 
có khổ ”, 


“Thưa Tôn giả Gotama, như vậy Ngài không biết cũng 
không thấy khổ “. 
“Này Kassapa, Tu là người không phải không biết khổ, 


2 
A (£ 


không phải không thấy khô 


“Như vậy là thế nào, thưa Tôn giả Gotama, Ngài đã trả 
lời tất cả mọi câu hỏi của con bằng câu 'không phải vậy, 
này Kassapa'. Ngài xác nhận rằng có khổ, và Ngài biết và 
thấy khổ. Câu mong Tôn giả Gotama dạy cho con biết khổ là 
thế nào? ”. 


“Này Kassapa, lời tuyên bố rằng một người tạo và chính 
người ấy cảm thọ khổ chung quy là thường kiến (Sassatavàda). 
Còn nói rằng: 'một người tạo và người khác cảm thọ khổ., 
này Kassapa, như vậy có nghĩa rằng người ta phải chịu khổ 
do người khác tạo? Rốt lại là đoạn kiến (uccheda-vàda). 
Này Kassapa tránh hai cực đoan này, Như Lai dạy Pháp 
(Dhamma) theo Trung Đạo: 


“Duyên vô mình (không biết thực chất của hiện hữu), 
hành hay hành nghiệp sanh. Duyên hành, thức sanh. 


Duyên hữu, già, đau, chết, sâu, bị, khổ, ưu, não sanh. 
Như vậy toàn bộ khổ uẩn sanh, (đây gọi là Thánh Đề về nhân 
sanh khổ: Anuloma paticca samuppàda). 


97 


Cøz ẩởng cổ xiz4 


- “Do sự đoạn diệt của vô mình, hành diệt; 
- Do hành diệt, thức diệt... 


- Như vậy toàn bộ khổ uẩn diệt (đây gọi là Thánh Đề về 
sự diệt khổ “Patiloma samuppàda ”'). 


Nhờ sự trình bày về Pháp Duyên Khởi này mà Kassapa 
phát khởi tín tâm. Ông xin quy y Đức Phật, Giáo Pháp và Chư 
Tăng, gia nhập Tăng đoàn và sau đó không lâu trở thành một 
trong các vị Thánh A-La-Hán”. 


Như vậy giáo lý duyên khởi này, trong chiều thuận của 
nó, đã giải thích rõ khổ sanh do các nhân và duyên như thế 
nào và rồi khô diệt như thế nào với sự đoạn trừ các nhân và 
duyên ấy. 


Đức Phật đã diễn tả lại sự kiện này trong Tăng Chi Kinh 
như sau: 


« 


ày các Tỳ kheo, thế nào là Thánh Đề và nhân sanh 
khổ? Do duyên vô mình, hành sanh; duyên hành, thức sanh... 
như vậy toàn bộ khổ uẩn sanh. Đây gọi là Thánh Đề và nhân 
sanh khổ. 


! Thường hai từ Pàli, Anuloma và Patiloma được dịch là “chiều thuận” 
và “chiều nghịch”. Tuy nhiên, hoàn toàn không chính xác khi gọi đó là 
chiều nghịch, vì như vậy có nghĩa là từ cuối lên đầu, hay theo thứ tự 
ngược lại. 

Cả hai sự sanh và diệt của của các chỉ phần trong duyên sanh này đều 
từ đầu đến cuối. Chăng hạn, do vô minh sanh, hành sanh... do vô minh 
diệt, hành diệt... 

?8.JI. 19. 


08 


Thánh đế thứ bai: Nhâu sinb khổ 


Và thế nào là Thánh Đề về con đường dẫn đến sự diệt 
khổ? Này các Tỳ kheo, do sự đoạn diệt vô mình, hành diệt; do 
hành diệt, thức diệt... toàn bộ khổ uấn diệt. Như vậy, này các 


Tỳ kheo gọi là “sự diệt của khổ ”!”. 


Đến đây, hoàn toàn rõ ràng rằng Pháp Duyên Khởi 
(paticca — samuppàda) là hệ quả tất yêu đối với Thánh Đề thứ 
hai và thứ ba trong Tứ Thánh Đé, và không thể, như một sỐ 
người có khuynh hướng nghĩ, là một sự thêm thắt sau này vào 
lời dạy của Đức Phật. 


Giáo lý duyên khởi này luôn luôn được giải thích bằng 
những từ ngữ hết sức thực tiễn, nhưng nó không phải là lời 
dạy chỉ có tính giáo điều, mặc dù thoạt nhìn có vẻ như vậy, 
do tính chất ngắn gọn của các lời giải thích. Những ai đã từng 
quen thuộc với Tam Tạng Giáo Điểm đều hiểu rằng giáo lý 
duyên khởi này được thiết lập trên cơ sở làm rõ nét những 
nguyên tắc căn bản của trí (nàna) và tuệ (pannà) trong pháp 
(dhamma). Trong lời dạy về duyên khởi tánh của mọi sự mọi 
vật trong thế gian, hay nói cụ thể hơn là ngũ uân này, người 
ta có thể nhận ra thực chất quan điểm của Đức Phật về cuộc 
sông. Vì vậy, nếu sự giải thích của Đức Phật về thế gian muốn 
được hiểu một cách đúng đắn, nó cần phải hiểu qua sự năm 
bắt đầy đủ về lời dạy trung tâm của Đức Phật tóm tắt trong 
bài kệ: 


LA,L 177. 


90 


Ca? ẩởng cổ xi4 


“Je dhammà hetuppabhavà, 
1esam hetum tathàgato àha 
1esam ca yo nirodho, 

Evam vàdi mahà samano ”. 


“Các pháp phát sanh do nhán, 
Nhán đó, Như Lai đã chỉ rõ. 
Ngài cũng mình thị sự đoạn diệt nhán ấy. 


Đây là lời dạy của bậc đại Sa-môn (Phát) ”. 


Khi nhân và duyên của một pháp đã được đoạn trừ, quả 
của nó cũng sẽ diệt. Từ giáo lý duyên khởi của Đức Phật, Tỳ 
kheo ni Selà nổi tiếng về trí tuệ uyên thâm (biện tài về pháp) 
đã diễn tả một cách súc tích chân lý này trong vần kệ: 

“Hình hài bong bóng này 
Không phải tự ngã làm 
Khối khổ não nê này 
Cũng chẳng do ai tạo 
Khi nhân duyên đây đủ 
Tắt cả đều có mặt 

Khi nhán duyên đã dứt 
Mọi thứ cũng dứt theo ”1, 


! “NÑayidam attakatam bimbam Nayidam parakatam agham Hetum 
patica sambhùtam, Hét bhangà ninyJhati”. S.I. 134. 


T1OO 


Thánh đế thứ bai: Nhâu sinb khổ 


Như chúng ta thấy ở trên “Này Kassapa, không phải vậy; 
không phải vậy, này Kassapa ” là câu trả lời của Đức Phật cho 
câu hỏi của Kassapa “Khổ do tự ta tạo hay do người khác 
fạo?”. Câu trả lời rõ ràng chỉ cho thấy răng Đức Phật không 
tán thành cả hai: Tự tác (nghĩa là khổ do Tự Ngã tạo) và tha 
tác (khổ đo người khác tạo). 


Nếu nói rằng khổ đơn thuần do tự tác (sàyamkàra) thì 
quả là vô nghĩa; vì cá nhân ấy đang sống trong môi trường 
của thế giới hữu tình gồm các chúng sanh và chắc chắn là 
môi trường đó phải ảnh hưởng tới họ bằng nhiều cách và trên 
nhiều phương diện khác nhau. Còn nói rằng hành động của 
một người, cách xử sự của họ, là đơn thuần đo tác động bên 
ngoài (parakhàra: tha tác) cũng vô nghĩa không kém; vì lúc 
đó trách nhiệm đạo đức của họ cũng như tự do ý chí của họ 
đã bị phủ nhận. Giáo lý Trung Đạo — Pháp Duyên Khởi - của 
Đức Phật tránh xa hai cực đoan này, giải thích rằng tất cả các 
Pháp (Dhamma) có tương quan nhân quả lẫn nhau và tương 
hệ lẫn nhau. 

Tính duyên khởi này diễn tiến liên tục không bị gián 
đoạn và không bị kiêm soát bởi bất cứ loại tự tác hay tha tác 
nào cả. Tuy nhiên, cũng không thể gán cho giáo lý duyên khởi 
(Idhappaccayata: Y duyên tánh) này là quyết định thuyết hay 
định mệnh thuyết, bởi vì trong giáo lý này cả hai môi trường 
vật lý và quan hệ nhân quả (tương quan nhân quả thuộc tâm 
lý) của cá nhân vận hành cùng nhau. Thể giới vật lý ảnh hưởng 
đến tâm con người, và tâm ngược lại cũng ảnh hưởng đến thế 


TOTI 


Ca? ẩ”ng cổ xiz4 


giới vật lý, hiển nhiên ở mức độ cao hơn, vì như Đức Phật 
nói: “Thế gian bị dẫn dắt bởi tâm ” (Cittena niyati loko)!. 


Nếu chúng ta không hiểu ý nghĩa chân xác của Pháp 
Duyên Khởi và sự ứng dụng của nó trong cuộc sống, chúng 
ta sẽ nhằm lẫn cho đó là một quy luật nhân quả có tính máy 
móc hoặc thậm chí nghĩ rằng đó chỉ là một sự khởi sanh đồng 
thời, một nguyên nhân đầu tiên của các pháp hữu tình cũng 
như vô tình. Vì hoàn toàn không có một sự khởi nguồn nảo 
có trong lời dạy của Đức Phật, Pháp Duyên Khởi cho thấy 
tính không thê có được của nguyên nhân đầu tiên này. Nguồn 
góc đầu tiên của sự sống, dòng đời của các chúng sanh là điều 
không thê quan niệm được, và như Đức Phật nói: “Những suy 
đoán và ý niệm liên quan đến thế gian (lokaciHà) có thể đưa 


7292 £ 


đến rồi loạn tâm trí Vô thỉ, này các Tỳ kheo, là sự luân 
hôi. Điểm bắt đầu cũng không thể nêu rõ đối với chúng sanh 
bị vô mình che đậy, bị khát ái trói buộc, phải lưu chuyển, 


luân hồi ”. 


Thực sự như vậy, rất khó có thể hình dung được về một 
điểm khởi đầu, không ai có thể phăng ra cùng tột nguồn gốc 
của bất cứ điều gì, ngay một hạt cát, huống nữa là con người. 
Truy tìm điểm khởi đầu trong một quá khứ vô thỉ thì thật là 
một việc làm vô ích và vô nghĩa. Đời sống không phải là một 
cái gì đồng nhất, nó là một sự trở thành. Đó là một dòng biến 
dịch của các hiện tượng tâm — sinh lý. 


"9:1 20; 
? A.IL 80. 
3 S.IH.149. 


1O2 


Thánh đế thứ bai: Nhâu sinb khổ 


Nếu người ta thừa nhận một nguyên nhân đầu tiên, họ 
phải biện minh được khi bị hỏi về nhân của “nguyên nhân 
đầu tiên” đó, vì không có gì thoát khỏi quy luật nhân-duyên 
được xem là hiển nhiên trong thế gian đối với tất cả mọi 
người, ngoại trừ những ai không muốn thấy. Tuy nhiên, một 
người hữu thần, nghĩa là người quy mọi hiện hữu và mọi biến 
có trong đời này cho một đấng Thượng Đề toàn năng. Phải 
chăng chính ý niệm về Thượng Đề này đã kiềm chế tự do của 
con người không cho họ suy luận, phân tích, tìm tòi để thấy 
những gì vượt ngoài mắt trần này, và như vậy đã trở ngại cho 
việc phát triển tuệ giác?. 


Giả sử chúng ta cho rằng “X” là “nguyên nhân đầu tiền ” 
đi. Thử hỏi, bây giờ sự giả định này có đưa chúng ta đến gần 
mục tiêu giải thoát của mình hơn chút nào không? Hay phải 
chăng nó đã đóng lại cánh cửa giải thoát? Chúng ta thấy rằng 
quy luật tự nhiên — các tác động nhân quả — không khởi điểm 
và không có gì khác ngự trị thế gian này. 


Như đã giải thích trong Pháp Duyên Khởi, nhân gần của 
ái (tanhà) là thọ. Ái có nguồn gốc của nó, sự khởi sanh của 
nó là do thọ. 


Mọi hình thức của sự thèm khát đều nằm trong ái (tanhà). 
Tham, khát vọng, mong muốn, dục vọng, khát khao, nóng 
bỏng, mong mỏi, thiên hướng, trìu mến, thương yêu gia đình 
là một số trong nhiều từ được xem là biểu thị của ái, mà theo 
Đức Phật sẽ dẫn đến sự trở thành (bhava-nettI: ước muốn tái 
sanh trong một cảnh giới nào đó). Hữu (sự trở thành), tự thân 


1O3 


Cøz¿ ẩư”ng cổ xiz4 


nó đã biểu thị cho khổ, bất toại nguyện, là kinh nghiệm riêng 
của chúng ta. 


Kẻ thù của toàn thế gian là dục vọng, tham ái, hay khát ái, 
qua đó mọi tội ác nảy sinh trong con người. Không phải chỉ 
tham hay dính mắc vào những lạc thú do ngũ căn sanh, dính 
mắc vào tài sản, vào sở hữu, vào những ước muốn thống trị 
kẻ khác, xâm chiếm các quốc gia khác mà còn dính mắc hay 
chấp chặt vào những lý tưởng, ý niệm, quan điểm và vào đức 
tin (dhamma tanhà: pháp ái) mà loại tham này luôn luôn dẫn 
đến tai họa và sự hủy diệt, đồng thời đem lại những thống khô 
không nói hết được cho các quốc gia, thực sự như vậy, nếu 
không muốn nói là cho toàn thế giới. 

Bây giờ chúng ta thử tìm hiểu xem tham ái này phát sinh 
ở đâu và bám rễ ở đâu? Ở đâu có thích thú và khoái lạc, ở đó 
tham ái phát sinh và bám rễ. Gì là khả ái và khả lạc? Mắt, 
tai, mũi, lưỡi, thân và tâm là khả ái, khả lạc, bởi vì chính qua 
những con đường này, năm căn nhận thức năm trần thuộc 
ngoại giới, và qua ý căn thứ sáu nhận thức các ý niệm, tư 
tưởng, chính tại đó tham ái phát sanh và bám rễ. Các sắc, 
thanh, hương, vị, xúc và pháp là khả ái, khả lạc, ở đó tham ái 
phát sanh và bám rễ". 

Con người luôn luôn bị hấp dẫn bởi những gì khả ái khả 
lạc, và trong cuộc tìm kiếm lạc thú, họ đuổi theo năm đối 
tượng của giác quan, nhận thức các ý niệm và chấp chặt vào 
chúng. Họ không hiểu hoặc hiểu rất ít rằng dù cho các sắc, 


!D.22. 


1O4 


Thánh đế thứ bai: Nhâu sinb khổ 


thanh, hương, vị, xúc và pháp hay ý niệm này có nhiều đến 
đâu cũng không đủ để thỏa mãn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và 
tâm. Con người, trong cơn khát khao cuồng nhiệt của họ đối 
với sự chiêm hữu hoặc đê thỏa mãn những ước vọng của 
mình, vô tình đã tự buộc mình vào vòng sanh tử luân hồi, bị 
giằng xé bởi những móc của khổ đau và đóng chặt lại cánh 
cửa đi vào giải thoát. Đức Phật đã nhât quyêt chông lại thái 
độ điên rồ này, và cảnh tỉnh: 

“Chúng đêu là trói buộc, 

Lạc thú thật nhỏ nhoi, 

VỊ ngọt thật ít ỏi, 

Khổ đau lại nhiều hơn 

Chúng đêu là móc câu, 

Bác trí biết như vậy”. 

Một nhà thơ nào đó đã nói lên được lời cảnh tỉnh này của 

Đức Phật khi ông ta viết: 

“Lạc thu thật ngọt ngào 

Như anh túc! đang xuân 

1a vừa chạm tay vào, 

Từng cánh hoa rơi rụng 

Hay như những bông tuyết 


Đùa vui trên sông nước 


! Anh Túc: một loại cây có hoa đỏ rực rất đẹp. 


IOS 


Cøz¿ ẩ”g cổ xiz4 


Một thoáng trắng đó rồi 


Tan biến mãi thiên thu. ” 


Khi tham ái liên quan đến dục lạc ngũ trần thì gọi là dục ái 
(kàma tanhà). Khi nó kết hợp với niềm tin nơi sự tồn tại vĩnh 
hằng, lúc ấy nó được gọi là hữu ái (bhava — tanhà). Đây là điều 
thường được mọi người biết đến như thường kiến (sassata 
ditth)), chấp vào sự trở thành, ước muốn được tiếp tục tồn tại 
mãi mãi. Khi tham ái kết hợp với niềm tin nơi “ngã - diệt” nó 
được gọi là phi hữu ái (Vibhava — tanhà). Đây là điều thường 
được mọi người biết đến như đoạn kiến (uccheda — ditthi). 


Có lẽ cũng cần nên nhớ rằng tham ái không phải chỉ do 
những thọ khả lạc và khả ý làm duyên, mà nó cũng còn do 
các thọ bất lạc và bất khả ý tạo điều kiện nữa. Một người 
đang đau khổ, muốn (tham) tống khứ cái khổ đó, và mong 
mỏi hạnh phúc hay giải thoát. Trong các trường hợp khác 
cũng vậy, người nghèo khó, người túng thiếu, người bệnh 
hoạn và người tàn tật, tóm lại là những người “đang đau 
khổ” đều khát khao hạnh phúc, lạc thú và thỏa mãn. Ngược 
lại những người giàu có, khỏe mạnh, nói chung là những 
người đang thọ hưởng lạc thú, cũng vẫn có tham ái, nhưng 
đối với các loại lạc thú cao cấp hơn. Như vậy, khát ái hay 
tham ái này không thể thỏa mãn được, và những người theo 
đuổi những lạc thú phù du này lúc nào cũng tiếp thêm nhiên 
liệu cho ngọn lửa sanh mạng của họ và lòng tham này quả 
là vô độ. 


IOØ 


Thánh đế thứ bai: Nhâu sinb khổ 


Chỉ khi đau khổ tới, như hậu quả của tham ái, lúc đó 
người ta mới nhận ra sự khắc nghiệt của loại dây leo tham 
ái độc hại này, loại dây leo quấn mình quanh tất cả những ai 
chưa phải là bậc A-La-Hán hay các bậc hoàn toàn thanh tịnh 
đã nhỏ sạch rễ cái vô minh của nó. Chúng ta càng tham ái 
nhiều, chúng ta càng khổ đau nhiều; khổ đau là cái giá chúng 
ta phải trả cho lòng tham ái này. 


“Tham ái sanh sầu lo 
Tham ái sanh sợ hãi 
Ai thoát khỏi tham ái 
Không sâu, đâu sợ hãi. ”!. 


Biết rằng tham ái ở đây là kẻ thù dẫn dắt chúng ta qua 
bao kiếp luân hồi. Như vậy tại sao ta lại cứ tiếp tục xây dựng 
“ngôi nhà” này? 

Đức Phật dạy: “Hãy nhố tận gốc ái (tanhàya mùlam 
khanatha)””. 


“Như cây bị chặt đồn 
Gốc chưa hại, vẫn bên, 
Ái tùy miên chưa nhỗ 
Khổ này vẫn sanh hoài. ” 

Chắc chắn sẽ không một người sáng suốt nào phủ nhận 
sự hiện hữu của khổ hay bắt toại nguyện trong thế gian này. 


' Dhp. 216. 
? Dhp. 337. 
3 Dhp. 338. 


I1O7 


Cøz ẩ”g cổ xiz4 


Tuy nhiên, cái khó đối với họ là làm thế nào để hiểu được 
chính tham ái này đã đưa đến tái sanh. Muốn hiểu được điều 
này ta phải nắm vững hai giáo lý căn bản của đạo Phật là 
Nghiệp (Kamma) và tái sanh. 


Nếu như sự sanh hiện tại của chúng ta đây là khởi đầu, 
và sự chết là kết thúc của kiếp sống này, chúng ta không cần 
phải lo lắng và cố gắng tìm hiểu vấn đề khổ đau làm gì. Một 
trật tự đạo đức trong thế gian, chân lý về lễ phải trái của cuộc 
đời, có lẽ chăng có ý nghĩa gì cả đối với chúng ta. Cứ hưởng 
thụ và tránh khổ đau bằng mọi giá xem ra là điều hợp lý nhất 
để làm trong cuộc sống ngắn ngủi này. Tuy nhiên, quan điểm 
này không giải thích được vấn đề bất bình đắng của nhân loại, 
và nói chung, con người lại ý thức rất rõ về lý nhân quả hiện 
hữu trong thế gian này. Vì vậy, điều cần thiết là phải tìm ra 
nguyên nhân của bệnh. Từ Kamma trong Pàli nghĩa đen là 
“hành động” tuy nhiên không phải mọi hành động đều được 
xem là Kamma (Nghiệp). Chắng hạn, sự tăng trưởng của tóc, 
của móng chân, móng tay và sự tiêu hóa thức ăn, cũng là một 
loại hoạt động, nhưng không phải là Kamma. Những hành 
động có tính phản xạ tự nhiên cũng không phải là Kamma, 
mà đó chỉ là những hoạt động không mang ý nghĩa đạo đức. 


“Này các Tỳ kheo, Như Lai tuyên bố tư chính là nghiệp” 
(cetanàham bhikkhave kamma vadàmi'). Đó là định nghĩa 


! A.II. 415 — Ở đây chúng tôi không dịch “tác ý là nghiệp” để tránh hiểu 
lầm. Trong pàli chữ manasikàra (tác ý) là một tâm sở chỉ làm nhiệm vụ 
gom thâu đối tượng thành cảnh cho tâm, nên không có gì là tạo nghiệp 
ở giai đoạn này. Cetanà (Tư Tâm Sở) là trạng thái quyết làm, cô tâm làm 


IO8 


Thánh đế thứ bai: Nhân sinb khổ 


của Đức Phật về nghiệp. Tư là một tâm sở, một xung lực 
thuộc lãnh vực tâm lý được xếp vào nhóm hành (samkhàra). 
Vì vậy tư đóng vai trò thiết yếu trong nhóm hành của năm 
uân tạo thành con người. Nghiệp là hành động hay hạt giống. 
Quả hay trái thường gọi là Kamma vipàka (DỊ thục quả). 
“Do có ý muốn làm, con người hành động bằng thân, khẩu, 
ý”? và những sở hữu tư này có thể là tốt hay xấu, do đó nghiệp 
cũng có thể là thiện hay bất thiện hoặc trung tính tùy theo 
những kết quả của nó. Trò chơi bất tận của hành động và phản 
ứng của nhân và quả, hạt giống và trái cứ diễn tiễn mãi mãi 
không ngừng, đây chính là sự trở thành, một tiến trình luôn 
luôn chuyền biến của các hiện tượng tâm-vật lý trong vòng 
luân hồi. 

Như vậy chúng ta đã thấy rõ rằng Kamma (Nghiệp) là 
tư tâm sở, mà tư tâm sở này là một chủ định, một lực, và lực 
này được xếp thành ba loại ái: dục ái, hữu ái và phi hữu ái. 
Có chủ định, hay ý muốn làm, con người hành động qua thân, 
qua lời nói và qua tâm, và những hành động này tạo ra phản 
ứng. Ái sanh ra nghiệp, nghiệp tạo ra quả rồi quả đến lượt nó 
tạo ra những ước muốn mới, tham ái mới. Tiền trình nhân quả 
hay hành động và phản ứng này là một quy luật tự nhiên, nó 
là một quy luật nằm trong tự thân (tiến trình) mà không cần 
phải có người làm ra luật. Một tác nhân bên ngoài, một sức 
mạnh hay một đâng Thượng Đề nhằm trừng phạt nghiệp ác 


nên Đức Phật mới tuyên bồ là nghiệp. 
! KH. 415. 


1O0 


Cøz ẩ”g cổ xiz4 


và ban thưởng nghiệp thiện, hoàn toàn không có chỗ đứng 
trong tư tưởng Phật giáo. Con người luôn luôn chuyền đổi 
hoặc thành tốt, hoặc thành xấu. Sự chuyên đổi này là điều 
không thê tránh được và hoàn toàn tùy thuộc vào chính ý chí 
của con người, vào chính hành động của họ chứ không vào 
điều gì khác. “Đáy chỉ là quy luật tự nhiên của vũ trụ VỀ sự 
bảo toàn năng lượng được mở rộng trong lãnh vực đạo đức ”. 

Không cần phải có nhiều kiến thức khoa học mới hiểu 
được tại sao những hành động lại tạo ra phản ứng, tại sao 
quả lại theo nhân và tại sao hạt giống lại sanh ra trái, thế 
nhưng để hiểu được bằng cách nào nghiệp lực hay những 
hành động có chủ ý lại tạo ra quả trong lần tái sanh khác sau 
khi thân hoại mạng chung, lại là điều rất khó. Theo Phật giáo, 
không có một sự tái sanh nào được xem là độc lập với nghiệp 
hay những hành động có chủ ý cả. Nghiệp và tái sanh luôn 
luôn đi đôi với nhau. Nghiệp là hệ quả tất yếu của tái sanh, 
và ngược lại. Tuy nhiên ở đây chúng ta phải hiểu rằng giáo 
lý của đạo Phật về nghiệp không phải là thuyết định mệnh, 
cũng không phải là một triết thuyết cho rằng mọi hành động 
của con người không hoàn toàn do tự ý mà được định đoạt 
bởi những động cơ được xem như tha lực tác động trên ý 
chí của họ, hoặc được tiền định bởi Chúa. Đức Phật không 
tán thành chủ thuyết cho rằng các pháp là cố định không 
thê thay đổi được, rằng sự diễn tiễn của các pháp là điều tất 
yêu hiển nhiên - thuyết này được gọi là Thuyết Định Mệnh 
(Niyati-Vàda), Ngài cũng không tán thành chủ thuyết Vô 


TIO 


Tbánbh đế thứ bai: Nhâu sinb khổ 


Nhân Sanh (Adhicca-Samuppanna), cho rằng mọi việc xảy ra 
đều do tình cờ mà không có nhân duyên gì cả. 


Không có sự sống vĩnh hằng trên thiên đường hay dưới 
địa ngục trong tư tưởng Phật giáo. Sanh đi trước tử và tử cũng 
đi trước sanh, vì vậy cặp sanh tử này cứ theo nhau liên tiếp 
không ngừng. Tuy nhiên vẫn không có một linh hồn, bản ngã, 
hay thực thể có định nào chuyên di từ kiếp này đến kiếp khác. 
Mặc dù con người là một đơn vị tâm-vật lý bao gồm hai phần 
vật chất và tinh thần (tâm), nhưng tâm không phải là một linh 
hồn hay bản ngã, theo nghĩa của một thực thể vĩnh hằng, một 
cái gì đó được tạo sẵn và thường hằng. Tâm chỉ là một lực, 
một dòng tương tục năng động có khả năng tồn trữ những ký 
ức không chỉ trong kiếp này, mà cả những kiếp quá khứ nữa. 
Đối với các nhà khoa học, vật chất là một năng lực ở trạng 
thái căng thắng, biến đối liên tục không có một thực chất nào 
cả. Còn tâm đối với các nhà tâm lý học, cũng không còn là 
một thực thê có định. Khi Đức Phật nhắn mạnh rằng cái gọi là 
“con người” hay “cá thể” chỉ là một sự kết hợp của các tâm 
và vật lực thay đổi liên tục, phải chăng Ngài đã đi trước khoa 
học và tâm lý học hiện đại hơn 25 thế kỷ? 


Cơ câu tâm-vật lý này chịu sự thay đổi không ngừng, nó 
tạo ra các tiến trình tâm-vật lý mới trong từng sát na và như 
vậy bảo tồn được tiềm năng cho các tiến trình cơ câu trong 
tương lai, không đề lại khe hở nào giữa một sát na với sát na 
kế. Chúng ta sông và chết trong từng sát na của đời mình. 
Cuộc sống chẳng qua chỉ là sự trở thành và hoại diệt, một sự 


IH 


Cøz¿ ẩng cổ xi¿4 


sanh và diệt (udaya-vaya) liên tục, tựa như những sóng trên 
đại dương vậy. 


Tiến trình tâm-vật lý biến đồi liên tục này rõ ràng đã cho 
chúng ta thấy, cuộc sông này không dừng lại vào lúc chết mà 
sẽ tiếp tục mãi mãi. Chính dòng tâm năng động mà chúng 
ta thường gọi là ý chí, khát ái, ước muốn hay tham ái đã tạo 
thành nghiệp lực. Nghiệp lực mạnh mẽ này, ý chí muốn sinh 
tồn này, đã duy trì cuộc sống. Theo Phật giáo, không chỉ có 
cuộc sống con người mà cả thế gian hữu tình này đều bị lôi 
kéo bởi sức mạnh vĩ đại này, đó là tâm và các tâm sở, thiện 
hoặc ác của nó. 

Kiếp sống hiện tại do ái thủ (tanhà-upadàna) của kiếp 
quá khứ tạo thành. Ái thủ những hành động có chủ ý trong 
kiếp hiện tại sẽ tạo thành sự tái sanh trong tương lai. Theo 
Phật giáo thì chính hành nghiệp này đã phân loại chúng sanh 
thành cao thượng và thấp hèn!. 


“Các chúng sanh là kẻ thừa tự của nghiệp, là chủ nhân 
của nghiệp. Nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc, 
nghiệp là điểm tựa, nghiệp phân chia các loài hữu tình; 
nghĩa là có liệt có tru”? 

Tuy nhiên cũng cần phải nhớ rằng, theo Phật giáo, không 
phải mọi việc xảy ra đều do nghiệp quá khứ. Vào thời Đức 
Phật, các giáo phái khác như Niganthanàtaputta (Ni Kiền Tử) 
chủ trương rằng bất cứ cảm giác gì con người lãnh thọ, dù đó 


!M. 135. 
?M. 135. 


112 


Thánh đế thứ bai: Nhâu sinb khổ 


là lạc thọ, khổ thọ hay bất lạc bất khô thọ, tất cả đều do những 
hành động hay nghiệp quá khứ!. Tuy nhiên Đức Phật không 
chấp nhận chủ thuyết Túc Mệnh Nhân (Pubbekatahetu) này, 
cho đó là điều không hợp lý. Rất nhiều điều xảy ra là do kết 
quả của nghiệp chúng ta làm trong kiếp hiện tại này hoặc là 
do những nguyên nhân bên ngoàải cũng có. 

Một người có óc tò mò có thê sẽ hỏi, nếu không có một 
linh hồn hay bản ngã thường hằng đi đầu thai, thì cái gì là 
cái được tái sanh? Câu trả lời ở đây là không hề có một thực 
thể thường hằng dưới dạng bản ngã hay linh hồn (àtman) đi 
đầu thai hay chuyên di từ kiếp này sang kiếp khác. Khó có 
thể quan niệm được bất cứ điều gì có tính liên tục lại không 
thay đôi. Tất cả đều ở trong trạng thái trôi chảy liên tục. Cái 
chúng ta gọi là đời sông ở đây chỉ là sự vận hành của năm thủ 
uân mà chúng ta đã bàn đến trước đây, hoặc sự vận hành của 
thân và tâm mà cũng chỉ là những năng lực. Những năng lực 
này không bao giờ giống hệt nhau trong hai khoảnh khắc liên 
tiếp, và trong cái hợp thể thân và tâm này chúng ta không thấy 
có thứ gì thường hằng cả. Con người trưởng thành hiện nay 
không phải là đứa bé năm xưa cũng không phải là một người 
hoàn toàn khác, đó chỉ là mối quan hệ của tương tục tính. Hợp 
thể thân và tâm hay năng lực tỉnh thần và thể xác này không 
mất vào lúc chết, vì không có năng lực nào đã từng mắt cả. 
Nó chỉ sắp xếp lại, tổ chức lại trong những điều kiện mới, 
vậy thôi. Đây gọi là tái sanh, tái hiện hữu hay tái trở thành 
(punabbhava). 


M.HI. 214 Kinh Devadaha. 


112 


Cøz ẩ”ng cổ xiz4 


Nghiệp hữu (Kammabhava) là năng lực phát xuất từ kiếp 
hiện tại, tạo điều kiện cho kiếp sống tương lai theo dòng bất 
tận. Trong tiến trình này không có gì chuyên di hay được đưa 
từ kiếp này sang kiếp khác. Đó chỉ là một sự chuyên động liên 
tục không gián đoạn. Chúng sanh chết ở đây và tái sanh ở nơi 
khác không phải cùng người ấy cũng không phải là một người 
hoàn toàn khác (na ca so na ca anno)!. 

Sát na tâm cuối cùng (cuti citta hay vinnàna: sát na tâm 
tử) thuộc về kiếp trước, kế kiếp hiện tại. Do sự diệt của sát na 
tâm tử này hay do sát na tâm tử này tạo điều kiện mà sát na 
tâm đầu tiên của kiếp hiện tại thường được gọi là kiết sanh 
thức (patisandhi vinnàna) khởi sanh”. Tương tự như vậy, sát 
na tâm cuối cùng của kiếp hiện tại tạo điều kiện (làm duyên) 
cho sát na tâm đầu tiên trong kiếp kế. Cứ như thế tâm sanh 
lên rồi điệt nhường chỗ cho tâm mới sanh. Như vậy dòng tâm 
thức sanh diệt liên tục này cứ trôi chảy cho đến khi sự sống 
dừng hắn. Sự sông, nói cách khác, chính là tâm thức — ước 
muốn sông, muốn được tiếp tục tồn tại. 

Theo sinh học hiện đại “đởi sống mới của con người bắt 
đâu ngay trong khoảnh khắc kỳ diệu. Khi một tẾ bào tỉnh 
trùng của người cha kết hợp với tế bào hay noãn bào của 
người mẹ ”, đây là khoảnh khắc tái sanh. Khoa học chỉ đề cập 
đến hai yếu tố vật lý thông thường. Tuy nhiên Phật giáo nói 
đến yếu tố thứ ba được xem là thuần túy tinh thần. 


! Milindapanha. 
? Thức này là chi thứ ba trong Thập Nhị Nhân Duyên. 


114 


Thánh đế thứ bai: Nhâu sinb khổ 


Theo bài kinh Mahàtanhasamkhaya, thuộc Trung Bộ I thì 
“do sự kết hợp của ba yếu tô mà sự thụ thai xảy ra. Nếu người 
mẹ và cha giao hợp với nhau, nhưng không đúng thời kỳ thụ 
thai của người mẹ, và chúng sanh sẽ tải sanh (gandhabba) 
không hiện diện, thời một mâm sống không được gieo vào 
(nghĩa là bào thai không thành hình). Nếu cha mẹ giao hợp 
nhau, đúng thời kỳ thụ thai của người mẹ, nhưng gandhabba 
không hiện diện, lúc đó cũng không có sự thụ thai. Nếu cha 
mẹ giao hợp với nhau đúng thời kỳ thụ thai của người mẹ và 
gandhabba cũng hiện diện, lúc ấy một mắm sống đã được 
gieo vào và bảo thai thành hình ”. 


Yếu tố thứ ba chỉ là một thuật ngữ đặt cho thức tái sanh, 
patisandhi-vinnàna. Cũng cần phải hiểu rằng thức tái sanh 
này không phải là một tự ngã hay linh hồn hoặc một thực thể 
cảm thọ quả báo tốt xấu của nghiệp thiện ác. Thức cũng phát 
sanh do các duyên. Ngoài duyên không thẻ có thức sanh khởi. 


Chúng ta định danh cho dòng tâm thức này bằng những 
từ chẳng hạn như: sanh, tử, tiễn trình tâm... thực ra chỉ có 
những sát na tâm. Như đã giải thích ở trên, sát na tâm cuối 
cùng chúng ta gọi là tử, sát na tâm đầu tiên chúng ta gọi là 
sanh. Như vậy, những lần sanh và tử xảy ra trong dòng tâm 
thức này, cũng chỉ là một chuỗi của những sát na tâm tương 
tục mãi mãi mà thôi. 

Bao lâu con người còn chấp chặt vào sự hiện hữu do vô 
mỉnh, ái và thủ của họ, chừng đó cái chết đối với người ấy 
vẫn không phải là sự chấm dứt cuối cùng. Họ sẽ tiếp tục cái 
sự nghiệp xoay lăn trong “bánh xe sinh tồn” (vòng luân hồi) 


TI§ 


Cøz ẩưởng cổ xiz4 


của họ. Đây là trò chơi bất tận của hành động và phản ứng 
(nhân và quả) được nghiệp duy trì sự chuyên động không 
ngừng, bị che lấp bởi vô mình và do khát ái thúc đây. Vì 
nghiệp là do ta tạo, nên chúng ta có đủ sức mạnh đề bẻ gãy 
chuỗi (nhân-quả) bất tận này. Chính do sự đoạn trừ vô minh 
(avijjà) và cắt đứt động lực thúc đây của nó là tham ái, khát 
khao sự hiện hữu, ước muốn sống (tanhà) này mà vòng luân 
hồi dừng lại. Đức Phật giải thích điều này như sau: “Làm thể 
nào sự tải sanh trong tương lai không xảy ra? Do sự diệt của 
vô mình, mìinh sanh (và) tham ái được đoạn diệt, như vậy 


sự tải sanh trong tương lai không xảy ra ”'. 


Sau khi đạt đến giác ngộ, Đức Phật đã nói lên những lời 
hân hoan này: 


“Lang thang bao kiếp sống 
1a tìn nhưng không gặp 
Người xây dựng nhà này 
Khổ thay phải tái sanh 

Ôi! Người làm nhà kia, 
Nay ta đã thấy ngươi, 
Người không làm nhà nữa, 
Đôn tay ngươi bị gãy 

Kèo cột ngươi bị tan 

Tâm ta đạt tịch diệt (Niết bàn) 
Tham ái thảy tiêu vong ”°. 


'M.43 
? Dhp. 153, 154. 


TỐ 


CHƯƠNG IV 
Thánh đế thứ ba: Sự diệt khổ 


ế G 


Trong chương II và III chúng ta đã đề cập đến khổ và nhân 
sanh khổ. Bây giờ chúng ta thử tìm hiểu ý nghĩa của Sự Diệt 
Khổ (Dukkha-Nirodha) mà thường được hiểu là Niết bản. 
Nghĩa theo từ nguyên của Nirvàna (Sanskrtt) được giải thích 
là nir + vàna, thoát khỏi tham ái, dứt trừ tham ái, hoặc nIr + và, 
ngừng thôi hay bị đập tắt. 


Mặc dù những ý nghĩa theo từ nguyên của Pàli và SanskrIt 
này có thể giúp chúng ta hiểu được danh từ, nhưng nó không 


1I7 


Cøz ẩ”ng cổ xiz4 


giúp chúng ta chứng nghiệm được hạnh phúc của Niết bàn. 
Sự chứng đắc, như chúng ta sẽ thấy trong chương kế, phát 
xuất từ Giới (Sìla), Định (Samàdh¡) và Tuệ (Pannà). Niết bàn 
là một Pháp (Dhamma), một kinh nghiệm rất khó có thể giải 
thích vì tính chất vi tế của nó. Niết bàn thường được hiểu 
là Pháp siêu thế (Lokuttara), Tuyệt đối, Vô vi (Asamkhata). 
Niết bàn được bậc trí chứng đắc, tự mỗi người ngộ lấy cho 
chính mình. 


Nói gì đến Niết bàn, một điều rất đơn giản như vị ngọt 
của đường còn không thể giải thích cho người chưa từng có 
kinh nghiệm trước đây hiểu được về nó bằng cách khuyên họ 
đọc một cuốn sách phân tích thành phần hóa học của đường. 
Thế nhưng nếu họ chỉ cần bỏ một chút đường vào lưỡi, lập 
tức họ sẽ cảm nhận được vị ngọt và lúc ấy lý thuyết về đường 
đâu cần nữa. 

“Niết bàn là gì?” là một câu hỏi mà dù là Phật tử hay 
không phải Phật tử cũng thích hỏi ngay từ đầu. Người ta có 
thể đã đưa ra những câu trả lời rất thông minh và Niết bàn đã 
được giải thích bằng những từ ngữ hết sức tán tụng, thế nhưng 
lý thuyết nhiều bao nhiêu cũng không đưa chúng ta gần đến 
Niết bàn chút nào cả, vì nó vượt ngoài phạm trù của ngôn ngữ 
và lý luận (atakkàvacara). Có lẽ an toàn hơn và dễ dàng hơn 
là nói về những gì không phải là Niết bàn. Niết bàn là pháp 
không thể mô tả cũng như không thể truyền đạt được. Trong 
sự cố gắng của chúng ta nhằm giải thích Niết bàn, chúng ta 
đã dùng những ngôn từ có ý nghĩa hạn chế, những từ liên 


118 


Thánh đế thứ ba: Sự diệt khổ 


quan đến thế gian, trong khi đó Niết bàn, chân lý tuyệt đối chỉ 
được chứng đắc qua việc tu tập tăng thượng tâm và tuệ, vượt 
qua bất kỳ kinh nghiệm thế gian nào và ngôn ngữ cũng không 
vươn đến được. Thế thì tại sao lại phải viết về Niết bàn? Sở dĩ 
phải viết là để ngăn ngừa những sự hiểu lầm về chân lý Niết 
bàn của đạo Phật mà thôi. 

Đức Phật nói: “Này các Tỳ kheo, Như Lai nghĩ rằng 
Pháp (Dhamma) mà Như Lai đã chứng ngộ này thát sâu xa, 
khó thấy, khó hiểu, an lạc và cao thượng, vượt ngoài lý luận, 
vỉ diệu và chỉ có bậc trí mới có thể hiểu được. Còn phàm nhân 
này thì thích thu, đam mê và hán hoan trong dục lạc, thật khó 
thấy được Pháp Duyên Khởi, pháp tùy thuộc phát sanh này. 
Họ cũng khó thấy được sự an tịnh các pháp hữu vì này, khó 
từ bỏ mọi sanh y, ái diệt và ly dục, đoạn diệt, Niết bàn. Nếu 
nay Như Lai giảng pháp mà mọi người lại không hiểu Như 
Lai, thì thật là một điều khó cho Như Lai, một điều vô ích cho 
Như Lai `. 

Lời tuyên bồ trên của Đức Phật đã cho thấy rõ là sự đoạn 
diệt tham ái (tức Niết bàn) là khó thấy và khó hiểu. 

Khi giải thích về Thánh Đề Thứ Ba trong bài pháp đầu 
tiên của mình, Đức Phật nói: “Này các T) kheo, đây là Thánh 
Đề về Sự Diệt Khổ: chính là sự đoạn tận (Niro-dho), là xả ly 
(càgo), thoát ly (patinissageo), giải thoát (muffi) và không 
chấp trước (anàlayo) khát ái ấy”!. 


'5.V. 412. 


TIQ 


Cơ ẩưng cổ xiz4 


Mặc dù trong định nghĩa này, từ Niết bàn không được đề 
cập đến, nhưng “sự đoạn tận ái” đã hàm ý Niết bàn. Ở một 
nơi khác điều này đã được Đức Phật làm sáng tỏ “Quả thực, 
này Ràdha, sự đoạn tận ái (tanhàk-khayo) là Niết bàn ”?. Trả 
lời câu hỏi của một vị Chư thiên, Ngài nói: “Đoạn trừ tham 
ái (tanhàya vippahà-nena) là Niết bàn”?. Còn ngài Xá Lợi 
Phất thì nói: “Sự nhiếp phục dục tham, sự đoạn trừ dục tham 
(chandaràga) đối với năm thủ uấn, chính là sự diệt khổ”. 


Từ những trích dẫn trên cho thấy rằng Nirodha hay 
Nibbàna là sự đoạn diệt, sự tận diệt tham ái (tanhà). Như 
chúng ta đã thấy trong chương trước, tham ái là nhân sanh 
khổ và khổ này chỉ dừng lại khi nhân của nó dừng. Với sự 
từ bỏ tham ái ta cũng từ bỏ khổ và tất cả những gì liên quan 
đến khô. Do đó, Niết bàn được giải thích như là sự đoạn tận 
của khổ. 


Có lẽ cũng cần ghi nhận ở đây là mặc dù những từ mang 
tính tiêu cực thường được dùng đề định nghĩa Niết bàn, chúng 
vẫn không hàm ý rằng Niết bàn chỉ là sự tiêu cực hay sự hủy 
diệt của một cái ngã. Xét cho cùng sự phủ định không có 
nghĩa là một sự rồng không tuyệt đối, một sự trống rồng, mà 
chỉ là sự vắng lặng của một cái gì đó. Một vị A-La-Hán đã 
chứng đắc Niết bàn và thoát khỏi mọi tham ái. Tham ái không 
còn hiện diện trong vị Ấy, và điều này không đơn thuần là sự 


' SIH. 190. 
?§.L 39. 
3M.28. 


120 


Thánh đế thứ ba: Sự diệt khổ 


trông không, hay sự hủy diệt của tự ngã, bởi vì không có cái 
ngã đề bị hủy diệt. 

Trong kinh điển hiển nhiên cũng có những từ rất tích cực 
như khemam (sự an ôn), suddhi (thanh tịnh), panìtam (thắng 
diệu), santi (tịnh lạc), vimutti (giải thoát), đã được dùng để 
biểu thị vô vi Niết bàn. Tuy nhiên, ý nghĩa thực sự của những 
từ này đã bị hạn chế đối với kinh nghiệm hiều biết của thế gian 
hữu tình. Tất cả những định nghĩa tích cực này đều phát xuất 
từ kinh nghiệm của chúng ta về thê giới hiện tượng. Một khái 
niệm của phàm nhân về các pháp là samsaric (luân hồi). Đó 
là, thuộc về sự hiện hữu hay sự trở thành. Chính vì vậy mọi 
khái niệm của họ liên quan đến Niết bàn cũng bằng những từ 
mang ý nghĩa trở thành, và do đó họ không thê có một bức 
tranh chân xác về Niết bàn được. Tất cả những tư duy, ý niệm 
và ngôn từ của họ đều giới hạn, hữu vi. Do đó, không thê 
được áp dụng cho Niết bản, một pháp không tạo tác (vô tác), 
không điều kiện (vô vi) và không cấu hợp (vô tướng). 


Theo quy ước chúng ta nói về những từ tích cực và tiêu 
cực; những từ này cũng như mọi thứ khác là tương đối; nhưng 
Niết bàn vượt qua hai phạm trù tích cực vả tiêu cực, nó không 
liên hệ đến bất cứ điều gì do điều kiện tạo thành (hữu vi pháp). 
Đức Phật đã phải dùng những từ ngữ của thế gian, biết rằng 
nó có những hạn chế. Liên quan đến câu hỏi, thế nào là Niết 
bàn? Chúng ta hãy nghe những lời giải thích của Đức Phật. 

“Này các Tỳ kheo! Có hai Niết bàn giới (Nibbàna 
dhàtuyo). Thế nào là hai? Niết bàn giới hữu dự y (saupà- 


121 


Cøz ẩư”ng cổ xiz4 


disesa)! và Niết bàn giới không vô dự y (anupàdisesa). Này 
các Tỳ kheo, thế nào là Niết bàn giới có dự y? Ở đây, này các 
Tỳ kheo, vị Tỳ kheo là bậc A-La-Hán, các lậu hoặc (àsava) 
đã đoạn tận, phạm hạnh đã thành, việc cân làm đã làm XONG, 
đã đặt gánh nặng xuống, đã đạt A-La-Hán quả theo tuân tự, 
đã đoạn diệt các hữu kiết sử, bậc đã giải thoát nhờ hiểu biết 
chân chánh. Chính các căn của vị ấy chưa bị hủy hoại nên vị 
ấy cảm thọ các điều khả ý và không khả ý, vị ấy cảm thọ lạc 
và khổ. Ngũ uấn vẫn còn, chỉnh sự tận diệt tham, sân, sỉ của 
vị ấy, này các Tỳ kheo được gọi là Niết bàn giới hữu dự y 
(saupadisesa nibbanadhadu). 

Này các Tỳ kheo, thế nào là Niết bàn giới vô dự y 
(anupadisesa nibbànadhà£fu) 2. 

Ở đây, này các Tỳ kheo, vị Tỳ kheo là bậc A-La-Hán, các 
lậu hoặc đã đoạn tận, phạm hạnh đã thành, việc cân làm đã 
làm xong, đã đặt gánh nặng xuống, đã đạt A-La-Hán quả 
theo tuân tự, hoàn toàn tận diệt các hữu kiết sử, bậc đã giải 
thoát nhờ hiểu biết chân chánh. Mọi cảm thọ của vị ấy không 
còn tra thích, không còn thích thú (anabhinanditàm!), đã trở 
nên lắng dịu: Này các Tỳ kheo, chính điều này được gọi là 
Niết bàn giới vô dự y. 

Này các Tỳ kheo, đây là hai Niết bàn giới ”. 


Sự kiện này Đức Thế Tôn đã tuyên bố như sau: 


! Upàdi ở đây có nghĩa là năm uẩn. 


122 


Thánh đế thứ ba: Sự diệt khổ 


“Niết bàn giới này 
Được vị có pháp nhãn 
Trình bày và thuyết giảng, 
Không y tựa như vậy 
Một loại Niết bàn giới, 
Ở đây, thuộc hiện tại 
Còn có các đự y, 

Nuôi dưỡng hữu bị diệt 
Không dư y Niết bàn 
Lại thuộc về tương lai 
Với vị đạt giới này, 

Mọi hữu điệt hoàn toàn, 
Những ai với chánh trí, 
Biết con đường vô vi 
Tâm tư được giải thoái, 
Nuôi dưỡng hữu bị diệt, 
Những ai chứng đạt được 
Cốt lõi của các pháp! 
Hoan hỉ trong điệt tận 
Những vị ấy như vậy 
Đã từ bỏ hoàn toàn, 


Tát cả mọi sanh hữu `°. 


! Dhamma sàra (lõi của pháp) ở đây là A-La-Hán quả. 
? Ji 38, 39. 


123 


Ca? ẩưng cổ xiz4 


Con người gồm có năm uân hay tâm và thân, chúng thay 
đôi không ngừng, do đó gọi là vô thường. Ngũ uân sanh rồi 
diệt, vì “phàm cái gì sanh khởi, tất cả đều chịu sự đoạn diệt". 


Tham, sân, sỉ trong con người khiến cho họ luân chuyển 
mãi, vì như kinh đã nói: “Không từ bỏ tham, sân, s1, con 
người không thoát khỏi tử sanh””. 


Bậc đã đạt đến A-La-Hán quả, nghĩa là đã giải thoát 
ngay khi còn đang sống, do nhồ bật gốc tham, sân, si. Như 
đã nói ở trên, sự giải thoát này gọi là Niết bàn giới hữu dư y 
(saupảdisesa nibbànadhàtu). Ngũ uân của một vị A-La-Hán 
hay sanh y của vị ấy là do tham, sân, sỉ trong quá khứ vô 
định của vị Ấy tạo thành. Vì vị ấy vẫn còn sống nên các uẩn 
của vỊ ấy phải vận hành. VỊ Ấy, do đó, vẫn cảm thọ những thọ 
lạc cũng như thọ khổ mà các căn của vị ấy lưu giữ do sự xúc 
chạm với các trần cảnh. Nhưng vì vị ấy đã thoát khỏi sự chấp 
thủ, phân biệt và ý niệm về ngã thể nên vị ấy không bị tác 
động bởi những cảm thọ này. 

Giờ đây, khi vị A-La-Hán nhập diệt, các uẫn của vị ấy, 
hay sanh y của vị ấy cũng ngưng vận hành, chúng sẽ tiêu hoại 
vào lúc chết; các thọ của vị ây không còn nữa, và do sự tây trừ 
tham, sân, sĩ mà vị ấy không còn tái sanh, đương nhiên lúc ây 
Sự ấp ủ các cảm thọ cũng không còn. Và do đó, như đã được 
nói “thọ của vỊ ấy sẽ trở nên nguội lạnh (sìtibhavissanti)”. Sự 
kiện này được diễn tả trong Udàna như sau: 


!S.IV. 47. 
?A.IL 6. 


124 


Thánh đế thứ ba: Sự diệt khổ 


“Thân bị hoại, tưởng diệt, 
Mọi thọ được nguội lạnh, 
Các hành được lặng yên, 


thức đạt được mục đích ”!. 


Sự kiện này gọi là Niết bàn giới vồ đựư y (anupàdisesa 
nibbànadhàtu). 


Từ những điều đã đề cập ở trên, vị trí của bậc A-La-Hán 
đã rõ ràng. Khi một người đã trừ diệt hoàn toàn tam độc tham, 
sân, sỉ đưa đến tái sanh, vị ấy giải thoát khỏi những trói buộc 
của vòng luân hồi (samsàra), không còn phải tái sanh. Vị ấy 
được tự do đúng theo ý nghĩa của từ này. Không còn điều gì 
khiến vị ấy phải tái sanh lại làm người, vì vị ấy đã chứng đắc 
Niết bàn, sự tận diệt hoàn toàn của dòng tiễn sinh và trở thành 
(bhava-nirodha: hữu diệt). Vị ấy đã vượt qua những hoạt động 
bình thường của thế gian mặc dù vẫn sống trong cuộc đời này, 
VỊ ây đã tự nâng mình lên một trạng thái siêu thế; những hành 
động của vị ấy không còn tạo nghiệp, nghĩa là không còn cho 
quả trên phương diện nghiệp báo, vì chúng không bị tác động 
của tam độc, bởi những kiết sử (kilesa), vị ấy vô nhiễm với 
mọi điều ác, đối với các câu uê của tâm. Trong vị ấy không 
còn các tùy miên phiền não hay những khuynh hướng ngủ 
ngầm (anusaya); “Vj ấy vượt qua cả thiện lần ác, từ bỏ cả tốt 


lẫn xấu ”?, quá khứ, vị lai và ngay cả hiện tại không còn làm 
LUD. VI. 92. 
? Dhp. 39. 


128 


Cøz ẩưng cổ xi4 


cho vị ấy phải lo lắng. Vị ấy không chấp trước điều gì trong 
thế gian này, vì vậy không còn sầu lo. Những thăng trầm của 
cuộc sống không làm vị ấy xao xuyến lo sợ. Như trong Kinh 
Hạnh Phúc (Mangala Suffa) có nói: 


“Khi xúc chạm việc đời 
Tâm không động (nakampati), không sâu (asokam) 
Tự tại (khemam) và vô nhiễm (virajam). 


Là hạnh phúc tối thượng” 


Như vậy, Niết bàn là một trạng thái có thể chứng đắc 
ngay trong kiếp sông này (ditthadhammanibbàna). Người có 
suy tư, có đầu óc quan sát, hắn sẽ không thấy khó hiểu trạng 
thái này, trạng thái mà chỉ có bậc A-La-Hán mới có thể mặc 
nhiên công nhận. 

Mặc dù phàảm nhân có thể cảm nhận được tính chất bất 
toại nguyện của cuộc sống, và trực nhận được thế nảo là 
khổ, thế nào là những cấu uê và tham ái là thế nào, nhưng 
họ không hiểu được thế nào là sự đoạn trừ hoàn toàn của 
các cấu uê. Bởi vì họ chưa từng kinh nghiệm điều đó, nếu 
họ làm được, họ sẽ hiểu qua sự tự chứng, thế nảo là trạng 
thái không còn các cấu uế, thế nào là Niết bản hoặc thế nào 
là chân lý, hạnh phúc thực sự là thế nào. Các bậc A-La-Hán 
nói về Niết bàn với kinh nghiệm thực sự chứ không phải dựa 
vào lý thuyết, nhưng các Ngài không thể bằng sự chứng ngộ 
của mình, làm cho người khác hiểu được Niết bàn. Người 
thỏa mãn cơn khát của mình sẽ hiểu được cảm giác giải thoát 


126 


Thánh đế thứ ba: Sự diệt khổ 


mà họ đạt được, nhưng họ không thể giải thích cảm giác này 
cho người khác. Dù cho họ có thê nói về cảm giác đó nhiều 
bao nhiêu, người khác cũng không cảm nhận được điều đó; 
vì đây là kinh nghiệm tự thân, sự tự chứng. Sự chứng ngộ là 
việc riêng của mỗi người. Mỗi người phải tự ăn và tự ngủ lấy, 
tự điều trị những chứng bịnh của mình; đây chỉ là những nhu 
cầu hàng ngày, huống nữa khi nói đến vấn đề phát triển nội 
tâm của con người, đến sự giải thoát tâm. 

Điều khó nắm bắt là Niết bàn giới vô đư y hay nói một 
cách khác là Bát Niết bàn (Pparinibbàna) hoặc sự diệt độ của 
một vị A-La-Hán. 


Một đoạn kinh thường hay được trích dẫn trong Udàna 
(Phật Tự Thuyết) như sau: 


“Này các Tỳ kheo! Có sự không sanh, không hiện hữu, 
không bị làm, không hữu vi. Nếu không có cái không sinh, 
không hiện hữu, không bị làm và không hữu vi thì ắt hẳn sẽ 
không có sự xuất ly khỏi sanh, khỏi hiện hữu, bị làm và hữu 
vi. Vì rằng có cái không sanh, không hiện hữu, không bị làm 
và không hữu vị, nên có sự xuất ly khỏi sanh, hiện hữu, bị 
làm, hữu vỉ'. 


Ở đây không có đất, không có nước, không có lửa, không 
có gió, không có hự không vô biên, không có thức vô biên, 
không có vô sở hữu xứ, không có phi tưởng phi phi tưởng xứ, 
không có đời này, không có đời sau, không có mặt trời và mặt 


LUD VI. 3 


127 


Ca? ẩng cổ xiz4 


trăng. Ở đây, này các Tỳ kheo, không có đến, không có đi, 
không có hiện hữu, không có diệt, không có sanh, không có 
an trú, không có chuyển vận, không có sở duyên. Đây thật sự 
là sự đoạn tận khổ đau (Dukkha) ”". 


Từ đoạn kinh trên chúng ta thấy rõ rằng Niết bàn tối hậu 
(Parinibbàna) này là một trạng thái ở đó năm uấn: sắc, thọ, 
tưởng, hành, thức và tất cả những gì liên quan đến ngũ uân 
đều châm dứt. Do đó, đây là trạng thái ở đó thuyết tương đối 
không có chỗ đứng. Nó vượt qua và nằm ngoài mọi thứ được 
xem là tương đối. Nó không phải là quả của một nhân nào, 
cũng không phải nhân làm phát sanh ra quả. Nó không phải 
đạo (magøga) cũng không phải quả (phala), nó là một pháp 
tuyệt đối, vô vi, không cầu hợp. 


Khổ và nhân sanh khổ (tham ái) thuộc về pháp thế gian 
(lokiya), nhưng Niết bàn không thuộc về thế gian, nó nằm 
ngoài các pháp hữu vi, do đó vượt qua nhân quả. Các pháp 
hiện thế đều tương đối, nhưng Niết bàn là pháp không có tính 
chất tương đối, là Pháp Tuyệt Đối. 

Trong bài kinh vô cùng quan trọng khác (dvàyata- 
nupassanà)? ở đây Pháp Duyên Khởi và Tứ Thánh Đề được 
nêu lên từng chi một, Đức Phật gọi các Tỳ kheo và nói rằng: 

“Này các Tỳ kheo! Cái gì được thể giới với chư thiên, 
các ma, các phạm thiên, được thế giới này với quân chúng 
Sa-môn và Bà la môn, với chư thiên và loài người suy tưởng: 


LÚD. VHIL 1 
?§.N 758 


128 


Thánh đế thứ ba: Sự diệt khổ 


'Đây là sự thật (dam saccami upanijjhàyitam), cái ấy được 
các bậc Thánh (Ariya) khéo thấy như thật với chánh trí tuệ là 
'cái này là hư vọng trong khi cái mà các bậc Thánh thấy là 
'chân thật, thời thể gian cho rằng đó là 'hư vọng”, và Ngài 
nói thêm: 

“Niết bàn không hư ngụy 

Bậc Thánh chân thật biết 

Họ thắng tri chân thật 

Không ải dục tịch tịnh ” 


Đây không phải là trường hợp duy nhất Đức Phật dùng 
chân đề hay chân thật (saccam) như một từ thay thế cho 
Nibbàna (Niết bàn), vì chúng ta thấy ở sau: 

“Chân Đề, này các Tỳ kheo, là một danh xưng cho Niết 
bàn ”? (Yuthàbhùtam vacanam tỉ kho bhikkhu nibbànassetam 
adhivacanam). 

“Những vị ấy giải thoát 
Đối như thật hiện hữu, 
Vì nhờ đoạn diệt được 
Tham Ái đối sanh hữu `. 


(Tathàbhùfe vimuccamfi bhavatanhà parikkhay). 


(Từ Yathàbhùte thường dịch là như thực, ở đây dùng từ 
Chân Đề cho phù hợp với văn cảnh). 


'S.N758 
?§.N. 195. 
31t. HL. 12. 


120 


Cøz ẩ”ng cổ xiz4 


Như đã được tuyên bố trong bài kinh Giới Phân Biệt! 
(Dhàtu vibhaga sutta), một bài kinh quan trọng không kém, 
vị A-La-Hán đã an tịnh tuyệt đối bên trong (ba ngọn lửa tham, 
sân, si đã bị dập tắt hoàn toàn), thôi tắt từ bên trong “Paccatam 
yeva parinibbàyati” khi cảm thọ một lạc thọ, khô thọ hay bất 
lạc bất khổ thọ, vị ấy biết rằng thọ này là vô thường, không 
đáng để đắm trước với ý niệm của tôi và là tôi, nghĩa là vị ấy 
không cảm thọ các thọ với dục tham. 

Bắt cứ thọ nảo vị ấy cảm nhận, có thể đó là lạc thọ, khổ 
thọ hay bất lạc bất khổ thọ, vị ấy cảm nhận các thọ ây mà 
không bị đắm trước, không bị trói buộc vào đó (visam-yutto). 
VỊị ấy tuệ tri rằng sau khi thân hoại mệnh chung (sau khi thọ 
mạng đã tận), mọi thọ và cảm thọ cũng sẽ trở nên nguội lạnh, 
cũng sẽ trở nên vắng lặng (sìtibhavissanti) cũng như ngọn đèn 
dầu được cháy đỏ nhờ vào dầu và tim đèn, khi dầu cạn và tim 
hết, nó sẽ tắt do hết nhiên liệu. Cũng vậy, khi một vị Tỳ kheo 
cảm giác một cảm thọ rằng thân đã tận, vị ấy tuệ tr1 “f4 cảm 
giác một cảm thọ rằng thân đã tận ”, và khi cảm giác một cảm 
thọ rằng sinh mạng đã tận, vị ấy tuệ tr1 “2 cảm giác một cảm 
thọ rằng sinh mạng đã tận ”, và vị ây biết “sau khi thân hoại 
mạng chung, mọi cảm thọ không còn hoan hỉ ở nơi đây, sẽ trở 
nên nguội lạnh ”. Do vậy, này các Tỳ kheo, một người thành 
tựu như vậy là thành tựu với trí tuệ tối thắng, bởi vì trí biết về 
sự đoạn tận khô (dukkha) là thánh tuệ tối thắng vậy. 


!M. 140 


12O 


Thánh đế thứ ba: Sự diệt khổ 


Sự giải thoát của vị ấy, thiết lập trên chân đế, không bị 
dao động. Cái gì không thực là hư vọng, cái gì là thực (không 
hư vọng), Niết bàn là chân đề (tam saccam). Do vậy, này các 
Tỳ kheo, một người thành tựu như vậy là thành tựu với chân 
đề tối thượng này, bởi vì Thánh đề tối thượng (Paramam ariya 
saccam) là Niết bàn, là chân thực (không phải hư vọng). 


Trong Ratanasutta! có dạy: 
“Nghiệp cũ đã tiêu mòn, 
Nghiệp mới không phát khởi 
Nhàm chán kiếp lai sanh 
Chúng tứ dục đoạn tận 


Bậc trí chứng Niết bàn, 


132 


Vĩ như ngọn nên tất ”. 


Đây là vị trí của bậc A-La-Hán đã nhập diệt (Parinibbato). 
Con đường của vị ấy, giống như con đường của loài chim trên 
hư không, không thê tìm ra dấu vết. Do đó, thật là sai lầm khi 
nói rằng vị A-La-Hán hay Đức Phật đi vào Niết bàn, bởi vì 
đó không phải là một nơi, một trú xứ hay một tầng trời mà ở 
đây các chúng sanh tiếp tục sông một cách vĩnh hằng. Niết 
bàn không có sự định vị (xác định vị trí), sự nhập diệt của 
một vị Phật hay A-La-Hán được diễn tả trong kinh như là 


! Kinh Tam Bảo Šn. I4 
? Trong chú giải nói rằng khi Đức Phật nhìn thấy ngọn đèn tắt, Ngài đã 
nói lên những lời này. 


TẠI 


Ca? ẩng cổ xiz4 


Parinibbuto (Bát Niết bàn), Parinibbàya (Bát Niết bàn) hàm 
ý sự diệt tận hay diệt độ hoàn toàn, mà sự diệt độ này rõ ràng 
cho thây đó chính là sự diệt của hữu (bhavanirodha) - chấm 
dứt cuộc hành trình. Vậy thì điều đó có ý nghĩa gì, điều gì sẽ 
xảy ra đôi với một vị Phật hay một vị A-La-Hán sau khi vị ấy 
nhập diệt đó là điều không thê giải thích, không thể xác định. 
Hoàn toàn không có một giới hạn, không có một kích thước 
nào đề đo lường (Niết bàn). Đó là một câu hỏi “không thể trả 
lời”, “không thể xác định” (àyakata), chân đề tối hậu là điều 
không thể diễn tả và tuyên bố ra được (anakkhàta). 


Khi Upasivà đặt câu hỏi một vị đã nhập diệt là ngưng 
hiện hữu, hay vĩnh viễn sống trong hạnh phúc, câu trả lời của 
Đức Phật rất dứt khoát. 


“Người đã thực nhập diệt, 
Không thể đo lường được, 
Vị ấy không có gì, 

Nhờ đó có thể nói, 

Có còn gì hay không, 
Khi tất cả các pháp 

Đã hoàn toàn đoạn tận, 
Mọi cách đề diễn đạt 
Cũng đã bị đoạn tận! ”. 


' S.n. 1076. So sánh bài kệ này VỚI câu trả lời của Đức Phật cho Vaccha 
— một du sĩ ngoại đạo: “nói Tăng VỊ ấy (bậc A-La-Hán) còn tái sanh là 
không hợp ở đây; còn nói rằng vị ấy không còn tái sanh, cũng không 
đúng trong trường hợp này”. M.I.486. Kinh số 72. 


132 


Thánh đế thứ ba: Sự diệt khổ 


Nếu đã Vô ngã (atta), nghĩa là vắng mặt một linh hồn hay 
cái ta, cái gì sẽ đạt đến Niết bàn, hay ai chứng đắc Niết bàn 
là một câu hỏi rối mù khác. Trước tiên chúng ta có găng đề 
hiểu xem cái gọi là người đây là cái gì hay là ai đã. Con người 
là một sự kết hợp của thân và tâm. Đó là một tiễn trình phải 
chịu sự biến đổi không bao giờ tồn tại giống nhau trong hai 
khoảnh khắc liên tiếp, và ở đây không có một cái gì thường 
hằng cả. Sự tận diệt của tiến trình này - dòng tâm - vật lý này 
- được gọi là Parinibbàna (Diệt độ), không có cái “ta”, ngã, 
hay linh hồn nào đi vào Niết bàn cả. 


Vấn đề cái gì đạt đến hay ai chứng đắc Niết bàn phát 
sanh đo quan niệm cô chấp có “ta”, tôi và của tôi (ahamkàra, 
mamimkàra) trong con người, và tất cả mọi câu hỏi đều xoay 
quanh cái ta này. Tuy nhiên không có ta hay ngã nằm sau mọi 
hành động thân, khâu, ý. Có nghiệp nhưng không có người tác 
nghiệp, có tư duy nhưng không có người tư duy, có Niết bàn 
nhưng không có người chứng đắc Niết bàn. Chỉ có các hiện 
tượng diễn tiến. Trong ngôn ngữ quy ước chúng ta nói về đàn 
ông, đàn bà, ta, tôi... nhưng trong ý nghĩa cùng tột không có 
những cá nhân như vậy hiện hữu. Chỉ có một tiến trình đang 
hình thành và một tiến trình hoại diệt “bá cứ pháp nào có bản 
chất sanh, tất cả pháp ấy đêu có bản chất hoại diệt”. 

Năm thủ uấn tạo thành con người. Tham ái là nhân của 
khổ phát sanh trong năm thủ uân này. Sự diệt tham cũng ở 
trong năm thủ uân này. Như vậy một tiền trình sanh và một 
tiến trình diệt, và hoàn toàn không có ngã thể thường hằng 


13 


Cøz ẩ”ng cổ xiz4 


hay cái “ta” nào tạo ra các uân này, và cuối cùng trừ diệt nó, 
lại càng không phải là một tác nhân ở bên ngoài. Ở đây chỉ có 
sự trở thành và một sự diệt của cái đang trở thành đó. Thấy 
như vậy là Chánh Kiến. 


Niết bàn của đạo Phật được gọi là Hạnh phúc tối thượng 
(Paranam sukham) và như chúng ta thấy ở trên, hạnh phúc 
này phát sanh do sự lắng dịu hoàn toàn, sự diệt hoàn toàn 
của mọi cảm thọ. Bây giờ chính lời tuyên bố này lại làm cho 
chúng ta hoàn toàn khó hiểu, vì chúng ta đã quen cảm thọ 
những lạc thọ này bằng các căn của chúng ta. 

Tôn giả Udàyi, một vị đệ tử Phật, cũng đã đối diện với 
vẫn đề này. Một lần nọ Tôn giả Xá Lợi Phất (Sàriputta) gọi 
các Tỳ kheo và nói: 

“Niết bàn, này chư hiển, là lạc, Niết bàn chính là 
Hạnh phúc ”. 


Khi ấy Tôn giả Udàyi bèn hỏi: 

“Nhưng hiển giả Sàriputta! Lạc thú ấy là thể nào, vì ở 
đây không còn thọ? ”. 

“Ngay đó chính là lạc, này hiển giả vì ở đây không 


còn thọ ”T, 


Lời giải thích này của Tôn giả Xá Lợi Phất đã được xác 
chứng bởi một trong những Phật ngôn sau: “Bá: cứ cái gì 


!A.IV. 414 


134 


Thánh đế thứ ba: Sự diệt khổ 


được cảm thọ, được nhận thức, được cảm giác, tát cả những 


cái đó đều là khô (yamkinci vedayitam dukkhasmim tỉ) ”'. 


Những bước cơ bản của đạo lộ diệt khổ - hướng đến Niết 
bàn - đã được Đức Phật chỉ rõ. Đó là con đường tu tập cần 
trọng nội tâm thế nào đề tạo được sự an lạc thanh khiết và sự 
yên nghỉ tối thượng khỏi những xáo trộn của cuộc đời. Đạo 
lộ này, quả thật rất khó, nhưng nếu chúng ta, với sự Chánh 
niệm và hoàn toản tỉnh thức, bước lên trên đó thận trọng từng 
bước, chúng ta cũng có ngày đến đích. Một đứa bé học đi, học 
đứng cũng phải từ từ và với rất nhiều khó khăn, đối với các 
bậc đại nhân cũng vậy, đi trên con đường hoàn thiện, lần hồi 
từng bước, từng bước, trải qua những thất bại để cuối cùng 
đạt được thành công. 

“Nhớ vị tu đời trước 
Nhớ nếp sống của họ 
Dâu nay thời hậu lai? 
Vẫn có thể xác chứng 


Con đường đạo bất tử. ” 


P§.IT 53. 

? Đó là sau khi Phật nhập diệt. 

3 “Saritvà pubbake yog1-tesam vattam anussaram kincàpI pachim kàlo- 
phuseyya amatam padam” Thag. 947. 


125 


CHƯƠNG V 
Ba nhóm (Uẩn) của Bát Thánh Đạo 


ữ G 


Trước khi nhập diệt (Niết bàn) Đức Phật cho gọi các hàng đệ 
tử lại và căn dặn: “Pháp và Luật (Dhamma vinaya) Như Lai 
đã giảng giải và ban hành cho các con, sau khi Nhự Lai diệt 
độ, chính Pháp và Luật này sẽ là Đạo Sư của các con ”'. 

Từ lời di huấn này, chúng ta thấy rõ rằng đường lối tu tập 
của Đức Phật, hệ thống Tôn giáo của Ngài, bao gồm Pháp 


LD. 16. 


137 


Cøz ẩưởng cổ xiz4 


và Luật. Luật hàm ý sự toàn hảo về phương diện đạo đức, 
chế ngự những hành động của thân và khẩu, phép tắc cư xử 
trong đạo Phật. Tất cả những điều này thường được gọi là 
Sila (Giới) hay học giới, pháp đề cập đến việc tu tập tâm, chế 
ngự tâm, đó là thiền hay sự phát triển Định Tâm (Samàdh)) và 
Trí Tuệ (Pannà). Ba phần Giới, Định và Tuệ này là những lời 
dạy căn bản nếu được tu tập một cách thận trọng và trọn vẹn 
sẽ nâng con người từ thấp lên cao; đưa họ từ bóng tối ra ánh 
sáng, từ tham dục đến xả ly, và từ loạn động đến tịnh lặng. 


Tam học này không phải là những phần biệt lập mà là 
những phần không thể thiếu của đạo lộ (giải thoát). Ý niệm 
này được kết tinh từ lời khuyến giáo thật sáng suốt của bậc 
Chánh Đăng Giác xưa cũng như nay: “không làm các điều 
ác, tu tập các hạnh lành; giữ tâm ý trong sạch!”. 

Đây là những lời dạy cô kính thường được trích dẫn 
nhưng lúc nào cũng thật mới mẻ, vì nó truyền đạt một cách 
cô đọng bức thông điệp của bậc Đạo Sư như khi chỉ ra con 
đường thanh tịnh và giải thoát. Tuy nhiên, đạo lộ thường 
được nói đến như là Bát Thánh Đạo hay Bát Chánh Đạo 
(Ariyo Atthamgiko Maggo). Mặc dù một số người thích gọi 
đạo lộ này là Bát Thánh Đạo, nhưng cũng nên chú ý rằng từ 
“Ariyan” ở đây không đại diện cho một chủng tộc, đẳng cấp, 
giai cấp hay dòng họ nảo cả. Nó chỉ đơn thuần có nghĩa cao 
quý hay cao thượng, thế thôi. 


!_“Sabba pàpassa akaranam - Kusalassa upasampadđà saciffapariyo- 
danam - etam buddhànasàsanam ”. Dhp. 183. 


128 


Ba nhóm (Uin) của Bát Tbánb Đạo 


Bát Thánh Đạo được sắp thành ba nhóm: Giới, Định, 
Tuệ, đạo lộ này là nét đặc thù của đạo Phật và phân biệt nó 
với mọi tôn giáo và mọi triết lý khác. 


Tám chi phần của đạo lộ là: 


Nhóm tuệ (Pannà) 
L) Chánh Kiến (Sammà-ditthi) Nhóm tuệ 
2) Chánh Tư Duy (Samma-samkappa) 
3) Chánh Ngữ (Sammà-vàca) 
Nhóm Giới (Sìla) 
4) Chánh Nghiệp (Samma - Ñammanfa) 
5) Chánh Mạng (Sammà âjiva) 
6) Chánh Tỉnh Tấn (Sammà-vàyama) 


Nhóm Định (Samàdhi). 
7) Chánh niệm (Sammà-safi) 


8) Chúnh Định (Samma-samadhi) 


Nói đến đạo lộ này, trong bài Pháp đầu tiên!, Đức Phật đã 
gọi đó là Trung Đạo (MaJjhimàpatipadà), bởi vì nó tránh xa 
hai cực đoan: Lợi dưỡng là đắm mình trong dục lạc được xem 
là thấp hèn, dung tục và dẫn đến nguy hại, là một cực đoan. 


! Bài pháp đầu tiên thường gọi là Chuyển Pháp Luân (Dhamma — cak- 
kappavattana). 


120 


Cøz ẩ”ng cổ xiz4 


Tự hành hạ mình bằng các hình thức khổ hạnh nghiêm khắc 
dẫn đến đau khô, thấp hèn và nguy hại là một cực đoan khác. 


Sống trong cung điện xa hoa giữa những đàn ca múa hát 
thâu đêm, đức Bồ tát biết bằng chính kinh nghiệm của mình, 
rằng dục lạc ngũ trần không đưa đến chân hạnh phúc và giải 
thoát. Sáu năm trường khổ hạnh, mà Ngài như một đạo sĩ khổ 
hạnh, đã thực hành rất nhiệt tình mong tìm sự thanh tịnh và 
giải thoát cuối cùng, nhưng cũng không đem lại kết quả gì. 
Đó chỉ là một nỗ lực hão huyền, vô ích. Tránh xa hai cực đoan 
này, Ngài đi theo con đường tu tập giới và tâm, bằng vào kinh 
nghiệm tự thân đã khám phá ra Trung Đạo bao gồm ba nhóm 
như đã kể trên. 


Điều cần phải ghi nhớ ở đây là thuật ngữ “đgo” chỉ là 
cách diễn đạt có tính biểu trưng, mặc dù theo ước lệ chúng ta 
nói đến việc bước theo đạo lộ, thế nhưng trong ý nghĩa cùng 
tột thì tám bước biểu thị cho tám tâm sở. Chúng tương quan 
và tương duyên lẫn nhau, ở cấp độ cao nhất thì chúng vận 
hành đồng thời chứ không phải bước theo từng bước hoặc 
thực hành hết chi này đến chi khác theo số thứ tự. Ngay cả ở 
mức độ thấp nhất cũng vậy, mỗi chỉ cũng như các chỉ cần phải 
được tác động với một mức độ nào đó của chánh kiến, vì đó 
là trọng tâm của đạo Phật. 


Trước hết chúng ta hãy nghe những lời dạy này từ Đức 
Phật: 


“Này các Tỳ kheo! Chính vì không thông đạt, không thể 
nhập bồn pháp mà Tụ và các ngươi lâu đời phải trôi lăn trong 


14O 


Ba nhóm (Uin) của Bát Tbá¡b Đạo 


biển sanh tử. Bốn pháp ấy là gì? Này các Tỳ kheo! Chính vì 
không thông đạt, không thể nhập Giới, Định, Tuệ và Giải 
Thoát mà Tù và các ngươi lâu đời trôi lăn trong biển sanh tử 
vậy. Nhưng khi bốn pháp này đã được thông đạt và thể nhập, 
này các Tỳ kheo, thời tham ái đối với đời sống tương lai được 
trừ diệt, những gì đưa đến một đời sống mới được đứt sạch và 


nay không còn một đời sông nào nữa ”'. 


Bậc Đạo Sư nói thêm: 


“Định, này các Tỳ kheo, được hồ trợ bởi Giới sẽ đem lại 
quả vị lớn, lợi ích lớn. Tâm (Định) được Tuệ hồ trợ sẽ đưa 
đến giải thoát hoàn toàn các món lậu hoặc, tức là dục lậu, 
hữu lậu (trì kiến lậu) và vô mình lậu? ”. 

Những lời dạy này của Đức Phật đã giải thích rõ nhiệm 
vụ và mục đích của tu tập Giói, Định, Tuệ. Sự giải thoát có 
nghĩa là thấu thị cuộc sống khi đã tận diệt ba nhân căn đề của 
bất thiện tham, sân, sỉ hay vô minh (lobha, dosa, moha) từng 
tắn công tâm con người. Ba căn bản bất thiện này được loại 
trừ qua việc tu tập Giới, Định, Tuệ. 


Như vậy chúng ta thấy giáo pháp của Đức Phật nhắm 
vào sự thanh tịnh tuyệt đối, kiện toàn tâm lực, giải thoát khỏi 
những tham muốn thấp hèn. 

Thế thì sự giải thoát khỏi những cấu uế của tâm này, sự 
giải thoát khỏi khổ này là trách nhiệm của tự thân mỗi con 


LD. 16. 
?D. 1ó. 


14T 


Cøz ẩng cổ xiz4 


người, không phải là trách nhiệm của ai khác, dù là người hay 
chư thiên, ngay cả một vị Tối Tôn như Đức Phật cũng không 
thê giải thoát cho ai khỏi những trói buộc của cuộc đời, ngoại 
trừ chỉ đường cho họ. 


Đạo lộ giải thoát gồm: Giới, Định, Tuệ thường được đề 
cập trong Kinh Điển như là Tam Học (Tividhàsikkhà) và 
không có học nào trong tam học này tự thân nó là cứu cánh 
cả; mỗi học là một phương tiện để đi đến cứu cánh. Nghĩa 
là mỗi học không thể tu tập độc lập với các học khác. Như 
trường hợp một cái giá ba chân, nếu một chân gãy thì cả cái 
giá ấy sẽ sập, vì vậy ở đây, học này không thể làm nhiệm vụ 
nếu không có sự hỗ trợ của hai học khác. Tam học thường 
nương tựa và hỗ trợ lẫn nhau. Giới củng có Định và Định trở 
lại thúc đây Trí tuệ. Trí tuệ giúp hành giả loại trừ tà kiến đối 
với các pháp, thấy các pháp như chúng thực sự là, đó là thấy 
cuộc sống và tất cả pháp liên quan đến cuộc sống đều phải 
chịu sanh, diệt, vô thường. 


Tới đây chúng ta đã thấy rõ tác động hỗ tương giữa Pháp 
và Luật (Dhamma-Vinaya) hay giữa Minh và Hạnh (VijJà- 
Carana) hai yếu tố thạo thành một tiến trình phát triển duy 
nhất, “Như lấy tay rửa tay, hay lấy chân để rửa chân. Cũng 
vậy, Giới hạnh làm cho Trí tuệ thanh tịnh và Trí tuệ làm cho 
Giới hạnh thanh tịnh!”. Sự kiện này có lẽ cũng là điều đáng 
ghi nhớ đối với các nhà nghiên cứu Phật học, vì có một khuynh 


!D.4 


142 


Ba nhóm (in) của Bát Tbá¡b Đạo 


hướng, đặc biệt trong giới kinh viện, xem lời dạy của Đức Phật 
như thuần lý luận, hoặc chỉ như một giáo lý siêu hình không 
có giá trị thực tiên hoặc một tâm mức quan trọng nào cả. 

Tuy nhiên, pháp hành của đạo Phật là một tiến trình 
nghiêm nhặt nhăm tịnh hóa lời nói, hành động và tư duy của 
con người. Đó là một tiên trình tự phát triên, tự thanh tịnh. Sự 
nhân mạnh ở đây là vào những kêt quả thực tiên chứ không 
phải là sự suy luận mang tính triệt lý, những ý niệm trừu 
tượng, hay thậm chí chỉ là sự suy diễn đơn thuân. 

Bằng ngôn ngữ mạnh mẽ Đức Phật đã cảnh tỉnh hàng đệ 
tử tránh xa lôi tu chỉ chú trọng đên tri thức sách vở như vây: 

“Nếu người nói nhiều Kinh 
Không hành trì, phóng dạt, 
Như kẻ người chăn bò 
Không phân Sa-môn hạnh. 
Dâu nói ít Kinh điển 
Nhưng hành pháp, tùy pháp 
Từ bỏ tham, sẵn, sỉ 

Tĩnh giác, tám giải thoát 
Không chấp thủ hai đời 

Dự phân Sa-môn hạnh!. ” 

Những lời cảnh tỉnh này đã nói lên được đường lối tu tập 
của đạo Phật, phương pháp nắm bắt chân lý cùng tột của đạo 


' Dhp. 19-20. 


143 


Cøz ẩ”ng cổ xiz4 


Phật, sự thức tỉnh từ vô minh đến trí tuệ, hoàn toản không lệ 
thuộc vào sự phát triền tri thức có tính kinh viện, mà nơi pháp 
hành thực tiễn đưa hành giả đến sự giác ngộ và giải thoát 
cuối cùng. 

Đức Phật quan tâm đến các hữu tình chúng sanh hơn đến 
những tính chất vô tình. Mục đích duy nhất của Ngài là làm 
sáng tỏ những bí ân của kiếp nhân sinh, để giải quyết vấn đề 
sanh hữu. Điều này đã được Ngài thực hiện nhờ liễu tri trọn 
vẹn Tứ Thánh Đế, các sự thực vĩnh hằng của cuộc đời. 


Trí hiểu biết về các sự thực (Tứ Đế) này được Ngài cố 
găng chia sẻ cho những ai đang tìm kiếm nó, chứ không hề 
áp đặt chân lý lên người khác. Ngài không bao giờ bắt buộc 
hay thuyết phục người nào theo Ngài cả, vì sự cưỡng bách 
hay ép buộc là hoàn toàn xa lạ với phong cách giáo huấn của 
Ngài. Ngài cũng không khuyến khích hàng đệ tử phải tin nơi 
Ngài một cách mù quáng, mà mong họ suy xét kỹ lời dạy của 
Ngài. Giáo pháp mời người có mắt “đến để thấy” (ehipassiko) 
chứ không phải đến để tin. Chính việc đến để thấy và hiểu, 
không phải đề tin một cách mù quáng, là điều được bậc Đạo Sư 
tán thành. 

Muôn hiểu được thế gian bên trong, ta phải phát triển nội 
căn, tức tâm của con người. Đức Phật dạy: “Hãy theo đõi tâm 


21 


của các người ”! hay “Bậc trí tự điều phục 


'D.16 
? Dhp. 80. 


144 


Ba nhóm (Uin) của Bát Tbá¡b Đạo 


Ngày nay con người đang làm việc không ngừng trên 
mọi phương diện nhằm cải thiện thế gian. Các nhà khoa học 
đang theo đuôi những công trình nghiên cứu và thí nghiệm 
của họ với sự quyết tâm và lòng nhiệt thành không mệt mỏi. 
Những khám phá hiện đại và các phương tiện truyền thông 
liên lạc đã tạo những kết quả đáng kinh ngạc. Tất cả những sự 
cải thiện này, dù có những lợi ích của nó và đáng trân trọng, 
nhưng vẫn hoàn toàn thuộc về lãnh vực vật chất và năm ở 
bên ngoài. 

Tuy nhiên, trong cái hợp thể thân và tâm của con người 
này còn có những điều kỳ diệu chưa từng thăm dò mà các nhà 
khoa học phải bỏ ra rất nhiều năm chưa hắn đã thây. 


Thực sự mà nói, cái thế gian mà các nhà khoa học đang 
có gắng để hoàn thiện này, theo quan niệm của đạo Phật phải 
chịu rất nhiều biến đồi (vô thường) trên mọi lãnh vực của nó, 
và rằng không ai có khả năng làm cho nó hết khô. 


Cuộc sông của chúng ta vô cùng bi quan với tuổi già, bao 
phủ với sự chết, gắn bó với vô thường. Đó là những tính chất 
có hữu của cuộc sống, cũng như màu xanh là tính chất có hữu 
của cây cỏ, và vị đắng là tính chất cô hữu của ký ninh vậy. 
Những phép màu và sức mạnh của khoa học dù toàn hảo đến 
đâu cũng không thể thay đổi được tính chất có hữu này. Sự 
huy hoàng bắt tử của tia nắng vĩnh hằng đang chờ chỉ những 
ai có thể dùng ánh sáng của trí tuệ và giới hạnh đề chiếu sáng 
và giữ gìn đạo lộ của họ vượt qua con đường hầm tăm tối, bất 
hạnh của cuộc đời. 


145 


Cøz đựng cổ xiz4 


Con người của thế gian ngày nay hắn đã nhận ra bản chất 
biến đổi vô thường của cuộc sông. Mặc dù thấy được như vậy, 
họ vẫn không ghi nhớ trong tâm và ứng xử với sự sáng suốt, 
vô tư. Sự đồi thay, vô thường lúc nào cũng nhắc nhở con người 
và làm cho họ khổ đau, nhưng họ vẫn theo đuôi cái sự nghiệp 
điên rồ của mình và tiếp tục xoay lăn trong vòng sanh tử luân 
hồi, để bị giằng xé giữa những tính năng của thống khô. 


Xét cho cùng, cho dù một nhà khoa học hay một người 
bình thường, nếu người ấy không hiểu được tầm quan trọng 
của giới hạnh, tính cấp bách cho nỗ lực hành thiện, sự cần 
thiết phải áp dụng chánh kiến vào cuộc sống, người như vậy, 
theo đạo Phật là người vẫn chưa chín chắn, chưa trưởng thành. 
Họ còn phải vượt qua rất nhiều khó khăn nữa, trước khi thắng 
được cuộc đua sanh tử của cuộc đời và đạt được phần thưởng 
bất tử của Niết bản. 

Để có được sự hiểu biết về thế gian bên trong, kiến thức 
khoa học có lẽ không giúp ích gì được cho chúng ta. Sự thực 
cùng tột này không thể nào tìm thấy trong lãnh vực khoa học. 
Đối với các nhà khoa học, tri thức là điều gì đó đã ngày càng 
trói chặt họ vào kiếp sinh tồn này. Do vậy tri thức đó không 
phải là tri kiến giải thoát. Ngược lại đối với người nhìn cuộc 
đời và tất cả những øì liên quan đến cuộc đời này đúng theo 
thực chất của chúng, mối quan tâm chính của họ về cuộc sống 
này không phải là suy diễn mông lung hay chu du vào những 
vùng hoang ảo của trí tưởng tượng vô ích, mà làm sao đề đạt 
đến chân hạnh phúc và giải thoát khỏi những khổ đau hay bất 


146 


Ba nhóm (Uin) của Bát Tbá¡nb Đạo 


toại nguyện (Dukkha). Đối với họ chân tri kiến tùy thuộc vào 
câu hỏi cơ bản: sự học này có hợp với thực tế không? Nó có 
hữu ích cho chúng ta trong cuộc chinh phục chân an lạc và 
tĩnh lặng nội tâm hay không? Nó có đạt đến chân hạnh phúc 
hay không? 


Để hiểu được thê gian bên trong này chúng ta cần có sự 
hướng dẫn, sự chỉ dẫn của một bậc toàn tri có đầy đủ khả 
năng và chân thật, một bậc mà trí và minh của họ đã thê nhập 
được vào những phần sâu kín nhất của cuộc đời và nhận ra 
bản chất thực sự nằm trong mọi hiện tượng. Vị ấy phải đích 
thực là một triết gia, một khoa học gia chân chánh có thê 
nắm bắt trọn vẹn ý nghĩa của những đổi thay vô thường và đã 
biến sự hiểu biết này thành sự chứng đắc những sự thật thâm 
sâu nhất mà con người không thê đò nồi, những sự thật của 
tam tướng (Tilakkhana): Vô Thường, Khổ, Vô ngã (Anicca, 
Dukkha, Anatta). Những khốn khổ của cuộc sống không còn 
làm cho vị ấy bối rối hoặc những điều phù du không còn làm 
cho vị ấy xúc động. Đối với họ một quan niệm mơ hồ về mọi 
hiện tượng là điều không thê có; vì vị ấy đã vượt qua mọi 
khả năng có thể gây ra lầm lỗi nhờ vào sự vô nhiễm hoàn 
toàn, sự vô nhiễm mà chỉ có thê phát sanh từ trí tuệ nội quán 
(Vipassanànàna). 

Đức Phật là một bậc toàn tri như vậy, và đạo lộ giải thoát 
của Ngài đã mở ra cho tất cả những ai có mắt muốn thấy và có 
tâm muốn hiểu biết. Đạo lộ này không giống như những con 
đường “cứu chuộc” khác, vì Đức Phật dạy rằng mỗi cá nhân, 


147 


Cøz ẩ”ng cổ xiz4 


dù tại gia hay xuất gia, phải tự mình có trách nhiệm đối với 
sự giải thoát của chính mình. 


Nhân loại bị vướng vào mớ bòng bong, cả bên trong lẫn 
bên ngoài (nội triỀn và ngoại triền), phương thuốc trị liệu hữu 
hiệu mà Đức Phật đưa ra được tóm tắt như sau: 

“Người trủ giới có trí 
Ti tập tâm và tuệ 
Nhiệt tâm và thận trọng 


` 


Bậc giới hạnh thoát triên!. ” 

Lời khuyến hóa đầu tiên của Đức Phật cho 60 vị Thánh 
A-La-Hán vào những buổi đầu hoằng hóa là: Pháp (Dhamma) 
cần phải được công bố vì lợi ích và an lạc của số đông, vì lòng 
thương tưởng đối với thế gian?. Có thể nói toàn bộ giáo pháp 
của bậc Đạo Sư đã đượm nhuần lòng từ ái, và bao dung lớn 
rộng ây. 


Giới (Sila), chặng đầu của đạo lộ, dựa trên lòng bi mẫn 
này. Tại sao người Phật tử phải tránh sát hại và trộm cắp của 
kẻ khác? Không phải đó là vì tình thương đối với chính mình 
và mọi người đó hay sao? Tại sao người Phật tử phải có bổn 
phận giúp đỡ người nghèo khó, túng thiếu và những người 
trong cơn hoạn nạn? Điều đó không phải được phát xuất từ 
lòng bi mẫn đó hay sao? 


rS,L. 13 
? Vinaya, 1. 21. 


148 


Ba nhóm (Uin) của Bát Tbá¡b Đạo 


Tránh ác và làm thiện là nhiệm vụ của Giới, quy tắc ứng 
xử được dạy trong đạo Phật. Nhiệm vụ này không bao giờ 
thiếu lòng bi mẫn. Giới bao gồm trong đó mọi phâm chất tốt 
đẹp của tâm hồn là từ ái, khiêm tốn, khoan dung, lòng trắc 
ân, tâm quảng đại và hoan hỉ với sự thành công của kẻ khác... 
Định và Tuệ luôn luôn phải có Giới trong sạch đi kèm. 

Như đã nói ở trên, ba chi số ba, bốn và năm của Bát 
Chánh Đạo tạo thành Giới của đạo Phật. Đó là: Chánh Ngữ, 
Chánh Nghiệp và Chánh Mạng. 


Chánh Ngữ là tránh: 

1) Không nói dối, đồng thời phải luôn luôn nói sự thật. 

2) Không nói lời ly gián gây sự bất hòa và chia rẽ, đồng 
thời phải nói những lời nào đưa đên sự hòa hợp và 
đoàn kết. 

3) Không nói những lời thô ác, cộc căn, thay vào đó phải 
nói những lời từ ái, tê nhị. 

4) Không nói những lời vô ích, ngồi lê đôi mách, thay vào 
đó phải nói những lời có ý nghĩa và không bị bậc trí 
khiên trách. 

Chánh Nghiệp là tránh: 

1) Không sát sanh 

2) Không trộm cắp 

3) Không tà dâm. 


140 


Ca? ẩ”ng cổ xiz4 


Đồng thời phải trau giồi lòng bi mẫn, chỉ lấy những gì 
được cho, và sông trong sạch trinh khiêt. 

Chánh Mạng là từ bỏ những lối làm ăn sinh sống tà vạy, 
đem lại sự tai hại, khô đau mình và cho người khác, đó là 
buôn bán: 

1) Vũ khí 

2) Súc vật để giết thịt 

3) Người (ở đây muốn nói đến tình trạng mua bán nô lệ 
rát thịnh hành vào thời Đức Phật) 

4) Các loại thức uống có men gây say 


5) Các loại độc được. 


Ngược lại phải sinh sống bằng những nghề được xem là 
không bị khiến trách, không làm hại đến bản thân mình và 
người khác (các chi này sẽ được thảo luận kỹ trong những 
chương sau). 

Từ những nét đại cương về luân lý Phật giáo này, rõ ràng 
rằng, giới luật do Đức Phật ban hành không chỉ là sự cấm 
đoán có tính tiêu cực, mà là một sự xác quyết phải hành thiện 
- một sự nghiệp được lát bằng những thiện ý vì an lạc và 
hạnh phúc của cả hành tỉnh này. Những nguyên tắc đạo đức 
được nhắm vào việc làm cho xã hội an ổn bằng cách thúc đây 
sự đoàn kết, hòa hợp và những quan hệ chính đáng giữa con 
người với nhau. 

Giới là phương tiện mở đầu cho lối sống Phật giáo. Nó 
là nền tảng cho sự phát triển tinh thần, người có ý định hành 


1SO 


Ba nhóm (in) của Bát Tbá¡b Đạo 


thiền hay định tâm trước tiên phải phát triển lòng yêu mến 
Giới, vì chính Giới nuôi dưỡng đời sống tâm linh và làm cho 
tâm vững vàng, an tịnh. 

Giai đoạn kế tiếp trên lộ trình giải thoát là tu tập tâm, 
Định (Samàdhi), giai đoạn này gồm ba chỉ khác của Bát 
Chánh Đạo là: Chánh Tinh Tấn, Chánh niệm và Chánh 
Định (số 6,7 và 8). 

Chánh Tinh Tắn là sự cố gắng kiên trì: 

1) Để ngăn ngừa những tư duy ác, bất thiện chưa sanh, 
không cho khởi sanh trong tâm hành giả. 

2) Đoạn trừ những tư duy ác đã sanh. 

3) Làm cho sanh khởi và phát triển những tư duy thiện 
chưa sanh. 

4) Thúc đầy và duy trì những tư duy thiện đã sanh càng 
thêm tăng trưởng. 


Do vậy nhiệm vụ của Chánh Tỉnh Tấn là để cảnh giác 
và chặn đứng những tư duy không lành mạnh, đồng thời tu 
tập, thúc đầy, duy trì những tư duy thiện và trong sáng đang 
sanh trong tâm hành giả. 

Người có trí là người làm chủ lời nói và hành động của 
mình nhờ Giới (Sìla) giờ đây thực hiện mọi nỗ lực để khảo 
sát những tư duy của mình, những tâm sở của mình, và tránh 
những ý nghĩ điên đảo. 


TSI 


Cøz ẩ”ng cổ xiz4 


Chánh niệm là phát khởi niệm hay gán sự chú tâm vào: 

1) Các hoạtđộng củathân(thânhành niệm: kàyanupassanà). 

2) Các cảm thọ (vedanànupassanà: niệm thọ). 

3) Những hoạt động của tâm (cittanupassanà: tâm hành 
niệm). 


4) Các pháp (dhammảnupassanà: niệm pháp). 


Vì các chi phần của đạo lộ này tương quan và tương tác 
lẫn nhau, Chánh niệm trợ giúp Chánh Tỉnh Tắn, và cả hai 
cùng hợp tác với nhau có thể chặn đứng sự khởi sanh của 
những tư duy bất thiện, đồng thời phát triển những tư duy 
thiện đã có mặt. Người thận trọng đối với những hành động 
thân, khẩu, ý của mình, sẽ tránh tất cả những gì gây tồn hại 
cho sự tiến bộ tâm linh. Một người như vậy không phải là 
người tâm trí lười biếng, thiếu nghị lực. Bài kinh Tứ Niệm 
Xứ nỗi tiếng (Satipatthàna) đề cập rất đầy đủ chỉ tiết bốn lãnh 
vực Chánh niệm này'. 


Chánh Định là sự an định vững chắc của tâm có thể 
so sánh với ngọn đèn cháy sáng không dao động ở nơi kín 
gió. Chính sự tập trung đã làm cho tâm an trú và khiến cho 
nó không bị dao động, xáo trộn. Việc thực hành Định tâm 
(Samàdhi) đúng đắn sẽ duy trì tâm và các tâm sở ở trạng thái 
quân bình. Một thiền sinh hay hành giả có thể phải đương 
đầu với rất nhiều chướng ngại của tỉnh thần, nhưng với sự 


' Xem chương XII nói về Chánh Niệm. 


152 


Ba nhóm (Uin) của Bát Tbá¡b Đạo 


hỗ trợ của Chánh Tinh Tắn và Chánh niệm tâm định vững 
vàng có khả năng đầy lùi những chướng ngại, những tham 
dục đang khuấy động tâm hành giả ấy. Tâm định vững chắc 
không bị các pháp trần làm cho xao lãng, vì nó đã chế ngự 
được năm pháp cái. 

Khi đã làm chủ tâm và không để cho tâm làm chủ mình 
được như vậy, lúc ấy hành giả (yogi) tu tập Chánh Trí (Pannà) 
bao gồm hai chi đầu và cũng là chặng cuối của đạo lộ. Đó là 
Chánh Kiến và Chánh Tư Duy. 


Tư duy chân chánh là những tư duy có liên quan đến 
sự xuất ly (nekkhamma-samkappa), tư duy vô sân hay từ ái 
(avyàpàda samkappa) và tư duy vô hại hay bi mẫn (avihimsà- 
samkappa), những tư duy này cần được tu tập và mở rộng 
đến muôn loài chúng sanh bất kế chủng tộc, giai cấp, dòng 
dõi hay tín ngưỡng nào, vì chúng bao chùm mọi loài có hơi 
thở, không có những giới hạn quy định. Dĩ nhiên việc ban 
rãi những tư duy cao quý như vậy là điều khó có thê đối với 
người tự coi mình là trung tâm và ích kỷ. 


Một người có thể là thông minh, uyên bác và đa văn, 
nhưng nếu họ thiếu những tư duy chân chánh. Người ấy, theo 
lời dạy của Đức Phật, chí là một người ngu (Bàla) chứ không 
phải là người có trí. Nếu chúng ta nhìn mọi vật với sự sáng 
suốt, vô tư, chúng ta sẽ hiểu rằng tham muốn vị kỷ, thù hận và 
bạo hành không thể đi chung cùng trí tuệ. Chánh Kiến hay trí 
tuệ luôn luôn thắm nhuần với Chánh Tư Duy và không bao 
giờ mất chúng. 


1 


Cøz¿ ẩưng cổ xiz4 


Chánh Kiến trong ý nghĩ rốt ráo, là sự tuệ tri như thật 
bản chất của thế gian. Muốn được vậy, ta cần phải có một sự 
thấu thị rõ ràng về Tứ Thánh Đé. Đó là: Khổ Đé, Tập Đé, Diệt 
Đề và Đạo Đế. 


Chánh Kiến hay trí tuệ thấu thị là kết quả của việc hành 
thiền đều đặn và liên tục, hoặc sự tu tập thật cần trọng của nội 
tâm. Đối với người đã thành tựu Chánh Kiến, khó có thể có 
cái nhìn mê mờ về mọi hiện tượng (các pháp), vì người ấy 
đã vô nhiễm với mọi bất tịnh và đã đạt đến bất động tâm giải 
thoát (Akuppà ceto vimutfI). 

Độc giả giờ đây có thể đã hiểu tại sao ba nhóm Giới, 
Định, Tuệ lại làm phận sự chung với nhau, vì một mục đích 
cuối cùng là bất động tâm giải thoát, và qua sự tu tập thận 
trọng bản tâm, qua việc chế ngự các hành động của thân và 
khẩu, sự thanh tịnh đã được đạt đến như thế nào. Chính nhờ 
sự tự nỗ lực và tự phát triển mà mỗi hành giả tự mình đạt đến 
giải thoát, chứ không phải do cầu nguyện hay van xin một tha 
lực nào. Đây đích thực là Pháp (Dhamma) đã được Đức Phật 
khám phá, đã được Ngài khéo tu tập và đạt đến chánh giác rồi 
khai thị cho thế gian. 


“Giới, Thiên Định, Trí Tuệ 
Và giải thoát vô thượng 
Gotama danh xưng 


Chứng ngộ những pháp này, 


154 


Ba nhóm (in) của Bát Tbá¡b Đạo 


Đức Phật thắng tri chúng 
Thuyết pháp cho Tỳ kheo 
Đạo sư đoạn tận khổ 

Bậc tuệ nhãn thanh định. ”' 

Mặc dù kiến thức khoa học vẫn phát triển đều đặn, Song 
con người trên thế gian này vẫn cảm thấy bất an, bị giằng xé 
với bao nỗi sợ hãi và bất mãn. Họ mê muội với khát vọng đạt 
đến tiếng tăm, giàu sang cùng quyền lực và đề thỏa mãn các 
giác quan. Thế gian phiền muộn này vẫn đang sôi sục với hận 
thù, với ngờ vực, với tham vọng, với ích kỷ và với bạo hành, 
chỉ có bức thông điệp của Đức Phật về tình thương và sự hiểu 
biết, về Bát Chánh Đạo là phù hợp với mọi thời đại, liên quan 
đến điều này Đức Phật dạy: 


“Hướng tri kiến thanh tịnh 
Duy chỉ có đường này, 
Nếu người theo đường này, 
Ma Vương ấắt rối loạn 

Đi trên đường bát chánh 
Là tránh mọi đau thương 


1a dạy ngươi con đường 


! AT. 


15 


Cøz ẩ”ng cổ xiz4 


Nhồ sạch mọi gai gốc! 
Hãy nỗ lực Tỉnh Tấn 
Như Lai bậc dẫn đường 
Ai tị tập thiên tịnh,? 


Ái thoát vong Ma Vương” 


! Gai gốc: nguyên văn là những mũi tên tham dục. 
? Thiền định: chỉ chung cho Định (Samatha) và Tuệ (Vipassanà). 
3 Dhp. 274, 275, 276. 


TSÓ 


CHƯƠNG VI 
Thánh đế thứ tư: Đạo đế Chánh kiến 


“Vĩ như nước đại dương 
Chỉ có một vị mặn, 
Pháp (Dhamma) này cũng một vị, 


Đó là vị giải thoát ”". 


! Udàna 56. 


15 


Cøz đựng cổ x1z4 


Giải thoát, sự an Ổn tối thượng khỏi mọi trói buộc, là tiếng 
gọi thiết tha của pháp Phật. Chính vì mục đích giải thoát này, 
mà bậc Đạo Sư đã khai thị giáo pháp về con đường bắt tử. 

Đứng giữa ngã ba đường, khách bộ hành bối rối không 
biết phải đi đường nào cho đúng. Người ấy nhìn chung quanh 
để tìm sự giúp đỡ, và trước sự hân hoan vô cùng, người ấy 
nhìn thấy tắm bảng chỉ đường. Giờ đây, nếu người ấy thực sự 
có ý định muốn đi đến đích, người ấy không còn do dự, mà sẽ 
tiến bước với lòng say mê dõi theo từng bước chân của mình. 
Cũng vậy, những người đang lang thang trong vòng luân hồi 
sanh tử này cũng bối rối. Bao lâu họ chưa nhận ra con đường 
giải thoát. Đức Phật cũng như tắm bảng chỉ đường, chỉ ra con 
đường cao thượng đưa đến trí tuệ giải thoát, nhưng người ta 
vẫn thích bám vào những lối mòn mỗi lúc càng đi sâu thêm 
vào vũng lầy đau khổ. Chính vì trong quá trình rong ruồi 
qua những cánh rừng tử sanh, họ đã đan kết những thói quen 
trước đây thành một nếp sống có hữu. 

Quả thực, quay lưng lại với những thói quen có hữu, quay 
lưng lại với những tư duy và hành động đã lâu đời thâm nhiễm 
là điều rất khó. Tuy nhiên, nếu người muốn vượt qua những 
nỗi lo chồng chất của đời sống phàm tục nảy, hoặc muốn đạt 
đến chân hạnh phúc và giải thoát, họ phải từng bước quay lưng 
lại với những điều dường như thân thương và hợp ý đó, để 
bước lên con đường mà các bậc Chánh Đăng Chánh Giác thuở 
xưa đã đi qua và đề lại CON ĐƯỜNG CÔ XƯA', 


! S.IL. 106 Purànamaggam, puranamJjasam, pubbakehI sammasambud- 
dhehI. 


158 


Thánh đế thứ tư: Đạo đế Cháøb kiến 


Chính nhờ từng bước tiến theo CON ĐƯỜNG CÔ XƯA 
đó, mà người ta đi đến đích giải thoát. Chúng ta không thể 
đạt đến giải thoát ngay tức thời được, ví như đại đương xuôi 
xuống dần dần, Pháp và Luật của Đức Phật cũng vậy. Có 
những học pháp tuần tự, những việc phải làm tuần tự và 
những pháp hành cũng đi tuần tự. Mọi lời hướng dẫn thực 
tiễn được Đức Phật đưa ra nhằm loại trừ xung đột nội tâm do 
những bất toại nguyện từ cuộc sông, và đề đạt đến sự an lạc, 
hạnh phúc cuối cùng đều được tìm thấy trong Bát Chánh Đạo. 

Đối với thế giới văn mỉnh ngày nay, với cái nhìn sáng 
suốt vô tư, thì Chánh Kiến dường như là một yếu tố rất cơ 
bản, hay đúng hơn là một yếu tổ rất cần thiết cho đời sống 
con người. Với sự tiến bộ của khoa học hiện đại, con người 
phương Đông lẫn phương Tây dường như ngày càng trở nên 
quan tâm đến đời sống vật chất hơn, và hầu như đã quên đi 
lãnh vực tinh thần, thế giới bên trong, do đó mà cuộc sống của 
họ có vẻ mắt cân đối, và thậm chí nghiêng về điều ác nhiều 
hơn. Những khâu hiệu, những hình thức quảng cáo tuyên 
truyền làm như đã nhào nặn tâm và đời sống của họ trở nên 
quá máy móc, khiến cho con người trở thành một thứ hình 
nộm phải chịu sự điều khiển của kẻ khác. 


Con người hiện đại thường bị vướng vào mọi loại tư 
tưởng, quan niệm, lý tưởng cả khôn ngoan lẫn ngu độn. Họ là 
loại người sành về phim ảnh, có đầu óc hưởng thụ, một loại 
người bị lệ thuộc vào các chương trình truyền thanh và truyền 
hình... Ngày nay, những gì được báo chí, truyền thanh, truyền 


150 


Cøz ẩ”ng cổ xiz4 


hình, các loại tiểu thuyết, phim ảnh, các loại văn học tâm lý, 
nói chung các loại phim ảnh thiếu lành mạnh giới thiệu đều 
có khuynh hướng làm cho đầu óc con người rối loạn và đưa 
họ ra khỏi con đường chân chánh đây minh triết. 


Tình trạng thù nghịch, xung đột và ngay cả những cuộc 
chiến tranh đều là hậu quả của những lối suy nghĩ sai lầm, 
những quan điểm hư ngụy, chúng được sanh ra từ tham lam - 
sân hận. Ngày nay, hơn bao giờ hết, Chánh Kiến là điều cần 
thiết để hướng dẫn nhân loại vượt qua những xáo trộn của 
cuộc đời, để “nắn thăng lại cái tâm dao động, bắt an như 
người làm tên trau chuốt mũi tên của mình”! và đề cho phù 
hợp với công lý và chính trực. 


Từ những bài kinh Phật cô xưa nhất đã cho chúng ta thấy 
rõ rằng Đức Phật không phải là một vị thấy xu hướng theo 
bên này hoặc bên kia, vì con đường của Ngài là trực lộ. Ngài 
tránh mọi cực đoan lợi đưỡng hay khổ hạnh; Thường Kiến 
hay Đoạn Kiến, Vô Nhân Thuyết hay Định Mệnh Thuyết 
(Adhiccasamuppana-nivativàda); hoặc bất kỳ chủ thuyết 
nào khác có khuynh hướng nghiêng về cực đoan. Pháp hành 
của Ngài, như đã giải thích trong bài Pháp đầu tiên (Chuyển 
Pháp Luân), là Trung Đạo. Đó là lời dạy có ý nghĩa trực tiếp 
trên cuộc sóng của kiếp nhân sinh, một sự áp dụng thực tiễn, 
không xu hướng, không thiên kiến theo cảm xúc - Trung Đạo 
là phương diện tích cực và thực tiễn trong toàn bộ lời dạy của 


! Dhp. 33. 


16O 


Thánh đế thứ tự: Đạo đế Chánh kiến 


bậc Đạo Sư. Đó không chỉ là sự suy diễn, tự biên và lý sự, vì 
nó đòi hỏi tự thân mọi người phải dự phần vào công việc, phải 
áp dụng mọi chị phần của đạo lộ vào trong cuộc sông, phải 
nắm lấy ý nghĩa chân thật của cuộc đời, phải vì mục đích duy 
nhất là giải thoát khỏi những cấu uế đã từng ám ảnh trong tâm 
hồn của mỗi chúng ta. 

Chi đầu tiên của đạo lộ là Chánh Kiến, Chánh Kiến có 
nghĩa là hiểu biết các pháp như chúng thực sự là chứ không 
như chúng dường như là. Điều quan trọng là phải nhận thức 
được rằng Chánh Kiến trong đạo Phật có một ý nghĩa đặc 
biệt khác hắn với những gì thường được mọi người gán cho. 
Trong Phật giáo Chánh Kiến là soi chiếu tuệ giác trên năm 
thủ uấn và hiểu được bản chất thực của nó, điều này có nghĩa 
là phải hiểu được chính thân - tâm con người. Đó là tự trực 
nghiệm, tự quan sát thân - tâm mình. Điểm này chúng ta sẽ 
bàn đến ở phần sau. 


Chánh Kiến là chi phần quan trọng nhất của Bát Chánh 
Đạo, vì bảy chi phần còn lại đều do Chánh Kiến hướng dẫn, 
nó chắc chắn rằng các tư duy chân chánh đã được duy trì và 
nhiệm vụ của nó là sắp xếp lại các ý niệm; khi những tư duy 
và ý niệm này đã trở nên trong sáng và hiền thiện thì lời nói 
và hành động của chúng ta cũng sẽ chân chánh như vậy. Lại 
nữa, chính nhờ có Chánh Kiến mà người ta từ bỏ được những 
tinh tấn có hại hay bất lợi, đồng thời tu tập Chánh Tỉnh Tần hỗ 
trợ cho sự phát triển Chánh niệm. Chánh Tinh Tân và Chánh 
niệm có Chánh Kiến hướng dẫn sẽ đem lại Chánh Định. Như 


TỐT 


Cøz ẩưng cổ xiz4 


vậy Chánh Kiến được xem là động lực chính trong Phật giáo, 
thúc đây các chi phần khác trong hệ thống phối hợp (Bát 
Chánh Đạo) vận hành trong mọi sự tương quan hoàn chỉnh. 


Có hai điều kiện cần thiết để đưa đến Chánh Kiến là: do 
nghe người khác, nghĩa là nghe chánh pháp (saddhamma) từ 
nơi người khác (Paratophohosa)'; và do như lý tác ý (Yoniso- 
manasikàra). Điều kiện thứ nhất thuộc về bên ngoài, nghĩa 
là những gì chúng ta thu thập được từ ở ngoài; trong khi điều 
kiện thứ hai lại nằm ở bên trong, đó là những gì chúng ta tu tập 
(manasikàra nghĩa đen là “làm ở trong tâm”). Những gì chúng 
ta nghe? tạo thành thức ăn cho tư duy và hướng dẫn chúng ta 
trong việc hình thành những quan điểm riêng của mình. Do 
vậy, nghe là điều rất cần thiết, nhưng chỉ đối với những gì liên 
quan đến Chánh Kiến, và nên tránh tất cả những lời nói bất 
thiện của kẻ khác, vì nó ngăn cản tư duy chân chánh. 


Điều kiện thứ hai, như lý tác ý khó tu tập hơn, vì nó 
đòi hỏi phải có sự tỉnh giác thường xuyên trên những đối 
tượng chúng ta gặp trong cuộc sống hàng ngày. Chữ yoniso- 
manasikàra thường được dùng trong các bài pháp có ý nghĩa 
rất quan trọng, vì nó có thể làm cho chúng ta thấy được các 


! Như trường hợp Ngài Dpatissa nghe pháp nơi Tôn giả Asaji-bậc 
A-La-Hán. 

?M. 43. 

3 Ngày xưa (Thời Đức Phật) người ta học bằng cách nghe và trở nên đa 
văn (bahussuta); ngày nay người ta học chủ yếu là bằng cách đọc và trở 
thành người thông thái do đọc nhiều. 


162 


Thánh đế thứ tự: Đạo đế Chánh kiến 


pháp một cách sâu xa hơn (yoniso, nghĩa đen là bằng đường 
ruột), thay vì chỉ trên bề mặt nông cạn. Do đó, diễn đạt theo 
lối ân dụ, thì đó là sự chú ý “triệt để” hay “sự chú ý” hợp lý. 
Ayoniso-manasikàra (tác ý phi như lý), luôn luôn bị Đức Phật 
quở trách vì nó không giúp cho chúng ta để ý đến tánh duyên 
khởi, hay phân tích được cái hợp thể ngũ uần này. Vì vậy, vẫn 
đề quan trọng là phải phát triển tác ý như lý và tránh sự tác ý 
phi như lý. Hai điều kiện này, nghe và tác ý như lý phối hợp 
với nhau sẽ giúp cho việc phát triển Chánh Kiến. 

Người tầm cầu sự thực (chân lý), không thỏa mãn với 
kiến thức bề mặt, với cái giả tướng hời hợt bên ngoài của các 
pháp, mà muốn tìm tòi sâu hơn đề thấy những gì nằm ngoài 
tầm thấy của mắt thường. Đó là loại nghiên cứu được Đức 
Phật khuyến khích, vì nó dẫn đến Chánh Kiến. Người có đầu 
óc phân tích tuyên bố một điều gì sau khi đã phân tích chúng 
thành những tính chất khác nhau, được sắp đặt lại theo hệ 
thống, làm cho mọi việc trở nên rõ ràng dễ hiểu, người ấy 
không bao giờ tuyên bố một điều gì khi chúng còn nguyên 
thể, mà sẽ phân tích chúng theo những nét đặc thù sao cho sự 
thật chế định và sự thật tuyệt đối (tục đề và chân đề) có thể 
được hiểu rõ ràng không bị lẫn lộn. 

Đức Phật là một bậc thông tuệ, một nhà phân tích 
(vibhajjavàdi: phân biệt thuyết giả) đã đạt đến trình độ tuyệt 
luân. Cũng như một nhà khoa học phân tích cánh tay này 
thành các mô và từ các mô phân tích thành các tế bào, Đức 
Phật cũng phân tích các pháp hữu vi thành những yếu tố cơ 


163 


Cøz ẩ”ng cổ xiz4 


bản, cho đến khi đã phân tích chúng thành những pháp cùng 
tột không còn có thê phân tích được nữa. Đức Phật lên án lối 
tư duy nông cạn, không tác ý như lý, có khuynh hướng làm 
cho con người trở nên đần độn và ngăn trở việc nghiên cứu 
tìm tòi vào bản chất thực sự của các pháp. Chính nhờ Chánh 
Kiến mà người ta thấy được tác động nhân quả, sự sanh và 
diệt của các pháp hữu vi. Thực tánh pháp chỉ có thê nắm bắt 
theo cách đó, chớ không phải do niềm tin mù quáng, tà kiến, 
sự suy diễn hay ngay cả bằng triết lý trừu tượng mà ta có thê 
hiểu được sự thật của Pháp (Dhamma). 

Đức Phật dạy: “Pháp này dành cho người có trí chứ không 
phải cho người vô trí”! và Ngài giải thích các pháp hành và 
các phương tiện đề đạt đến trí tuệ theo tuần tự, tránh những 
tà kiến hư vọng. Chánh Kiến thâm nhuằn toàn bộ giáo pháp, 
lan tỏa đến mọi phần và mọi phương diện của Pháp và Chánh 
Kiến tác động như yếu tố chủ đạo của Phật giáo. 

Vậy thì Chánh Kiến là gì? Chánh Kiến chính là sự hiểu 
biết về Khổ (Dukkha) hay tính chất bất toại nguyện của mọi 
hiện hữu duyên sanh, hiểu biết về nhân sanh khổ, về sự diệt 
khô và con đường dẫn đến sự diệt khổ”. 

Như vậy, không hiểu biết (si mê) về bản chất thực sự của 
cuộc đời chủ yếu là không hiểu biết Tứ Thánh Đế, chính vì 
không hiểu biết về sự thực này mà chúng sanh bị dẫn dắt đi 


rA.N. 232. 
?D.22;M. 141. 


1Ó4 


Thánh đế thứ tự: Đạo đế Chánh kiến 


tái sanh và phải chịu sanh tử, tử sanh mãi mãi. Chúng ta hãy 
nghe những lời dạy của Đức Phật: 


“Này các Tỳ kheo! Chính vì không hiểu biết, không thể 
nhập Tứ Thánh Đề mà chúng ta phải rong ruồi, lang thang 
quá lâu trong vòng luân hôi (Samsàra) này, cả các người và 
Ta... Nhưng khi Tứ Thánh Đề này đã được hiểu và thể nhập, 
tham ái đối với một đời sống tương lai đã được nhỏ sạch, 
những gì đưa đến sanh hữu đã bị tiêu diệt, và sẽ không còn 
phải tái sanh nữa ”!. 

Trong lời tuyên bố của Ngài về pháp, Đức Phật nói với 
năm vị đạo sĩ trong nhóm Kiều Trần Như rằng: 

“Bao lâu tri kiến của Ta về thực tại liên quan đến Tứ 
Thánh Đề, trong ba giai đoạn và 12 phương diên chưa hiển lộ 
rõ ràng đối với Ta, Ta chưa tuyên bố đã đạt đến giác ngộ tối 
thượng trong thể gian này. Nhưng khi tri kiến của ta về thực 
tại liên quan đến Tứ Thánh Đề này đã rõ ràng cho Ta, lúc ấy 


ta tuyên bồ đã đến giác ngộ tôi thượng trong thể gian này. ”° 


Những lời dạy này đã cho chúng ta thấy rõ rằng Chánh 
Kiến trong ý nghĩa cao nhất của nó là sự thông đạt Tứ Thánh 
Đề. Nắm bắt được những sự thực này là hiểu được tính phức 
tạp của tự nhiên “Người thông đạt Tứ Thánh Đá này thực sự 


, 


được gọi là bậc trí tuệ. ` 


'S.V.431.D. 1ó. 
? Mhvg. V. 423. 


TÓS 


Cøz¿ ẩ”ng cổ xiz4 


Ở đây, Chánh Kiến có hai loại, Chánh Kiến hợp thế và 
Chánh Kiến siêu thế. Sự hiểu biết của hàng phàm nhân về 
Nghiệp (Kamma) và quả của Nghiệp (Kamma vipàka), cũng 
như sự hiểu biết hợp với Tứ Thánh Đề (Saccànulomikanana) 
thì được gọi là Chánh Kiến hợp thế (Lokiya). Sở đĩ gọi là 
hợp thế là vì sự hiểu biết này chưa thoát khỏi các cấu uế 
(lậu hoặc). Chánh Kiến này chỉ có thể gọi là “Tày giác trí 
(anubodha). Nhưng Chánh Kiến được trực nghiệm ngay ở 
khoảnh khắc chứng đạt một trong bốn tầng Thánh' thì được 
gọi là Siêu Thế (Lokuttara). Đây là loại Chánh Kiến thường 
được gọi là “ghế nhập” hay “chứng đắc” (pativedha). 


»” 


Như vậy có Chánh Kiến được tu tập bởi hàng phàm phu 
(Putthujjana) và Chánh Kiến của các bậc Thánh (Ariyas). Ở 
một mức độ cao hơn, chính Chánh Kiến đó kết hợp với bảy 
chỉ phần còn lại, đưa đến sự hoàn thành (các phận sự của đời 
phạm hạnh). 


Do thiếu Chánh Kiến mà hàng phàm nhân bị trói buộc 
vào bản chất thực của cuộc đời, và không thấy được sự thực 
phố quát của cuộc sống - Khổ (Dukkha). Thậm chí họ còn 
không muốn hiểu những sự thực này, thế nhưng lại vội vã kết 
án giáo pháp của Đức Phật về Tứ Đề là bi quan, yếm thế. Có 
lẽ đó cũng là điều tự nhiên, vì đối với những người còn mải 


' Tầng Thánh đầu tiên thuật ngữ gọi là Sotàpatti “Nhập Lưu”; tầng 
Thánh thứ hai là Sakadàgàmi “Nhất Lai”, tầng Thánh thứ ba là Anàgàmi 
“Bắt Lai”; tầng Thánh thứ tư và cũng à tầng Thánh cuối gọi là Arahatta 
“Vô Sanh”. Ở tầng này mọi kiết sử đã bị cắt đứt và các cấu uê đã bị 
nhồ tận gốc. 


166 


Thánh đế thứ tư: Đạo đế Cháøb kiến 


mê trong những lạc thú trần gian, những người lúc nào cũng 
muốn thỏa mãn các giác quan và chán ghét khổ, thì ngay cả 
ý niệm về khổ này cũng đã làm cho họ bực bội và xoay lưng 
lại với nó rồi. Tuy nhiên, họ không nhận ra rằng cho dù họ 
có lên án cái ý niệm về Khổ (Dukkha) này, và cho dù họ có 
trung thành với chủ nghĩa lợi ích cá nhân, và lạc quan về các 
pháp, họ vẫn bị đẻ bẹp bởi tính chất bất toại nguyện có hữu 
của cuộc đời. 

Đó là một sự kiện tâm lý mà người ta thường không 
muốn bộc lộ những bản chất thực của họ, không muốn giải 
bảy những gì ân tàng sâu kín trong tâm họ, trong khi rõ ràng 
là họ muốn người khác tin rằng họ vẫn khỏe mạnh, tráng 
kiện, không lo lắng và khổ đau. Cũng chính vì lý do tâm lý 
này mà nhiều người, vô tình hay cố ý, không muốn nói hay 
nghe nói đến cái căn bệnh phố quát của thế gian: khổ hay bất 
toại nguyện này, họ thích lạc, nghĩ rằng lúc nào họ cũng ở 
trong tình trạng an ôn và sống trong thiên đường ảo đo chính 
tâm họ tạo ra. 

Mặc dù con người cũng nhận ra và chấp nhận lẽ đôi thay 
như nét đặt trưng của cuộc sinh tôn, nhưng họ không thê thoát 
khỏi sức mê hoặc và sự rộn ràng mà những đổi thay này đã 
đem đến cho con người nói chung. Họ ấp ủ niềm tin và hy 
vọng rằng, rất có thể con người sẽ phát hiện ra một con đường 
hạnh phúc trong chính cái lẽ biến đôi này, hoặc sẽ tìm ra một 
trung tâm an ồn trong cái vòng biến dịch vô thường này. Họ 
nghĩ rằng, mặc dù thế gian này là không chắc chắn, nhưng họ 
có thể làm cho nó chắc chắn, và tạo cho nó một nền tảng kiên 


1Ớ7 


Ca? ẩng cổ xiz4 


cô nảo đó, chính vì những hy vọng hão huyện này mà cuộc 
vật lộn nhằm cải thiện thế gian cứ tiếp diễn không ngừng 
trong sự cô găng kiên trì và lòng nhiệt thành vô ích của họ. 


Những nỗ lực nhằm cải thiện con người và thế gian bằng 
mọi phương cách có thể được, nhằm bảo đảm những điều 
kiện tốt đẹp hơn trong mọi lĩnh vực sinh hoạt, và nhằm bảo 
đảm không còn những hiểm nguy, hiển nhiên đã đề lộ ra rằng: 
không có hạnh phúc thực sự, không có an ồn thực sự trong thế 
gian. Đây chính là tính chất bất toại nguyện của thế gian, bức 
minh họa khốn khổ này thực đã quá rõ ràng cho những ai có 
mắt muốn thấy và có tâm muốn hiểu biết. Chính Chánh Kiến 
đã minh họa rõ ràng về những gì chúng ta gọi là cuộc đời ra 
trước con mắt tâm của chúng ta, và đây gọi là kiến như thực 
(yathàbhùtadassana), trong cái thấy này không còn lạc quan 
hay bi quan, không còn nhìn vào cả pháp trên quan điểm ưa — 
ghét, tán thành hay không tán thành. 


Nếu đọc kỹ bài kinh Chánh Tri Kiến (Sammàdit-thisutta), 
bài kinh số 9 trong Trung Bộ, chúng ta sẽ thấy rằng phương 
pháp đề có được Chánh Kiến đã được Ngài Xá Lợi Phất giải 
thích bằng 16 cách khác nhau, trong đó có thể rút gọn lại 
thành bốn cách sau: 

1) Nhờ tuệ tri căn bản thiện và bất thiện. 

2) Nhờ tuệ tri Tứ Thánh Đề. 


3) Nhờ tuệ tri thức ăn. 


4) Nhờ tuệ tri Pháp Duyên Khởi. 


168 


Thánh đế thứ tự: Đạo đế Chánh kiến 


Hai cách thứ hai và thứ ba hầu như giống nhau; vì cả hai 
đều giải thích cùng những nét đặc biệt, đó là tiền trình của sự 
sanh và tiến trình của sự diệt (Samudaya, nirodha), hay nói 
một cách khác, là giải thích về hữu (bhava) và sự diệt của hữu 
(bhava-nirodha). 


Thức ăn (àhàra) có bôn loại: 


a) Thức ăn thuộc về vật chất thông thường (kabalinkà- 
ràhàra: đoàn thực) 


b) Xúc thực (sự tiếp xúc giữa các căn và trần; phassàhàra). 
c) Thức thực (vinnànàhàrà). 


đ) Tư niệm thực (manosancetanàhàra)!. 


Có lẽ ở đây không cần phải giải thích tất cả các phương 
pháp đã được đề cập trong bài kinh?. 

Ở mức độ thấp hơn của nó thì Chánh Kiến thúc 
đây con người hiểu được mối tương quan nhân quả 
(kammassakatanàna), điều này hàm ý sự hiểu biết về 10 
“thiện nghiệp” (kusala kamma), và 10 “bất thiện nghiệp” 
(akusala kamma)`. Thiện nghiệp đem lại quả an vui, đó là 
những công đức hay phước báu dẫn đến hạnh phúc đời này và 
đời sau. Do đó, 10 thiện nghiệp được gọi là “chánh nghiệp 


'M.I.48. 

? Muốn hiểu thêm chỉ tiết xin đọc Riglứ understanding (Chánh Kiến) 
của Somathera (Buddhist literature socicty, colanbo, 1946). 

3 Vệ chi tiêt xem chương nói về Chánh Ngữ và Chánh Nghiệp. 


1ÓQ 


Ca? ẩng cổ xi¿4 


đạo” (kusala kammapatha). Bất thiện nghiệp đưa đến những 
quả báu xấu, đó là những phi công đức dẫn đến khổ đau, đến 
những bất hạnh ở đời này và đời sau. Do đó, 10 bất thiện 
nghiệp gọi là “bất thiện nghiệp đạo” (akusala kammapatha). 


Trong nhiều bài kinh khác, Đức Phật đã nhấn mạnh đến 
tầm quan trọng của nghiệp trên phương diện tâm lý “Này các 
Tỳ kheo, Như Lai tuyên bố chính sở hữu tư này là Nghiệp 
(Kamma). Do có chủ ý mà người ta hành động bằng thân, 
bằng lời và bằng tâm ”!. Chính sự hiểu biết về nhân quả này 
đã thúc đây một người có tư duy biết tránh ác và hành thiện. 
Người thông hiểu nhân quả cũng biết rõ rằng chính những 
hành động (nghiệp) thiện ác của họ đã làm cho đời họ hạnh 
phúc hay đau khổ. Người ấy biết rằng nguyên nhân trực tiếp 
của những dị biệt và bất bình đẳng về sinh trưởng trong cuộc 
đời này, là do những nghiệp thiện hoặc ác của mỗi cá nhân 
trong những kiếp quá khứ hay trong chính kiếp này. Nhân 
cách của con người được tiền định theo sự lựa chọn của họ. 
Tư duy và hành động họ chọn, theo thói quen, họ sẽ trở thành 
những tư duy và hành động ấy. Như vậy, người ấy hiểu được 
vị trí của họ trong cái vũ trụ huyền nhiệm này và cư xử theo 
cung cách như thế nào đề có thể thúc đây được tiễn bộ đạo 
đức và tâm linh. Loại Chánh Kiến hợp thế này mở lỗi hướng 
đến sự chứng ngộ Duyên Khởi Tánh và Tứ Đế. 


Bây giờ chúng ta bàn đến cách thức thành tựu Chánh 
Kiến nhờ tuệ tri Tứ Đế. Ở trên chúng ta đã thấy rằng Tứ Đề 


! AI 415 


17O 


Thánh đế thứ tư: Đạo đế Cháøb kiến 


không tách rời ngũ uẫn, ngoài ngũ uấn không thể thấy Tứ Đế. 
Sự thông hiểu bản chất thực của năm uẫn hàm ý sự chứng ngộ 
Tứ Đề. Do vậy, có một tri kiến rõ ràng về năm uẩn là điều 
rất cần thiết và ngũ uân này đã được giải thích chỉ tiết trong 
chương IV. 


Phân tích của Đức Phật về cái gọi là con người thành năm 
uân luôn luôn biến đổi này đã làm sáng tỏ một điều là không 
có cái gì thường trú, không có cái gì được bảo tồn vĩnh hằng 
trong cái hợp thê ngũ uần hay dòng tiến sinh này. 


Sự biến đổi hay vô thường là đặc tính cơ bản của mọi hiện 
hữu duyên sinh, chúng ta không thể nói bất cứ điều gì, hữu 
tình hay vô tình, rằng “cái này là thường hằng”, vì ngay khi 
chúng ta nói, vật đó vẫn đang phải chịu biến đổi vô thường, 
các uân là hữu vi và do điều kiện tạo thành và do đó luôn luôn 
phải chịu tác động nhân quả. Tâm và các tâm sở của nó biến 
đổi không bao giờ ngừng. Cũng như thân vật lý này, mặc dù 
ở một tỷ lệ thấp hơn, vẫn biến đổi không ngừng từ sát na này 
đến sát na khác. 4i thấy rõ ràng rằng các uấẫn vô thường là 
vô thường, là có Chánh Kiến!. 

Đức Phật đưa ra năm ẩn dụ có ấn tượng rất sâu sắc đề 
minh họa cho bản chất hằng chuyên của năm uân. Ngài so 
sánh sắc hay thân này với hòn bọt, thọ uẫn với bong bóng 
nước, tưởng uẩn với hoa đốm, hành uẩn với thân cây chuối 
và thức uân với trò ảo thuật, và hỏi: “Này các T} kheo, có thể 
có một thực thể bên vững nào trong hòn bọt, trong bong bóng 


rS,JH. 51. 


T71 


Ca? ẩng cổ xiz4 


nước, trong hoa đốm, trong thân cây chuối hay trong trò ảo 
thuật không? ”. Tiếp tục, Đức Phật nói: “Bá cứ sắc nào có 
mặt dù ở quá khứ, vị lai hay hiện tại, bên trong hay bên ngoài, 
thô hay tế, hạ liệt hay cao thượng, xa hay gân, này các Tỳ 
kheo, sắc ấy cần phải thấy, phải tư duy, phải xem xét với tác ý 
như lý, vị Tỳ kheo nào thấy như vậy, xem xét như vậy với tác 
ý như lý, sẽ thấy nó rỗng không, không có thực thể, không có 
cốt lõi. Này các Tỳ kheo, liệu có một thực thể nào bên vững 
trong sắc ấy không? ”. Đức Phật cũng nói như vậy với các uân 
còn lại và hỏi: “Này các Tỳ kheo, liệu có một thực thể bên 
vững nào trong thọ uẩn, trong tưởng uẫn, trong hành uẩn và 
trong thức uấn hay không?! ”. 


Chúng ta thấy răng sự phân tích ngũ uẫn như vậy sẽ mở 
ra cho chúng ta một trình độ tư duy tiến bộ hơn. Chính ở 
giai đoạn này mà Chánh Kiến được xem như trí tuệ nội quán 
(vipassanà) bắt đầu vận hành. Nhờ trí tuệ nội quán này mà 
thực chất của ngũ uân được năm bắt và thấy trong ánh sáng 
của tam tướng (ti-lakkhana), đó là Vô Thường, Khổ, Vô Ngã. 


Bậc Đạo Sư giải thích như vầy: 


“Ngũ uẩn, này các Tỳ kheo, là Vô thường; bắt cứ cái 
gì Vô thường là Khổ (Dukkha); cái gì khổ đều không có 
Tự Ngã. Cải gì không có Tự Ngã, cái đó không phải của ta, 
không phải là ta, không phải Tự Ngã của ta. Cần phải thấy 
với Chánh trí tuệ (Sammapannaya) như chúng thực sự là như 


'S,IH. 140. 


172 


Thánh đế thứ tự: Đạo đế Cháøb kiến 


vậy. Ai nhờ Chánh trí tuệ thấy được các pháp như chúng thực 

sự là, thời tâm người ấy không chấp thủ, được xả ly các cấu 

uễ, do xả ly các cầu uế vị ấy được giải thoát ”!. Long Thọ 

cũng chỉ vang lại những lời dạy của Đức Phật khi ông nói: 

“Khi khái niệm về một àtman, tự ngã hay linh hồn dứt trừ, 
A408 


thời khải niệm về “của tôi” cũng chám dứt, và hành giả được 


giải thoát khỏi ý niệm về tôi và của tôi ””. 

Không phải chỉ có năm uân là Vô Thường, Khô và Không 
có tự ngã, mà các nhân và duyên tạo thành ngũ uân đó cũng 
Vô Thường, Khô và Không có tự ngã. Điêm này được Đức 
Phật làm sáng tỏ như sau: 


“Sắc, thọ, tưởng, hành, thức này các Tỳ kheo, là Vô 
thường, bất cứ những gì làm nhân, làm duyên cho các uẩn 
này khởi sanh cũng là vô thường. Này các Tỳ kheo, làm thể 
nào các uấn sanh ra từ những gì vô thường lại có thể thường 
hằng được? 


Sắc, thọ, tưởng, hành, thức, này các Tỳ kheo, là Khổ, bắt 
cứ những gì làm nhân, làm duyên cho các uẩn này khởi sanh 
cũng là khổ. Này các Tỳ kheo, làm thế nào các uẩn sanh ra từ 
những gì được xem là khổ lại có thể là lạc và vừa lòng được? 


Sắc, thọ, tưởng, hành, thức, này các Tỳ kheo, là Không 
có tự ngã (anatta), bất cứ những gì làm nhân, làm duyên cho 


'S.. 44. 
? Àtmanyasati càtmiyam kuta eva bhavisati nirmamo nirahamkàrah 
samàdàtnàmamnayoh. (Màdhyamika-khàrikà, XVIH. 2). 


172 


Cøz ẩưởng cổ xiz4 


các uấn này khởi sanh cũng đêu không có tự ngã. Này các Tỳ 
kheo, làm thể nào các uẩn sanh khỏi từ những gì được xem là 
không có tự ngã (atq) lại có ngã được? 


Thấy vậy, này các Tỳ kheo, vị đa văn Thánh đệ tử (Sutavà 
ariyasàvako), trở nên nhàm chán đối với sắc, thọ, tưởng, 
hành, thức. Do nhàm chán vị ấy ly tham, do ly tham vị ấy 
được giải thoái, trong sự giải thoát vị ấy khởi lên trì kiến 
biết rằng: “Ta đã giải thoát” và tuệ tri: “Sanh đã tận, phạm 
hạnh đã thành, việc cần làm đã làm xong, không còn gì để 
quay trở lại (nghĩa là không còn dòng tiến sinh của ngũ uẩn, 


điều đó hàm ý rằng không còn trở thành hay tải sanh nữa) ”!. 


Do sự diệt của vô minh, do sự sanh khởi của trí tuệ, tham 
ái được đoạn diệt. Như vậy không còn trở thành, không còn 
tái sanh trong tương lai nữa”. 


Khi chúng ta không nhận ra thực chất của các pháp, lúc 
ấy quan kiến của chúng ta luôn luôn bị mê mờ, bởi vì những 
khái niệm đã trở thành định kiến của chúng ta, vì lòng tham 
lam và sân hận của chúng ta, vì sự ưa - ghét của chúng ta, 
nên chúng ta không thấy được các căn (giác quan) và các trần 
cảnh (đôi tượng của giác quan) đúng theo bản chất riêng lẻ và 
khách quan của chúng, mà đuổi theo những ảo ảnh và sự lừa 
dối ấy. Các giác quan đánh lừa và dẫn chúng ta đi lầm lạc để 
từ đó chúng ta không thấy được các pháp trong ánh sáng chân 


! S.HL. 23 bài Kinh 7,8,9 rút gọn. 
?M. 44. 


174 


Thánh đế thứ tư: Đạo đế Cháøb kiến 


thực của nó, vì vậy cách nhìn sự vật của chúng ta trở thành 
điên đảo (vipàrìta dassana). 


Đức Phật từng đề cập đến ba loại điên đảo (vipallàsa) 
đã trói chặt tâm con người đó là: tưởng điên đảo (sannà 
vipallàsa); tâm điên đảo (citta vipallàsa) và tà kiến điên đảo 
(ditthi vipallàsa). Chính khi một người bị trói chặt trong ba 
điên đảo này, họ tưởng không chính xác, tư duy không chính 
xác và thấy cũng không chính xác. 


a) Họ tưởng thường trong cái vô thường 
b) Tưởng lạc trong cái khổ 
c) Tưởng tự ngã trong cái vô ngã 


đ) Tưởng tịnh trong cái bắt tịnh 


Người ấy tư duy và thấy cũng theo cách sai lầm như trên. 
Do vậy, mỗi thứ điên đảo tác hành theo bốn cách!, nó dẫn 
người ta đi lầm lạc, che khuất tri kiến và làm cho họ bồi rối. 
Do tác ý không như lý mà phát sanh các điên đảo. Chỉ có 
Chánh Kiến mới đoạn trừ những vọng tưởng điên đảo này, và 
giúp người ta nhận ra bản chất thực nằm trong mọi giả tướng. 
Chỉ khi người ta thoát ra khỏi đám mây mù ảo tưởng và điên 
đảo này họ mới chói sáng với Chánh trí tuệ giống như ánh 
trăng rằm thoát khỏi đám mây che. 

Đức Phật cho phép những người hoài nghi và những 
người ưa tò mò tìm hiểu hoàn toàn được tự đo hoài nghi và 


AI 52. 


175 


Ca? ẩ”g cổ xiz4 


chất vấn bất cứ những gì đáng hoài nghi và đáng đặt vấn đè, 
vì không có gì che giấu, bí mật trong giáo pháp của Ngài. 


“Này các Tỳ kheol Pháp và Luật Như Lai đã công bố 
và ban hành, Pháp và Luật này sẽ chói sảng khi đem ra ảnh 
sáng, chứ không chói sáng khi bị che giấu ”!. Nhờ sự cởi mở 
này mà các hàng đệ tử của Ngài không ngại ngùng chất vấn 
Đức Phật về những điểm liên quan đến Pháp - hỏi những 
điểm mà Ngài còn bỏ ngõ. 

Tôn giả Kaccàyana (Ca Chiên Diên) chăng hạn, đã đi đến 
Đức Phật và hỏi Ngài: 

“Bạch Đức Thế Tôn! 'Chánh Kiến, “Chánh Kiến' đã 
được nói, cho đến mức độ nào thì có Chánh Kiến? ”. 


“Này Kaccàyana, thế gian này (đó là chúng sanh) phần 
lớn quan tâm đến hai quan điểm này: hiện hữu và không hiện 
hữu (thường hằng và đoạn diệt luận). Này Kaccàyana, di với 
Chánh trí tuệ thấy được sự sanh khởi của thể gian (ngũ uẩn) 
nhự chúng thực sự là, người ấy không chấp giữ quan điểm 
thường hằng. 

Này Kaccàyana, thể gian này phân lớn khát khao chạy 
theo những tư duy chấp thủ và có thói quen dinh mắc vào 
các đối tượng của các giác quan đáng ưa. Bậc Thánh, không 
nuôi dưỡng những tư duy chấp thủ, và không dinh mắc vào 
các trần cảnh đáng ưa theo thỏi quen, nghĩ rằng: “cái này là 
tự ngã của tôL”. 


LA.L.283. 


176 


Thánh đế thứ tư: Đạo đế Cháøb kiến 


Cái gì sanh chỉ là khổ (ở đây là năm thủ uẩn)', cải gì diệt 
cũng là khổ (năm thủ uẩn). Bậc Thánh đệ tử ti duy như vậy, 
không còn hoài nghỉ, không còn phân vân. Vị ấy tự mình biết, 
không do người khác. Cho đến như vậy, này Kaccàyana, là 
Chánh Kiến. 


Các Pháp hằng hiện hữu, đây là một cực đoan. Không 
có gì hiện hữu, là một cực đoan khác. Tránh xa hai cực đoan, 
này Kaccayana, Nhự Lai dạy Pháp (Damma) theo Trung 
Đạo: Do sự có mặt của vô mình, hành sanh; do hành, thức 
sanh... Như vậy toàn bộ khổ uẩn sanh?. Do sự tận diệt của vô 


mình, hành diệt... như vậy toàn bộ khổ uẩn diệt ”. 


Đến đây có lẽ đã khá rõ đề thây rằng con người này, mà 
vì mục đích thực tiễn (hay theo quy ước) chúng ta gọi là đàn 
ông, đàn bà, hay cá nhân này nọ, không phải là cái gì ở trạng 
thái tĩnh, mà luôn luôn động, con người ở trong trạng thái 
biến đổi thường xuyên và liên tục. Như vậy, khi một người 
thấy cuộc sống và những øì liên quan đến cuộc sống trong 
ánh sáng hiểu biết này, đồng thời tuệ tri theo lỗi phân tích 
cái gọi là con người này chỉ là một sự kết hợp của các uân 
thân và tâm, người ấy thấy các pháp đúng như chúng thực 
sự là. Họ không còn chấp giữ quan kiến sai lầm về “fhân 
kiến ” (sakkàya-ditthi), nghĩa là niềm tin vào một linh hồn 


! “Này các Tỳ kheo, cái gì là khổ? Cái đó cần phải nói rằng chính là năm 
thủ uẫn”. S.II. 158. 

? Xem phần nói về 12 nhân duyên. 

3§.H. 17. 


177 


Cøz ẩ”ng cổ xiz4 


hay tự ngã. Bởi vì người ấy hiểu, nhờ Chánh Kiến rằng mọi 
hiện hữu duyên sanh đều tùy thuộc vào nhân duyên (paticca- 
samuppanna), rằng mỗi pháp đều do một hay nhiều pháp 
khác nào đó tạo điều kiện, và rằng sự hiện hữu của nó có 
quan hệ đến điều kiện đó. Người ấy, nhờ vậy cũng biết rằng 


« 


không có “2z”, không có một thực thể vĩnh cửu, không có 
bản ngã, không có tự ngã hay bắt cứ điều gì liên quan đến tự 
ngã trong cái tiễn trình sống này. Do đó, vị ấy được giải thoát 
khỏi những khái niệm về tiêu hồn (jivàtma), hay một đại hồn 
(paramàtma). 

Như vậy, sự chứng ngộ Tứ Thánh Đề bắt đầu bằng sự 
hiểu biết trọn vẹn, một sự thấu suốt về ngũ uẩn, đó là thấy 
ngũ uân như Vô thường, Khổ, Vô ngã. Chính vì lý đó mà 
Đức Phật luôn luôn yêu cầu hàng đệ tử của Ngài phải hiểu, 
trên căn bản phân tích, cái gọi là con người chỉ do ngũ uân 
tạo thành này. Hai tập ?7zưởng Lão Tăng và Trưởng Lão Ni 
Kệ đã ghi lại rất nhiều trường hợp các vị đệ tử Phật đã thành 
tựu giải thoát tâm nhờ thấy bản chất thực của các uân như thế 
nào. Mittà Kàh chẳng hạn, đã nói lên sự chứng nghiệm của bà 
một cách súc tích trong bài kệ sau: 

“Như thật ta quán sát, 
Sinh diệt của các uẩn, 
Tâm giải thoát ta chứng 
Lời Phát dạy làm xong ”. 
Theri - gàthà 96. 


178 


Thánh đế thứ tư: Đạo đế Cháøb kiến 


Các uân thân và tâm này hằng phải chịu sự chỉ phối của 
nhân quả, như ta thấy ở trên, diễn tiến qua những sát na sanh, 
trụ, diệt (uppàda, thitI, hanga) tựa như những đọt sóng bắt tận 
ngoài biên khơi, hay như cơn lũ trong dòng sông quét lên đến 
đỉnh cao rồi rút xuống. Thực sự như vậy, cuộc đời con người 
được so sánh với dòng suối từ trên núi cao chảy xuống, ảo ạt 
và biên đôi không ngừng!. 

Như vậy toàn bộ nội dung giáo lý vô thường được dạy 
trong đạo Phật là tất cả các pháp hữu vi tạo điều kiện cho sự 
hiện hữu là một tiến trình, chứ không phải một khối gồm các 
thực thể không đổi, song những biến đổi này xảy ra trong 
chuỗi tương tục nhanh đến nỗi người ta xem tâm và thân như 
những thực thể tĩnh. Họ không nhận ra sự sanh và diệt của 
chúng, mà xem nó là nhất thể, như một khối (Ghana sanna: 
Hậu tụ tưởng) hay một tông thê nguyên vẹn. 


! A. IV. 137. Nadì soto viya (giống như một dòng suối chảy), một vài 
năm sau Đức Phật nhập diệt, Heraclitus đã trình bày thuyết Pamta Rhei, 
thuyết biến dịch, tại Athens (7#y Lạp), và người ta tự hỏi không biết rằng 
giáo lý của Phật có được truyền đến chỗ ông hay không. Heralitus nói: 
“Không có trạng thái tĩnh, không có một cơ sở bắt biến ”. “Sự biến đổi, 
sự chuyển động, là Chúa Tế của vũ trụ, mọi vật đều ở trong trạng thải 
trở thành, đều nằm trong sự biến đồi liên tục (Panta Rhei) ”. Ông tiếp 
tục: “Bạn không thể bước hai lần xuống cùng một dòng sông; vì nước 
mới luôn chảy dưới chân bạn”. Thế nhưng, người hiểu được nguồn 
gốc của Pháp (Dhamma) sẽ đi thêm một bước nữa và nói: “Cùng con 
người ấy không thể hai lần bước xuống cùng dòng sông”; vì cái gọi 
là con người kia cũng chỉ là một hợp thể của thân và tâm, không bao 
giờ tồn tại giống nhau trong hai sát na liên tiếp (Philosophy oƒ change, 
pừyadassi thera). 


170 


Cøz ẩ”ng cổ xiz4 


“Này các Tỳ kheo, các Sa-môn và Bà la môn đó tưởng tri 
tự ngã bằng nhiều cách khác nhau, họ tưởng trí tự ngã hoặc 
nhự năm thủ uẩn, hoặc như một trong năm uẩn này. Thế nào 
là năm? 

Ở đây, kẻ vô văn phàm phu không được thấy rõ các bậc 
Thánh, không thuân thục pháp các bậc Thánh, không tu tập 
pháp các bậc Thánh, không được thấy các bậc Chân Nhân, 
không tu tập pháp các bậc Chân Nhân, quán sắc (thân) như là 
tự ngã, hay tự ngã như là có trong sắc, quán thọ, quán tưởng, 
quán hành, quán thức như là tự ngã. Hay tự ngã như là có 
thức, hay thức ở trong tự ngã, hay tự ngã ở trong thức!. Quản 
như vậy là tà kiến. Ý niệm “Tôi là” sẽ không trừ diệt... ”? 

Quả thực, đối với những ai đã quen nghĩ rằng thân và tâm 
của họ cùng với thế giới bên ngoài, theo phóng hiện của tâm, 
như là những tông thể nguyên vẹn, hay như những đơn vị 
không thê tách rời ra được, loại trừ được cái giả tướng (thuần 
khối) này là điều rất khó. Bao lâu con người còn không thấy 
được các pháp chỉ là những tiến trình, những sự chuyên động 
không ngừng, chừng ấy họ sẽ không hiệu được giáo lý Vô ngã 
của Đức Phật. Đó là lý do tại sao người ta lại đặt vẫn đề một 
cách cô chấp và xắc xược: 


' Ý niệm về tự ngã được áp dụng cho mỗi uầẩn theo bốn cách. Như vậy 
khi áp dụng cho ngũ uấn sẽ trở thành 20. Đây là những gì thường được 
gọi là Vímattakhảrasakkàyaditthi, hay 20 loại ảo ngã. Khi những ảo 
ngã này được loại trừ, 62 tà kiến cũng được loại trừ (xem kinh Phạm 
Võng D.D). 

?§.II.46. 


18O 


Thánh đế thứ tư: Đạo đế Chánh kiến 


“Nếu không có một thực thể trường tôn, một nguyên tắc 
bát biến, như bản ngã hay linh hôn (àtman), vậy thì cái gì là 
cái cảm thọ nghiệp quả thiện ác đời này và đời sau? ”. 

Trong hai bài kinh khác! đề cập đến câu vấn nạn này, Đức 
Phật đã giải thích cặn kẽ cho các đệ tử biết bản chất phù du 
của năm uân, cho thấy chúng Vô ngã như thế nảo, và làm thế 
nào đề dứt trừ ngã mạn ngủ ngầm “tôi là” và “của tôi”, lúc 
đó một vị Tỳ kheo nọ khởi lên ý tưởng như vầy: “sắc là Jô 
Nga, thọ là Vô Ngã, tưởng là Vô Ngã, hành là Vô Ngã, thức 
là Vô Ngã. Vậy thì ngã nào sẽ lãnh thọ những nghiệp do Vô 
ngã làm? ”. 


Đức Phật đọc được những ý nghĩ khởi sanh trong tâm vị 
Tỳ kheo ấy, Ngài nói: “câu hỏi đó không liên quan gì đến vẫn 
để cả”, rồi Ngài giải thích cho vị Tỳ kheo ấy hiểu tính chất 
Vô thường, Khô và Vô ngã của ngũ uân. 


“Nói rằng người tạo nghiệp và người thọ quả là cùng một 
người là không đúng. Nói rằng người tạo nghiệp và người thọ 


quả là hai người hoàn toàn khác cũng vô lý không kém vậy ””. 


Lý do rất đơn giản là những øì chúng ta gọi là cuộc sống, 
như chúng ta đã đề cập ở trên, chỉ là những tiến trình tâm - vật 
lý luôn trôi chảy hay là những năng lực sanh và diệt liên tục, 
và không thê bảo rằng chính người tạo nghiệp sẽ cảm thọ quả 


M.HI. 19; S.HI 103. 
?A.H.70 


TỔI 


Cøz ẩ”ng cổ xiz4 


bởi vì người ấy giờ đây đã thay đôi, sẽ thay đổi trong từng sát 
na của cuộc đời; nhưng đồng thời chúng ta cũng không nên 
quên một sự kiện là tính tương tục của cuộc sống, đó là sự 
lưu lại của những kinh nghiệm, sự diễn tiến của những biến 
có, không bao giờ mất, nó cứ tiếp tục không gián đoạn, đứa 
bé trong nôi không giống như cậu thiếu niên, cậu thiếu niên 
ấy cũng không giống như anh thanh niên, họ không phải là 
một người, cũng không là những người hoàn toàn khác nhau 
(na ca so, na ca anno)!. Chỉ có một tiễn trình tâm - vật lý luôn 
trôi chảy. Do đó các bậc cô đức nói: 

“Không có người tác nghiệp 

Cũng không người thọ quả; 

Chỉ có hiện tượng trôi chảy 

Thấy như vậy là Chánh Kiến ”. 


Mism. XIx 


Điều này nghĩa là gì? Câu trả lời là: không có một cái 
“ta” hay “của ta” thường hằng dưới hình thức của một “bản 
ngã” hay “linh hồn” trong tiến trình tâm - vật lý này. Có sự 
thấy, có thọ, có cảm thọ... nhưng không có một bản ngã hay 
linh hồn không đổi, bất diệt phía sau hậu trường. Đó là tất cả. 


Trước khi kết thúc chương này, có một câu hỏi rất thách 
thức phát sanh do một số người chống lại giáo lý vô ngã 
(anatta) này cần phải được trả lời. 


! Milinda pannà. 


182 


Thánh đế thứ tư: Đạo đế Cháøb kiến 


Những người xem chữ Anatfa (Vô ngã) trong đạo Phật 
như một điều gì đó hoàn toàn đối nghịch với cái gọi là ngã 
(atta), hỏi: “Làm thế nào người ta có thể nói về Vô ngã 
(Anata), nếu không có ngã (awa)?”, những người này xem 
đó như là những từ tương đối. Nhưng ở đây chúng ta phải 
hiểu Đức Phật muốn nói gì với từ Anatta (Vô ngã) này. Đức 
Phật không hề có một ý gì đối lập với atta cả. Ngài không đặt 
hai từ ở vị trí kề nhau và nói: “Đáy là cái Vô ngã (Anata) 
của tôi đối lập với cái ngã (afa) này”. Từ anatta, vì tiếp đầu 
ngữ “øn” chỉ một sự không hiện hữu, abhàva, chứ không phải 
đối lập, viruddha nghĩa đen là không có atta, đó chỉ đơn thuần 
là sự phủ nhận của một atta, sự không hiện hữu của một atta 
mà thôi. 

Những người tin có một bản ngã (atta) có găng để giữ cái 
bản ngã của họ. Đức Phật chỉ phủ nhận nó bằng cách thêm 
tiếp đầu ngữ “øw” vào. Vì cái quan niệm có một atfa, tự ngã 
hay linh hồn này đã ăn rễ sâu xa trong rất nhiều người mà 
Đức Phật gặp, nên Ngài đã phải thuyết những bài pháp dài 
về vấn đề mâu chốt của bản ngã này cho những người học 
thức, những nhà biện chứng và những người giỏi tranh cãi 
thích chẻ sợi tóc làm tư. 7ạng Kinh (Sutta Pitaka), ghi lại 
hàng ngàn bài pháp của Đức Phật, trở thành đồ sộ chủ yếu là 
vì vấn đề atta (tự ngã) này. Người đọc Tạng Kinh thận trọng 
sẽ nhận ra lý do tại sao những câu trả lời của Đức Phật cũng 
như những lời giải thích của Ngài liên quan đến câu hỏi phiền 
phức về bản ngã này lại được phát triển thành những bài pháp 
đài dòng như vậy. 


1ổ3 


Ca? ẩng cổ xiz4 


Từ những giải thích của Đức Phật đã đề cập ở trên, đến 
đây hắn chúng ta đã rõ rằng Chánh Kiến - ở mức độ cao nhất 
- chỉ là sự tránh tất cả những tà kiến, ảo tưởng và điên đảo 
mà theo đạo Phật thì chủ yếu là do quan niệm về một tự ngã 
hay do Ngũ Uẫn Tà Kiến (Sakkàya Ditthi) mà ra: Chính nhờ 
hiểu biết về sự sanh và diệt của các uẫn. Nhờ sự hiểu biết về 
các uấn, nghĩa là nhờ năm bắt, bằng năng lực trí tuệ, được bản 
chất của cái gọi là con người, sự hiểu biết này mở đầu cho tri 
kiến chứng ngộ Tứ Thánh Đề. 


Giáo lý của Đức Phật về Vô thường và Khổ (Anicca và 
Dukkha) không có gì mới mẻ đối với người dân Ấn Độ. Vào 
thời sơ khai của Upanishads cũng như Chàndoya chúng ta đã 
bắt gặp những sự diễn đạt như “Turafi sokam àmavid”: “Trí 
hiểu biết được tự ngã đưa người vượt qua (thế giới của) khổ 
đau ”. Nhưng cái làm bối rồi các nhà tư tưởng Ấn Độ là giáo 
lý Vô ngã của đạo Phật. Họ quá nghiêng về ngã kiến đến nỗi 
khi Đức Phật phủ nhận tự ngã và thuyết pháp phủ nhận lại nó 
đã gây ra một sự chân động cực kỳ cho họ, và thế là họ nổi 
lên cầm vũ khí sẵn sàng bảo vệ cho quan niệm từ lâu đòi, vì 
chính đây là trung tâm của tôn giáo cũng như triết học của 
họ — bản ngã (àtman). 


Do không hiểu được ý nghĩa của Vô ngã (anatta) nên họ 
không ngại ngùng gán cho Đức Phật là người chủ trương sự 
hủy diệt (venayika). Chính sự nhìn nhận rằng cái ngã hay linh 
hồn này chỉ là một ảo tưởng đã khiến cho giáo lý của Đức 
Phật trở thành một giáo lý hoàn toàn cách mạng. Giáo lý Vô 


184 


Thánh đế thứ tự: Đạo đế Chánh kiến 


ngã (anatta) có thê xem là nét độc đáo nhất trong lịch sử nhân 
loại về tôn giáo và triết học. 


Đặc tính nỗi bật của đạo Phật chính là nó đã được khởi sự 
trong một lãnh vực hoản toàn mới mẻ, nghĩa là đạo Phật nhắm 
vào những vấn đề sâu xa nhất mà loài người phải giải quyết, 
nhưng từ một quan điểm hoàn toàn khác. Đạo Phật quét sạch 
khỏi lãnh vực tri kiến của nó, toàn bộ mớ lý thuyết đại hồn 
mà từ trước đến nay đã chất đầy và thống trị tâm hồn những 
kẻ mê tín cũng như các nhà tư tưởng. Lần đầu tiên trong lịch 
sử thế giới, đạo Phật tuyên bố một giáo lý giải thoát, từ giáo 
lý này mọi người có thể thành tựu cho bản thân mình và bằng 
chính nỗ lực của mình, trong thế gian này cũng như ngay 
trong kiếp sông này, không chút liên hệ gì đến Thượng Đé, 
hay các vị thần linh, đù lớn hay nhỏ. 


Cũng như Upanishas, đạo Phật đặt trị kiến quan trọng 
hàng đầu; song nó không còn là một thứ tri kiến liên quan đến 
Thượng Đế, mà là một sự nhận thức rõ ràng về bản chất thực 
của con người và vạn pháp như chúng thực sự là. Ngoài nhu 
cầu về tri kiến ra, đạo Phật còn chú trọng đến sự thanh tịnh, 
chánh trực, an lạc và lòng từ quảng đại". 


! The Hibbert lectfures. 1881. Giáo sư T.W. Rhys Davids, trang 28. 


1ổS 


CHƯƠNG VII 
Chánh Tư duy 


Chánh Tư duy (Samnà - Sakappa), chị thứ hai của đạo lộ, là 
hệ quả tất yếu của Chánh Kiến. Hai chỉ này thuộc về nhóm 
Tuệ như đã được nói đến trong nội dung của Bát Chánh Đạo. 
Chánh Tư duy là kết quả của việc thấy các pháp đúng như 
chúng thực sự là. Tư duy rất quan trọng, vì những lời nói và 
hành động của con người đều xuất phát từ tư duy mà ra, hay 
nói cách khác chính tư duy đã được chuyên thành ngôn ngữ 


Tổ7 


Cøz¿ Ẩn cổ x1/4 


và hành động. Những quả báu thiện ác từ lời nói và hành động 
của chúng ta làm đều tùy thuộc vào những tư duy hay cách 
chúng ta suy nghĩ. Vì vậy học cách tư duy ngay thăng thay 
vì cong quẹo (tà vạy) thực hết sức quan trọng. Hai bài kệ mở 
đầu trong kinh Pháp Cú, dù thường được trích dẫn nhưng lúc 
nảo cũng rât mới mẻ, đã nói cho chúng ta biệt tâm quan trọng 
và ý nghĩa của tư duy. 

“Ý dẫn đâu các pháp 

Ý làm chủ, ÿ tạo, 

Nếu với ý ô nhiễm, 

Nói lên hay hành động 

Khổ não bước theo sau 

Như xe chân vật kéo 

Ý dẫn đầu các pháp 

Ý làm chủ, ÿ tạo 

Nếu với ÿ thanh tịnh, 

Nói lên hay hành động 

An lạc bước theo sau, 

Như bóng, không rời hình ”. 


Từ những lời Đức Phật dạy này, chúng ta thấy được một 
điều rõ ràng là cái đẹp, hay cái xấu của lời nói và việc chúng 
ta làm tùy thuộc vào những tư duy (ý) của chính chúng ta, đây 
là sự thực. Tư tưởng đi nhanh hơn bắt cứ thứ gì chúng ta có 
thể quan niệm được, và chúng rong ruôi đến bất kỳ chỗ nào 


188 


Chánh 1 duy 


chúng thích. Ảnh hưởng của chúng lên chúng ta và thế gian 
này thật lớn rộng vô cùng. Mỗi một tâm niệm xấu xa, ác độc 
và ghê tởm làm cho tâm hồn chúng ta trở nên ô uế và có thể 
tác hại không lường được. Những lời nói và hành động sai 
lầm là biểu hiện tình trạng sai lầm của tâm. Tuy nhiên, nếu 
chúng ta tập trung vào những tư duy chân chánh với sự hiểu 
biết chân chánh, thì những kết quả tốt đẹp mà tâm có thê tạo 
ra cũng vô cùng. 
Như thế Chánh Tư duy là gì ? 


Chánh Tư duy là những tư duy về sự xuất ly (các dục), 
tư duy về tâm từ hay vô sân, và tư duy vô hại hay bi mẫn!. 


Ngược với Chánh Tư duy là : tư duy về tham dục, tư duy 
về sân hận, tư duy về não hại”. 


Trong Dvedhàvitakka (Song Tầm), bài kinh số 19 của 
Trung Bộ, Đức Phật đã giải thích tường tận trạng thái trước 
khi giác ngộ Ngài đã kinh qua hai loại tư duy như thế nào. 


Những tư duy tham dục, sân hận và não hại Ngài sắp vào 
một nhóm, những tư duy xuất ly, tư duy vô sân và tư duy vô 
hại Ngài sắp vào nhóm khác. Khi những tư duy tham dục, sân 
hận và và não hại khởi lên, Ngài biết rằng những tư duy này 
sẽ đưa đến tự hại và hại người khác, chướng ngại cho trí tuệ 
trực giác, gây ra đau khô và không đưa đến sự chứng đắc Niết 
bàn. Quán xét như vậy Ngài nhất quyết từ bỏ chúng, lìa xa 


 NÑekkhama-sankappa, Abyàpàdasamkappa, Avihimsàsamkappa. M. 17. 
? Kàma — samkappa, byàpàda samkappa, vihimsà samkappa, M. 78, 177. 


180 


Cøz¿ đựng cổ xiz4 


chúng và làm cho chúng chấm dứt. Khi những tư duy xuất ly, 
tư duy vô sân, tư duy vô hại khởi lên, Ngài biết rằng những 
tư duy này không đưa đến tự hại, không đưa đến hại người, 
chúng phát triển trí tuệ trực giác, không gây đau khổ, và đưa 
đến Niết bàn. 

Đức Phật giải thích tiếp, do suy tư quán chiếu như vậy 
Ngài đã làm cho tâm kiên có, làm cho tâm định tĩnh và chuyên 
nhất vào đề mục thiền của Ngài như thế nào. Kế tiếp Ngài kể, 
nhờ ly dục, ly bất thiện pháp, Ngài chứng và trú trong sơ 
thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền, và rồi cuối cùng tuệ tri 
Tứ Thánh Đề như thể nào. 


Điều quan trọng ở đây là quán xét ý nghĩa bằng cách nào 
sự đoạn trừ ba căn bản bất thiện tham, sân, si lại tùy thuộc vào 
chánh tư duy và chánh kiến. Si mê là một từ khác đề gọi vô 
minh, như chúng ta thấy ở trên, được nhồ bật gốc nhờ chánh 
kiến. Tham dục, sân hận được tiêu diệt bằng chánh tư duy. 
Trong khi chánh kiến và chánh tư duy cả hai được hỗ trợ bởi 
các chi phần còn lại của đạo lộ. 


Bây giờ chúng ta thử tìm hiểu về tầm quan trọng của việc 
đoạn trừ những ác tư duy và phương pháp đoạn trừ những ác 
tư duy này mà thường được xem là bằng việc thực hành một 
cách đúng đắn các tư duy xuất ly, vô sân và vô hại. Khi tâm 
con người bị ám ảnh bởi tham dục hay sân hận nó hoàn toàn 
không thê thấy được các pháp một cách rõ ràng, thế nhưng 
việc đoạn trừ những chướng ngại này không có nghĩa là chiến 
đâu với những tư tưởng xâu xa, độc hại bám chặt vào tâm Ấy. 


T10O 


Chánh 1 duy 


Chúng ta phải học cách trực diện với những tư duy vậy — nó 
xuất hiện, tái xuất hiện, cuối cùng áp đảo tâm như thế nào; 
chúng ta phải nghiên cứu được bản chất của nó. Bây giờ nêu 
một người cứ cho phép tâm mình tiếp tục nuôi dưỡng những 
tư duy tham dục và sân hận này mà không cố gắng kiểm soát 
chúng, chắc chắn những tư duy này sẽ mạnh mẽ hơn và thống 
trị tâm của họ. Nhưng nếu một người thực sự có khuynh 
hướng muốn đoạn trừ những ác tư duy, người ấy sẽ lần hồi tu 
tập các tư duy thiện mà những tư duy này sẽ làm mắt tác dụng 
các tư duy ác và giúp cho tâm họ được trong sáng. Chăng hạn, 
khi một người bị tham dục khuấy động do thấy hay nghe... 
những tư duy về sự xuất ly (các dục) sẽ đem lại sự bình an cho 
tâm họ. Tương tự, các tư duy vô sân và vô hại sẽ làm dịu lại 
một cái tâm đang ấp ủ sân hận, ác độc và thù hận. Tuy nhiên, 
chúng ta phải thừa nhận rằng đây không phải là công việc dễ 
dàng chút nào, nó cần rất nhiều quyết tâm và nỗ lực. 


Một số người cho rằng dục hay nhục dục là một bản năng 
tự nhiên của con người, vì thế không cần phải lắn tránh nó. 
Một số khác nghĩ rằng phải dùng sức mạnh để chế ngự nó. 
Trên quan điềm cùng tột thì dục hay sân cũng chỉ là một tư 
duy, một trạng thái tâm lý (vitakka: tầm tâm sở). Trước khi 
muốn để cho nó (nhục dục) phát triển tự nhiên theo hướng 
của nó, hoặc đè nén nó, chúng ta phải nhìn thắng vào những 
tư duy tham dục này một cách không thiên kiến. Chỉ khi ấy 
chúng ta mới thấy được sự sanh khởi, thây được nguyên nhân 
của tư duy ấy. Chúng ta muốn để nó phát triển mạnh thêm, 
làm cho nó suy yếu đi hoặc đoạn trừ nó, thì điều này hoàn 


TỌTI 


Cøz Ẩ”ớg cổ x1/4 


toàn tùy thuộc vào bản thân chúng ta. Cũng vậy, khi một giác 
quan (căn) tiếp xúc với một đối tượng (trần) nào đó, hoặc khi 
tâm với một pháp trần, không vừa lòng, lúc đó sự xung đột sẽ 
phát sanh khiến cho sân hận, khiếp sợ... chúng ta cũng phải 
nhìn thắng vào nó một cách vô tư. 


Như vậy chúng ta thấy rằng do một kích thích phát sanh tại 
các căn môn mà tham dục, sân hận và những tư duy bắt thiện 
khác có mặt. Khi con người bị đánh lừa bởi một đối tượng 
ngoại giới, thọ sẽ sanh khởi trong họ; người ấy hoặc sẽ dính 
mắc vào đối tượng hoặc là ghét bỏ nó (Anurodha-virodham 
samàpanno)!. Nếu nhìn quanh mình chúng ta sẽ nhận ra rằng 
xã hội loài người luôn luôn bị ám ảnh bởi hai xung lực mạnh 
mẽ này — đắm trước và ghét bỏ. Bao lâu con người còn bị ảnh 
hưởng bởi những câu ué này, chừng ấy những thăng trầm của 
cuộc đời cứ tiếp tục ám ảnh họ, nhưng khi những cấu uề này 
đã được chế ngự, nếu không nói là đoạn trừ, họ sẽ không còn 
bị ảnh hưởng bởi những biến thiên của cuộc đời nữa. Thực ra 
thì con người hoàn toàn không thể tránh được những thăng 
trầm của cuộc đời chừng nào họ còn sống trong thế gian này, 
tuy nhiên họ có thể tu dưỡng nội tâm mình và tự chủ đến một 
mức độ mà họ có thể giữ bình thản trước những điên đảo do 
những biến thiên này gây ra. 


Cách trình bày giáo pháp của Đức Phật rất hệ thống. 
Không phải lúc nào Ngài cũng nói về Tứ Thánh Đề — cốt tử 


!M. 38. 


102 


Chánh 1 duy 


của giáo pháp, cho bất cứ người nào Ngài gặp. Khi biết rằng 
căn cơ người nọ chưa chín mùi đề lĩnh hội giáo pháp cao sâu, 
Đức Phật chỉ hướng dẫn cho họ về khía cạnh dung dị hơn của 
pháp theo lối tuần tự; nghĩa là Ngài sẽ thuyết cho họ nghe về 
bố thí (dàna), về giữ giới (sìla), về các cõi trời!, về những bất 
lợi, sự rỗng không và bất tịnh của dục lạc ngũ trần và về lợi 


ích của sự xuât ly. 


Khi bậc Đạo Sư biết rằng tâm người đó đã sẵn sàng, nhu 
nhuyến không còn những triền cái, tâm đã được nâng cao, 
hoan hỉ, chỉ lúc đó Ngài mới giải thích cho họ Pháp mà các 
bậc Giác Ngộ đã tự mình khám phá, Pháp (Dhamma) chỉ 
dành riêng cho họ: Khổ (Dukkha), Nhân sanh khô, Sự diệt 
khổ và Con đường dẫn đến sự diệt khô”. 

Từ lời giải thích trên cho thấy hiển nhiên rằng tâm con 
người chỉ có thê hiểu được sự thực cùng tột nếu người ấy sẵn 
sàng từ bỏ những tư duy tham dục. Khi tâm họ đã giải phóng 
khỏi những tư duy như vậy, họ sẽ nhận ra những sự thực (Tứ 
Đề) và thành tựu chánh kiến. Như vậy chúng ta thấy Chánh Tư 
duy đã hỗ trợ cho Chánh Kiến như thế nào. Cả hai yếu tô này 
phụ thuộc lẫn nhau và đem lại Chánh Trí tuệ (Sammà pamnà). 


Đức Phật nói về sự xuất ly bằng kinh nghiệm bản thân 


! Việc thực hành bố thí và giữ giới theo đạo Phật là phương tiện để có được 
một sự tái sanh tốt, nghĩa là tái sanh về các cõi an vui, tuy nhiên nó không 
đưa đến giải thoát khô, sự diệt tận sanh hữu - Niết bàn. 

? Theo Vinaya mahàvagga: những trạng thái nhu nhuyền của tâm có 
được là do sự giải phóng khỏi những dục lạc ngũ trần. 


103 


Cøz¿ ẩn cổ xi¿4 


chứ không phải do nghe người khác nói. Chính Đức Phật đã 
kế lại câu chuyện về sự xuất ly của Ngài như sau: 


« 


ày các Tỳ kheo! Ta cũng vậy, khi chưa giác ngộ, trong 
khi ta vẫn còn là một vị Bồ tát, tự mình bị sanh, già, bệnh, 
chết, khổ sâu và ô nhiễm, rôi sự tình này nảy sinh trong ta. 
Này các Tỳ kheo, tại sao ta bị sanh, già, bệnh... và ô nhiễm 
lại đi tìm cái cũng bị sanh, già, bệnh... và ô nhiễm. Nếu như 
ta phải bị sanh... và ô nhiễm, tự mình đi tìm cái không bị 
sanh, tìm câu sự an ồn tôi thượng khỏi các trói buộc, Niếễt 
bàn thì sao?. 


Rồi ta, này các Tỳ kheo, sau một thời gian, khi ta còn trẻ, 
niên thiếu, tóc đen nhánh, đây đủ huyết khí của tuổi thanh 
xuân, trong thời vàng son của cuộc đời, mặc dẫu cha mẹ 
không bằng lòng, nước mắt đây mặt và than khóc, ta cạo 
bỏ râu tóc, đắp y cà sa xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không 
gia đình ”'. 

Đây là sự tầm cầu cao thượng (ariyapariyesana). Một lần 
nữa, ý niệm này được truyền đạt trong bài kinh? đầy cảm 
hứng nói về sự “xuất gia” của Bồ tát Gotama người đã từ bỏ 
vương quyên và ra đi trong đơn độc. Như bài kinh mô tả, một 
hôm Ngài đi vào thành Vương Xá (Ràjagaha) để khất thực, 
Vua Bimbisàra (Tần bà sa la) từ trên lầu cao nhìn xuống thấy 
đức Bồ tát đang ôm bát đi trên đường phó, với những bước 


! Milinda pannà. 
? PabhaJJà sutta sn. 


104 


Chánh 1 duy 


chân Chánh niệm và mắt nhìn xuống. Chấn động trước phong 
cách uy nghi tuyệt vời của Ngài, đức Vua sai sứ giả đi theo 
xem Ngài sẽ trú ngụ tại đâu. Sau khi được sứ giả báo tin, đức 


Vua vội đi đên núi Pandava, gặp đức Bô tát và nói: 


“Ngươi còn trẻ, đang trong thời vàng son của cuộc đời, 
đẹp trai, và trông có vẻ thuộc dòng dõi Sát Đề Lợi”, 


“Tâu đại vương! Tôi thật sự thuộc dòng đối 'con chúu 
của mặt trời, một người thuộc dòng họ Thích Ca. Nhưng đó 
là gia thể tôi đã bỏ lại đăng sau. Tôi không đi tìm lạc thú trần 
gian, biết rõ sự nguy hiểm của chúng và thấy được sự an lạc 
của xuất ly nên tôi chọn con đường xuất gia, nỗ lực (hướng 
đến Niết bàn). Tâm tôi vui thú trong sự tỉnh tấn này (không 
phải trong các dục lạc ngũ trần) ”. 


Từ đây, chúng ta thấy rằng “xư„ất gia” (pabbajjà) và xuất 
ly khỏi dục lạc ngũ trần (nekkhamma) là một. Mục đích của 
xuất gia là xoay lưng lại với những phiền não dục (kilesa 
kàma) và xả bỏ vật dục (vatthukàma). “Xwấr gia” thực sự là 
hy sinh bản thân mình và lòng ham muốn xuất gia như vậy sẽ 
là chân chánh nếu nó đem lại kết quả an vui. Đây không phải 
là con đường mà tất cả mọi người theo đuôi, vì bỏ lại đằng 
sau nếp sông dục lạc và những hấp dẫn của trần gian không 
phải là công việc dễ làm. Không phải ai cũng có thê tự cắt 
đứt khỏi thế gian và những ràng buộc của thế gian. Đức Phật 


' Ở Ấn Độ có bốn đăng cấp chính: Ksatriyas (chiến sĩ), Bràhmanas 
(Bà-La-Môn), Vai”syas (thương gia), Sùdras (tiện dân). Ba giai cấp đầu 
được mô tả như những giai cấp cao hay tối ưu. 


195 


Ca? Ẩn cổ x1/4 


cũng không trông đợi các hàng đệ tử của Ngài phải trở thành 
bậc xuât gia. 
“Khó thay vui xuất gia, 
Bỏ nhà sống không nhà 
Jiui sống đời viễn ly 
Quả thật là điều khó ”. 
Đế. 502 


Giáo pháp của Đức Phật cho phép hàng đệ tử có quyền 
tự do rời khỏi tăng đoàn nếu họ thây không còn kham nỗi đời 
sống của một nhà sư nữa. Không có sự bắt buộc và cưỡng chế 
nào trong giáo pháp này và người trở lại đời sống thế tục cũng 
không bị coi là xấu. 


Đức Phật nói: “Này các Tỳ kheo! Có hai loại lạc, thể nào 
là hai? Lạc tại gia (gihisukham) và lạc xuất gia (pabbajjà 
sukham); dục lạc (kàma sukham) và xuất ly lạc (nekkhamma 
sukham), tối thắng trong hai loại này, này các Tỳ kheo, là lạc 


xuất gia và xuất ly lạc ”". 


Điều này không hàm ý rằng Đức Phật xem thường đời 
sống tại gia, mà Ngài chỉ bộc bạch theo kinh nghiệm tự thân 
của mình. Thực sự như vậy, Ngài đã thọ hưởng cả hai loại lạc 
này. Tuy nhiên có một điều cần phải nhớ là: dù xuất gia hay 
tại g1a, người ta cũng phải đi theo cùng một con đường, đó là 
Con Đường Cổ Xưa, con đường của Giới, Định, Tuệ. 


LA,L. 80 


10Ó 


Chánh 1 duy 


Cũng cần phải nhớ rằng, sự xuất ly không phải là khuynh 
hướng thoát ly thực tế. Những người không hiểu thực nghĩa 
của sự xuất ly, và những người xét đoán sự kiện do thấy các 
“tu sĩ” giả sống một cuộc đời biếng nhác, tầm thường và ký 
sinh, đã vội vã kết luận rằng “xuất gia” hay lánh xa thế tục là 
một dạng chạy trồn thực tại, một lối sống vị kỷ. Tuy nhiên, 
vị Tỳ kheo hay tu sĩ lý tưởng là một người có lòng vị tha cao 
thượng nhất, họ nhận rất ít, song đóng góp rất nhiều cho xã 
hội. Kinh Pháp Cú có nói: “Như ong ải hút mật, không làm 
hại sắc hương, vị Tỳ kheo đi vào làng khát thực cũng giống 
như vậy”. 


“T) kheo vào xóm làng, 
Như ong đến vườn hoa, 


Lấy mật xong bay ra 
Không hại gì hương sắc ”!. 

Thực sự mà nói, bao thế kỷ đã đi qua, rất nhiều thay đôi đã 
diễn ra. Thế nhưng, người tu sĩ Phật giáo chân chính vẫn luôn 
là những người đã từ bỏ lạc thú trần gian, cô gắng sống một 
cuộc đời thanh bằần tự nguyện và đơn độc một mình với mục 
đích phục vụ tha nhân một cách xả kỷ, Vô ngã trong những 
giới hạn mà đời sống của một vị Tỳ kheo cho phép, đồng thời 
có gắng thành đạt sự giải thoát tâm. Có hai cách thực hành 
Sa-môn hạnh, hay hai cách dẫn đến đời sống của một vị Tỳ 


' Dhp. 49 


107 


Cøz¿ ẩn cổ xi¿4 


kheo: Một cách đòi hỏi sự hành thiền liên tục (Vipassanà- 
dhura), và cách kia dành một buổi hành thiền và một buồi 
nghiên cứu, giảng dạy giáo pháp (Gantha-dhura). Mỗi vị Tỳ 
kheo buộc phải chọn một trong hai cách này tùy theo căn cơ, 
tuổi tác và hoàn cảnh của vị ấy. 

Khi đề cập đến vẫn đề “xuất gia”, đó là trở thành một 
nhà sư, một ân sĩ hay Sa-môn, chúng ta không nên nghĩ rằng 
pháp hành của đạo Phật chỉ dành cho các nhà sư chứ không 
phải cho hàng cư sĩ. Giáo pháp của Đức Phật, Bát Chánh Đạo, 
dành cho tất cả nam cũng như nữ, tại gia cũng như xuất gia. 
Chúng ta có thể nào hạn chế giáo pháp chỉ cho một số Sa-môn 
được chăng? Thực sự mà nói rằng đời sống của một nhà sư 
cho phép họ hành thiền đễ dàng hơn và đoạn trừ những tư duy 
ác hại cũng đễ hơn đời sống của một người tại gia cư sĩ còn 
đa đoan công việc và lắm nhu cầu. Thật không dễ sông “đời 
phạm hạnh” trong khi còn là một gia chủ. Đời sống của một 
vị ấn sĩ lý tưởng không bị ràng buộc bởi những lo toan gia 
đình và những bận bỊu thế tục khác, được coi là thích hợp hơn 
cho việc phát triển sự an lạc nội tâm. Đây là điều không thể 
phủ nhận được, nhưng như thế không có nghĩa rằng người tại 
gia cư sĩ là hoàn toàn không có khả năng thành tựu sự thanh 
lọc nội tâm. Ngược lại, nếu người nào có thê điều phục được 
cái tâm lăng xăng của mình trong lúc còn sống đời tại gia, nếu 
họ có thẻ tiết chế những đam mê nhục dục vô độ và những 
tham dục khác, chắc chắn họ sẽ đạt đến đỉnh cao tâm linh mà 
một người tu sĩ thọ hưởng. Dĩ nhiên không ai phủ nhận rằng 


108 


Chánh 1 duy 


sự giải thoát và thanh tịnh hoàn toàn xuất phát từ lối sống xả 
kỷ và xuất ly tuyệt đối. Tất cả những thành tựu này tùy thuộc 
vào cách mà tâm họ vận hành, dù họ là người tại gia hay xuất 
ø1a cũng vậy. 


Một người có thê sống trong rừng, tránh xa những náo 
động của phố thị, nhưng nếu tâm họ không định tĩnh, nếu nó 
vẫn trong trạng thái lăng xăng và bị tàn phá bởi những tư duy 
bất thiện, người ấy nên rời khỏi khu rừng đó, bởi vì mục đích 
họ vào rừng sống đã không được thành tựu. Người ấy chỉ nên 
hoan hỉ sống trong rừng nếu như tâm được an tịnh và những 
cấu uễ có khuynh hướng lắng dịu, biến dần. Ngược lại, nếu 
một người có thê ôn định nội tâm ngay khi sống trong làng 
mạc, thị tứ, ở đó lúc nào cũng phải nghe tiếng người náo 
nhiệt, người ấy quả thực phi thường hơn người trú trong rừng 
mà tâm còn bất tịnh!. 

Liên quan đến điều này, câu chuyện về trưởng lão 
Meghiya là một điển hình thú vị. Vào hạ thứ 13 sau khi Đức 
Phật giác ngộ, Tôn giả Meghiya là thị giả của Ngài, hôm đó 
Đức Phật cùng đi với Tôn giả đến một ngọn đồi gọi là Càlika. 
Những gì sau đây chỉ là phần mô tả cô đọng của câu chuyện. 


Tôn giả Meghiya bị hấp dẫn bởi vẻ đẹp thơ mộng của 
vườn xoài gần bên bờ sông, khởi lên ý tưởng muốn đi đến đó 
đề hành thiền nếu được Đức Phật cho phép. Do vậy, vị ấy đi 
đến bên Đức Phật và bày tỏ ước muốn với Ngài. 


! Xem chỉ tiết trong M.L. 5, 17. 


100 


Cøz Ẩn cổ x1/4 


Bậc Đạo Sư bảo: “Hãy chờ một lát, này Meghiya, chờ 
đến khi có vị Tỳ kheo khác đến đã, vì chúng ta ở đây chỉ 
có một mình ”. Mặc dù Đức Phật cảnh báo như vậy, Tôn giả 
Meghiya vẫn năng nặc thỉnh cầu đến lần thứ hai và thứ ba. 
Lúc ấy Đức Thế Tôn trả lời: “Thôi được, này Meghiya Ta 
còn nói gì nữa khi con nói là đề nỗ lực hành thiên? Hãy làm 
những gì con nghĩ là thích hợp ”. 

Được Đức Phật cho phép như vậy, Tôn giả Meghiya bèn 
đi đến vườn xoài đề hành thiền. Trong khi đó ba tư duy ác bất 
thiện này xâm chiếm vị ấy. Đó là: tư duy tham dục, tư duy sân 
hận và tư duy não hại. Rồi Tôn giả Meghiya tự hỏi như vây: 
“Thật kỳ lạ thay! Thật đáng kinh ngạc thay! Tà vì niềm tin 
xuất gia, từ bỏ gia đình sống đời không gia đình, thể mà vẫn 
còn bị những tư duy bắt thiện này thúc ép dôn dập”. 

Rồi Tôn giả quay trở về chỗ Đức Thế Tôn và thuật lại 
những gì đã xảy ra. Lúc đó bậc Đạo Sư dạy: “Này Meghiya, 
đối với tâm giải thoát chưa thuần thục, năm điều này sẽ đưa 
đến sự thuần thục: 

1. Bạn tốt. 

2. Giới hạnh, sống chế ngự với sự chế ngự của các học 

giới. 

3. Lời khuyên tốt đưa đến xả ty, an tịnh, đoạn diệt, giác 

ngộ và Niết bàn. 

4. Tỉnh tấn từ bỏ những ác tư duy và tu tập thiện tư duy. 


3. Tim thập trí tuệ biện biệt rõ sự sanh điệt của các pháp ”. 


2OO 


Chánh 1 duy 


Vượt qua những dục lạc ngũ trần là đặc tính của sự xuất 
ly. Nó là sự đối nghịch với tất cả những gì được xem là nhục 
dục và tham dục (kàma). Nó tập trung toàn tâm một cách tự 
nhiên vào đối tượng Niết bàn. 

Trong nhiều bài kinh khác Đức Phật đã giải thích những 
đặc tính của dục lạc, sự nguy hiểm và những bất lợi của nó. 
Ngay trong bài Pháp đầu tiên (Chuyên Pháp Luân) của Ngài, 
Đức Phật đã xác định đắm mê dục lạc như là một pháp thấp 
hèn, phàm tục, không xứng với bậc Thánh. Nhằm làm cho đệ 
tử thấy rõ việc cần thiết phải từ bỏ dục lạc ngũ trần, Đức Phật 
đã so sánh chúng với bộ xương, khúc xương khô, miếng thịt, 
bó đuốc cỏ khô, hố than hừng, giấc mơ, vật vay mượn, trái 
chín trên cây, lò mô, lưỡi kiếm, gậy nhọn, đầu răn hồ mang... 
chúng đem lại nhiều đau khổ, nhiều thất vọng. Nguy hiểm 
trong đó còn nhiều hơn!. Đức Phật nói thêm: 


“Này các Tỳ kheo, các dục lạc ngũ trần là vô thường, giả 
dối, không thực”, những chuyện tầm phào của kẻ ngu dựa trên 


, 


ảo tưởng... ` 


Ở đây, các tư duy ác, bất thiện này dẫn đến tham dục, 
sân hận và đấu tranh. Tuy nhiên đối với người đang đi tìm 
lạc thú, những người quá thiên về vật chất, những lời dạy này 
của Đức Phật dường như chỉ là một bài giảng luân lý tẻ nhạt, 
không có ý nghĩa gì cả, nhưng với những ai đang cô gắng đối 


'M.22. 
? Anicca, Tucchà, Mucchà, Mosodhammà. 
3M. 106. 


2OI 


Cøz¿ đựng cổ x1¿4 


diện với sự thật đề thấy các pháp đúng theo chân tướng của nó 
với sự trong sáng, vô tư, những lời dạy này không phải không 
ích lợi. Các nhà tâm lý và luân lý học hiện đại, khi mở cuộc 
thăm dò vào các lãnh vực tâm lý tính dục của con người, cũng 
chỉ đang có gắng khám phá lại những gì mà 25 thế kỷ trước 
Đức Phật đã nói mà thôi. 

Trong sự sắp xếp ba loại Chánh Tư Duy, những tư duy vô 
sân và vô hại được sắp liền theo nhau. Hai tư duy này tương 
ứng với tâm Từ (Mettà) và tâm Bi (Karunà) nằm trong bốn 
tâm vô lượng, hay bốn phạm trú (Brahma-vihàra). Tâm Từ và 
tâm Bì là hai trạng thái tuyệt vời dẫn đến đời sống phạm hạnh, 
chúng đầy lùi tính ích kỷ và phân rẽ. Đồng thời thúc đây lòng 
vị tha, hoà hợp trong tình thân hữu. Đó là những tư duy cần 
được trau đồi tu tập đối với mọi chúng sanh không phân biệt 
chủng tộc, giai cấp, màu da, cộng đồng, tín ngưỡng, đông hay 
tây. Chính vì vậy mà chúng được gọi là những trạng thái 
tâm vô lượng (appamamnàyo), vì chúng không bị giới hạn, 
không cách biệt với mọi người. Từ bị bao trùm muôn loài 
chúng sanh không mảy may thiên vị hay phân chia theo đăng 
cấp, phẩm hạnh, địa vỊ, quyền lực, học thức, giá trỊ... là những 
hình thức phân rẽ con người. Từ bi đem lại sự an ổn cho tất 
cả chúng sanh. 

Như kinh điển đã trình bày, hai đức hạnh (Từ - BI) này có 
thể được tu tập không phải chỉ như cách cư xử với mọi người, 
mà còn như một đề mục hành thiền, lúc ấy chúng được xem 
là phạm trú quán (Brahmavihàrabhả-vana) hay từ bi quán. 
Phạm trú quán này nếu được tu một cách nhiệt tâm và đúng 


202 


Chánh 1 duy 


pháp, sẽ đưa hành giả đến cấp độ phát triển tâm cao hơn gọi 
là Jhàna hay An chỉ tịnh (giai đoạn tập trung toàn triệt trong 
thiền quán). 


Trong phần giáo giới Sa di La-Hầu-La (Ràhuia), Đức 
Phật dạy: “Này Ràhula, con hãy tu tập quản niệm tâm Từ vô 
lượng vì nhờ tu tập lòng từ, sân hận sẽ bị đầy lùi. Này Ràhula, 
con hãy tu tập quản niệm tâm Bì vô lượng, vì nhờ fu tập lòng 
bi, hại và ác tâm sẽ bị đây ;13) MUA 

Từ đoạn kinh này, chúng ta thấy được rằng Mettà và 
Karunà hoàn toàn đối nghịch với sân hận và ác độc. Sân hận, 
giống như tham dục, cũng phát sanh do các căn tiếp xúc với 
các trần. Khi mắt tiếp xúc với một hình sắc, mà hình sắc này 
theo cách nghĩ của ta là không đáng ưa hay khó chịu, lúc ấy 
ác tâm sẽ phát sanh, nếu như ta không vận dụng tác ý như lý. 
Đối với tai và âm thanh, mũi và mùi, lưỡi và vị, thân và vật 
xúc chạm, tâm và các pháp trần cũng vậy. Ngay với những 
vật đáng vừa lòng, cả hữu tình lẫn vô tình, thường đem lại 
cho ta nhiều lạc thú cũng có thể gây ra sự ác cảm hay sân 
hận. Chắng hạn, một người có thể theo đuổi một người nào 
đó mà anh ta yêu mến, ấp ủ những ý nghĩ về tình cảm nhục 
dục, nhưng nếu người anh ta yêu đó không thê hiện sự đồng 
tình hoặc xử sự hoàn toàn trái ngược với những gì trông đợi 
thì những xung đột và giận dữ sẽ phát sanh. Lúc ấy nếu anh ta 
không vận dụng tác ý như lý, nếu anh ta không phải là người 


M.I. 62. 


203 


Ca? ẨÙng cổ x1/4 


sáng suôt, anh ta có thê xử sự một cách điên rô, và lôi xử sự 
này sẽ dân đên những hậu quả tai hại, thậm chí có thê sát nhân 
hay tự vận. Đó là sự nguy hiêm của các dục. 


Đây là một thí dụ điển hình, nhờ đó chúng ta có thể hiểu 
được bản chất của những tà tư duy (micchà — samkappa), và 
cách nó đem lại bất lợi cho người chấp giữ nó. Trong trường 
hợp này, tình cảm có tính nhục dục hay dục vọng không được 
kềm chế có thê dẫn đến sân hận cao độ mà điều này sẽ gây ra 
sự tôn thương, não hại, bạo hành, kết quả đưa đến tử VOn8, 
sầu khô và bi ai. 

Kẻ thù hại kẻ thù 
QOan gia hại oan gia 
Không bằng tâm niệm ác 


Do chính ta hại ta ”. 


Liên quan đến điều này, thật là thú vị khi nhắc đến câu 
nói của Àyadeva: “Chúng chỉ là một thứ, tham dục ở một 
bên, sân hận ở bên khác, sỉ mê nằm kế đó, do đó mà nói, dục 
lạc ngũ trần không có ý nghĩa có hữu nào cả (chỉ là một sự 


1” 


rồng không 

Đối với hàng phàm nhân, việc ấp ủ những tà tư duy hay 
ác tư duy là một điều tự nhiên. “N ngôi nhà vụng lợp, mưa 
liền xâm nhập vào. Cũng vậy tâm không tu, tham dục liên 
xâm nhập ””. Những dục vọng của con người đang tàn phá. 


! #TatraIvarajyate kascid — kascittatraiva dusyat1”. 
? Dhp. 13. 


204 


Chánh 1 duy 


Tham dục của những người mù quáng đã gây ra thù hận và 
bao nỗi khổ đau khác. “Kẻ /ù của toàn thể gian này là tham 
dục, qua đó mọi tội ác đối với con người phát sinh. Tham dục 
này khi vì một nguyên nhân nào đó làm cản trỏ, sẽ bến thành 
thù hận, phân nộ”. 


Do đó, con người cần phải có gắng phát triển và khai 
mở những tư duy chân chánh, hiền thiện - những khả năng 
vô tận — nằm ngầm trong bản chất của con người. Muốn làm 
được điều này ta cần tu tập Định (Samàdhi — Sikkhà). Chính 
nhờ sự tu tập tuần tự này mà ta có thê kiểm soát tâm và điều 
phục tâm (cittam vasam vattati)!, không để trở thành kẻ nô 
lệ của nó (tâm) hay ở dưới quyền thống trị của nó (cittassa 
vasena vattati)?. Với sự tu tập tâm như vậy ta có thê tự giải 
phóng mình khỏi ảnh hưởng của các đối tượng giác quan. 
Như vậy, nhờ tu tập giới, phát triển định tâm và đạt đến ánh 
sáng chân lý, bậc trí đúng thời nhập diệt và đối với các vị Ấy, 
thực sự có thể được gọi là: “Người tự thăng được mình, hơn 
chỉnh phục kẻ khác; Thật vậy, tự thắng mình là chiến công 
oanh liệt nhất ”. 


“Kẻ thắng sinh thù oán 
Thất bại sống khổ đau 
Thắng thua đều xả bỏ 


Sống an lạc tịch tịnh ”“. 


'M.32. 
ˆM.32. 
3 Dhp. 103. 
* Dhp. 201. 


2O§ 


Ca? ẩư”ớg cổ xiz4 


Tâm từ (Mettà) là một từ rất phô thông giữa những người 
Phật tử, mặc dù không có ngôn ngữ nào có thê truyền đạt hết 
xác nghĩa của nó. Tình thân hữu, lòng quảng đại, thiện chí, 
bác ái, từ ái là những từ tương đương được ưa chuộng nhất. 
Mettà là ước muốn an lành và hạnh phúc cho tất cả chúng 
sanh, không hạn chế một ai cả. Mettà có đặc tính của một 
người bạn giàu lòng quảng đại. Kẻ thù trực tiếp của nó là sân 
hận, trong khi kẻ thù gián tiếp của nó hay kẻ thù đội lốt của 
nó lại là tình thương nặng về xác thịt (ái dục) hay tình thương 
vị kỷ (pema) cả hai loại này hoàn toàn trái ngược với Tâm từ 
(Mettà). Ái dục khi đội lốt Mettà có thê tác hại vô cùng đến 
tự thân và người khác. Có nhiều khi chúng ta ôm ấp những 
tư tưởng ái dục này mà cứ ngỡ đó là Tâm từ thực sự và cho 
là mình đang tu tập Tâm từ, không biết rằng mình đã lầm 
lẫn. Nếu một cách vô tư, chúng ta xem xét kỹ lưỡng những 
tư duy đại loại như vậy, chúng ta sẽ nhận ra rằng chúng đã bị 
ô nhiễm với ái dục. Nếu một cảm giác yêu thương phát xuất 
trực tiếp từ sự gắn bó hay dính mắc vào một đối tượng nào đó, 
lúc ây nó thực sự không còn là Tâm từ nữa. 

Ái dục hay tình thương vị kỷ là một loại khát khao có 
khả năng tạo ra những bất hạnh, sự kiện này đã được Đức 
Thế Tôn giải thích rõ trong các bài kinh, và năm bài kệ của 
chương (16) nói về Hỷ Ái trong Pháp Cú kinh đã nhắn mạnh 
như vầy: 


“Do ái sinh sâu ưu, 
Do ái sinh sợ hãi, 
Ai thoát khỏi tham ái 


206 


Chánh 1 duy 


Không sâu đâu sợ hãi? ”. 
“Âi dục sinh sẩu ưu, 

Ái dục sinh sợ hãi, 

Ai thoát khỏi ái đục, 

Không sâu đâu sợ hãi ”!. 


Như mọi người đều biết, thương một người nghĩa là ta đã 
phát triển một sự gắn bó đối với người mình thương đó, và 
khi họ cũng thương ta thì sự ràng buộc đã phát sanh, nhưng 
khi ta phải xa cách hoặc sự trìu mến của người đó đối với ta 
phai nhạt đi, ta trở nên khốn khô và thậm chí có thể xử sự một 
cách điên rồ. Trong phần trình bày về khổ Thánh Đế. Đức 
Phật nói: “Không thương mà phải gân là khổ, thương mà 
xa cách là khổ, không đạt được điều mình mong muốn cũng 
khổ... “. Tuy nhiên, Tâm từ là một trạng thái tâm cao thượng, 
thuần khiết, giống như thủy ngân, nó không tự buộc mình vào 
bất cứ điều gì. Đó là một đức hạnh điềm tĩnh, không quyết 
đoán, dễ dung hoà trong số các đức hạnh. 


Thương một người nào đó một cách vô tư không chút 
ràng buộc, không mảy may ý niệm tự ngã, tôi và của tôi, thật 
là một điều rất khó; vì trong con người chúng ta cái khái niệm 
về “fôi” đã ngự trị, và thương mà không có sự phân biệt giữa 
người này với người kia, không phân định ranh giới giữa con 
n8ƯưỜi Với con người, xem tất cả như huynh đệ, tỷ muội của 
mình với một tắm lòng rộng mở vô biên, xem chừng có vẻ 


' Dhp. 212— 216. 


207 


Cøz Ẩn cổ x1/4 


rất khó thực hiện, nhưng đối với những ai cố gắng, dù chỉ 
một chút thôi, cũng sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng: đó 
là một việc đáng làm và nên làm. Nhờ nỗ lực liên tục và có 
quyết tâm, người ta sẽ từng bước đi được đến đích của mình. 

Người hành thiền Tâm từ (Mettà) cũng cần phải cảnh 
giác đối với những kẻ ác tâm, những người chỉ chú trọng đến 
bản thân mình. Một điều rất thường xảy ra là khi một người 
hiền hoà, chân thật thì kẻ xấu sẽ tận dụng những phẩm chất 
tốt đẹp của người này cho mục đích bắt chính của họ. Đây là 
điều không nên cho phép. Nếu ta để cho những kẻ ích kỷ lợi 
dụng lòng từ và lòng khoan dung của ta thì, thay vì làm giảm 
bớt những điều ác và khổ đau của xã hội, chúng ta đã vô tình 
làm tăng thêm cường độ của nó. 

“Có những bạn vì lợi, 

Thân cận và chung sống, 

Những bạn không mưu lợi, 

Nay khó tìm ở đời, 

Người chỉ biết lợi mình, 

Không phải người trong sạch 

Hãy sống riêng một mình, 


Như tê ngưu một sừng ”". 


Đức Phật đường như đã phải miễn cưỡng nói lên điều 
này. Mặc dù lúc đó sự việc không đến nỗi tồi tệ như ngày nay. 


'Sn. 75. 


208 


Chánh 1 duy 


Vì Mettà có đặc tính không chấp thủ hay bám níu vào 
bất kỳ chúng sanh nào, do đó việc tu tập sẽ dễ dàng hơn khi 
tâm ta giảm thiểu khuynh hướng luyến ái tình dục hay ái 
dục. Nekkhamma như chúng ta thấy ở trên, có nghĩa là từ 
bỏ mọi dục lạc ngũ trần. Còn Mettà hàm ý tình cảm không 
ái dục. Như vậy chúng ta thấy rằng Nekkhamma (Xuất ly) 
và Mettà (Tâm từ) hài hoà và hỗ trợ lẫn nhau. Trong các bản 
kinh Nguyên Thủy chúng ta thấy có một số bài kinh đề cập 
đến lòng Từ (Mettà) này, nhưng trong số đó, Từ Bi Kinh 
được coi là phổ biến nhất với hầu hết mọi người Phật tử. 
Bài kinh được chia làm hai phần: phần đầu đề cập chỉ tiết 
chuẩn mực giới hạnh mà một người mong thành tựu an lạc 
và thanh tịnh đòi hỏi phải có, phần hai nói đến pháp hành 
Tâm từ (Mettà). 

Bài kinh diễn tả như vây: 

“Người thiện xảo trong mọi phúc lành, mong chứng 
đạt Niết bàn, cần phải làm như vấy: Là người có khả năng, 
chân thật và trực tánh, nhu thuận và dễ bảo, hiền hoà không 
kiẾU Imạun. 

Sống biết đủ, dễ nuôi; với rất ít phận sự, nuôi mạng thật 
giản đị; lo chế ngự các căn; thận trọng và nhã nhặn; không 
tham luyễn gia đình. 

Không làm điêu thấp hèn, khiến bậc trí quở trách; Mong 
mọi loài chúng sanh, được an ổn hạnh phúc; mong mọi loài 
chúng sanh, tâm luôn luôn an lạc!. 


200 


Cøz¿ đựng cổ xi¿4 


Bắt luận chúng sanh nào - còn run rấy sợ hãi (người 
chưa đạt Thánh quả) hay các bậc chứng đạt, cao thấp hoặc 
trung bình, lớn nhỏ hay vừa phải. 

Người thấy hay không thấy, người ở xa hay gân, đã sanh 
hay chưa sanh. Mong tất cả chúng sanh, tâm an vui hạnh 
phúc!. 

Bắt luận ở nơi đâu, không lừa dối khinh người, đang giận 
hay sân hận, không mong người khác khổ. 

Ví như người mẹ hiển, thương yêu đứa con một, với cả 
cuộc đời mình. Cũng vậy, đối chúng sanh, hãy tu tâm vô lượng. 

Hãy tu từ vô lượng, đối với cả thế gian, trên dưới và 
quanh mình - không gáy trở ngại ai; không sản hận oán thù. 

Khi đi đứng năm ngôi, hãy phát triển Chánh niệm, bao 
lâu côn thức tỉnh; “Phạm hạnh” chính là đây (trong giáo 
pháp của Đức Phát). 

Không rơi vào tà kiến, giới hạnh luôn tròn đủ, thành tựu 
chánh tri kiến, trừ bỏ các dục vọng, sẽ không còn quay lại, 
chấm dứt việc tử sanh ”. 

Trong một bài kinh khác' Đức Thế Tôn đề cập đến II 
lợi ích mà người hành thiền từ ái (⁄e/à) có thể mong đợi: 
“Người ấy ngủ an lạc, thức an lạc, không ác mộng, được loài 
người yêu mến, được phi nhân yêu mến, được Chư Thiên bảo 
hộ, lửa không làm hại, thuốc độc không làm hại, bình khí 


LA.V 342. 


210 


Chánh 1 duy 


không làm hại, tâm mau đắc định, sắc thái vui tươi và điểm 
tĩnh, lúc chết tâm không tán loạn. Nếu người ấy chưa đắc 
A-La-Hán quả hay tầng Thánh cao tột ngay tại đây trong kiếp 
này, thời sẽ sanh cộng trú với Phạm Thiên (Brahma) ”. 


Những tư duy xấu xa của lòng thù hận và ác độc là điều 
bất lợi nhất và tác hại nhất đối với những ai nuôi dưỡng 
chúng. Một điều mà ai cũng phải chấp nhận là khi một người 
giận dữ thì cả tâm và thân của họ phải chịu những biến đổi 
nào đó. Tim họ đập nhanh hơn, thành thử ra cả tâm lực và 
thể lực của họ đều bị hao tôn. Thật đúng như lời người xưa 
nói: “Chớ đừng nóng giận, nóng gián làm cho bạn già mau 
Đúng vậy, “khi một người nóng giận trông họ rất xấu xi, đau 
khổ, nóng giận làm mờ ám tâm trí và khiến họ không thể phân 
biệt được đúng sai, phải trái. Người đang sản hận không còn 
biết ý nghĩa, không còn thấy một ý tưởng hay ho nào cả. Họ 
bị bao phủ trong sự tăm tối như thể người mù ”'. Đây là hậu 
quả của sân hận, vì vậy cần phải kiểm soát nó cho đến khi sân 
hận này có thể được trừ diệt hoàn toản. 

Tâm từ là thuốc giải độc hữu hiệu nhất nhằm hoá giải sân 
hận trong chính bản thân ta. Nó cũng là loại thuốc kỳ diệu 
nhất nhằm hoá giải lòng sân hận của kẻ khác đối với chúng 
ta. Chúng ta hãy mở rộng lòng từ đến tất cả những ai đang cần 
nó với một tắm lòng rộng lượng vô biên. 


'A.N. 94. 


2m 


Cøz Ẩn cổ x1/4 


Trong các bài kinh ta thường gặp lời vẫn an sau đây, do 
bậc Đạo Sư đặt ra mỗi khi gặp các vị đệ tử của mình: “Các 
con có được an vui không, cuộc sống của các con như thể 
nào? Như Lai tin rằng các con được an vui, rằng cuộc sống 
của các con không đến nổi thiếu thôn (khát thực không khó 
khăn). Như Lai tin rằng các con sống với nhau bằng tỉnh thân 
thân ái, vui vẻ, sống hoà hợp như nước với sữa, nhìn nhau với 


ảnh mốt từ hoà mát mẻ ”1. 


Đức Phật là sự biểu hiện của lòng từ vô lượng. Một tắm 
gương tiêu biểu cho lòng từ cả bằng ngôn giáo và thân giáo. 
Trong toàn bộ Tam Tạng Kinh Điển dường như không có 
trường hợp nào cho thấy Đức Phật biểu lộ sự giận dữ hay nói 
một lời khiếm nhã với bất cứ ai — ngay cả đôi với những người 
chống đối hay những kẻ thù nghịch Ngài. Có những người 
chống đối Ngài và giáo lý của Ngài, tuy vậy, Đức Phật không 
bao giờ xem họ như kẻ thù. Trong các cuộc tranh luận, Đức 
Phật luôn luôn điềm tĩnh và chịu đựng sự chống đối không 
chút bối rối, không tỏ ra giận dữ. Saccaka, một người thích 
tranh luận, vào lúc chấm dứt buồi tranh luận với Đức Phật, 
không thể không thốt lên: “7hát kỳ điệu thay! Thật đáng kinh 
ngạc thay! Tôn giả Gotama, dấu cho bị nói thậm tệ đến như 
vậy, dấu cho bị tấn công thô bạo với những lời buộc tội như 
vậy, màu da của Tôn giả vẫn trong sáng, vẻ mặt của Tôn giả 


M. 31, 129. AI. 70. 


212 


Chánh 1 duy 


ván vui tươi giông như vẻ mặt của một bậc A-La-Hán, bậc 
Chánh Đăng Giác ”". 


Thậm chí khi người ta xúc phạm Ngài một cách thô 
bạo và sỉ nhục Ngài bằng những lời lẽ mạnh mẽ nhất, Đức 
Phật vẫn không để mất nụ cười. Kinh điển thường đề cập 
rằng Ngài chỉ mỉm cười đáp lại (Mahita pubbangama). Câu 
chuyện liên quan đến bài kệ số 320 trong kinh Pháp Cú đã 
nói lên điều này: 

Một lần nọ khi Đức Phật trú tại RàJagaha, một người 
vô lương tâm kia (ám chỉ bà hoàng hậu Màgandiyà của Vua 
Udena) đã mua chuộc một nhóm du thủ du thực nhằm chửi 
rủa bậc Đạo Sư khi Ngài đi vào thành khất thực. Bọn chúng 
đi theo Ngài hết đường phố này đến đường phố khác và la 
mắng: “$a-môn Cô Đàm là một tên ăn cướp, một thằng ngốc, 
là con lừa, ông là con lạc đà, là con bò, không hy vọng gì 
thoát khỏi khổ đau đâu ”. 

Nghe những lời chửi rủa này, Tôn giả Ànanda thị giả của 
Đức Phật, cảm thấy rất buồn và nói với bậc Đạo Sư: 

“Bậc Đức Thế Tôn, những người này đang chửi chúng 
ta, xin Đức Thể Tôn hãy đi đến nơi khác ”. 


“Này Ảnanda, chúng ta sẽ đi đâu?” 
“Bạch Đức Thế Tôn đến một đô thị khác. ” 


'M. 36. 


913 


Ca? ẩn cổ xi¿4 


“Giả sử, này Ảnanda ở đó người ta cũng chửi chúng ta, 
lúc ấy chúng ta sẽ đi đâu?” 
“Bạch Đức Thế Tôn, chúng ta sẽ đến thành phố khác. ” 


« 


lưng giả sử, này Ảnanda, ở đó người ta cũng chửi 
chúng ta nữa thì sao. Lúc ấy chúng ta sẽ ấi đâu?” 

“Bạch Đức Thể Tôn, chúng ta vẫn còn những nơi khác 

để đi cơ mà!” 
“Này Ảnanda, chúng ta không nên làm như vậy, ở đâu 
bất ổn phát sanh, ngay tại đó chúng ta sẽ ở lại cho đến khi 
những bất ổn đó diệt. Chúng ta chỉ đi nơi khác khi những 
náo động này chấm dứt. Ví như một thớt tượng trên bãi chiến 
trường, phải chịu đựng những lăn tên mũi đạn như thế nào, 
này Ảnanda, chúng ta cũng sẽ chịu đựng những lời xỉ vả này 
như vậy. Quả thực! Hầu hết mọi người đều hung ác ”. 

Đức Phật đã có gắng làm cho hàng đệ tử của Ngài nhận 
thức được sự cần thiết phải tu tập lòng từ cho đến mức độ như 
thế nào và điều này được mô tả rất rõ trong đoạn kinh sau: 
“Này các Tỳ kheo, dù cho khi những kẻ cướp hung bạo 
dùng một cây cưa để cưa đứt chân tay của các con, nếu có 
người nào ôm lòng thù hận thời người ấy không phải là đệ 
tứ trong giáo pháp của ta. Này các Tỳ kheo, các con phải tự 
luyện tập như vây: Chúng ta sẽ giữ tâm không ô nhiễm, không 
để cho một lời ác nào thoát ra khỏi miệng chúng ta, ngoài 
những lời nhân từ và thương cảm, chúng ta sẽ luôn luôn trú 
với lòng từ mà không ôm ấp hiểm hận. Chúng ta sẽ mở lòng 
từ ngay cả với họ (kẻ cướp), và rồi chúng ta sẽ rải khắp thể 


214 


Chánh 1 duy 


gian này với những tự duy thân thiện vô biên, không sân, 
không hận!. 
Này các Tỳ kheo, đó là điều các con phải tu tập”. 


Khuyến hoá các đệ tử, Đức Phật dạy: 


« 


ày các Tỳ kheo, nếu có người nào nói xấu Tà, nói xấu 
Pháp (Dhamma) hay nói xấu Tăng (Sangha) các con không 
nên vì duyên cớ ấy mà ôm lòng thù hận, và phiên muộn. Này 
các Tỳ kheo, nếu các con giận dữ, bất mãn với những người 
ấy, thời điều đó sẽ gây trở ngại cho việc phát triển tâm của 
các c0n. 

Nếu các con phẫn nộ và bắt mãn, thử hỏi lúc ấy các con 
có thể phân biệt được lời nói tốt ” xấu của kẻ khác không? ”. 


“Bạch Đức Thế Tôn không thể được ”. 

“Này các Tỳ kheo, nếu có kẻ nói xấu Tu, nói xấu Pháp 
hay nói xấu Tăng, lúc ấy các con phải làm cho sáng tỏ những 
gì không đúng với sự thật và giải thích thật rõ ràng: 'Đối với 
điều này đây là sai lẫm, đối với điều này đây là không đúng 
sự thật, điều này không có trong chúng tôi `”'. 

Đức Phật không tin rằng hận thù có thể thắng được hận 
thù. Ngài nói một cách dứt khoát: 

“Hận thù diệt hận thù, 


Đời này không thể có, 


DI. 


215 


Cøz Ẩởớg cổ xi/4 


Không hận diệt hận thù, 


Là định luật ngàn xưa ”". 


Những tư duy từ ái (Tâm từ) khi đã phát triển cao độ 
làm như có một từ lực rất mạnh. Ta có thể gây ảnh hưởng và 
chiếm được tình cảm của người khác bằng cách rải những 
tư duy từ ái cao thượng này. Sức mạnh của lòng Từ (Mettả) 
như đã được chứng minh qua cuộc đời của Đức Phật và điều 
này có thê tìm thấy trong rất nhiều mẫu chuyện kế về Ngài... 
Nổi bật nhất trong số đó là câu chuyện về Roja, một công tử 
dòng Malla. Lần đầu tiên khi những người dân Malla biết 
rằng Đức Phật sẽ viếng thăm kinh đô Kusinàrà của họ, tất cả 
mọi người quyết định đi gặp Ngài. Dù mới đầu Roja không 
muốn đi cùng với họ, nhưng cuối cùng anh ta cũng phải miễn 
cưỡng đồng ý. Do năng lực từ tâm của Đức Phật, anh ta bị 
cuốn hút đến Ngài như chú bê con đi tìm mẹ, ngay trước khi 
chưa thấy mặt bậc Đạo Sư. Đây là một trường hợp điền hình 
về sức mạnh thần thông của Mettà (Mettà - iddhi)?. Việc thu 
phục dạ xoa Àlavaka, cảm hoá tướng cướp Angulimàla, cảm 
thắng voi say Nàlảgiri và rất nhiều trường hợp khác là những 
thí dụ về từ tâm của Đức Phật. 

Một điều khá thú vị khi thấy rằng một số các vị giáo 
chủ đương thời với Ngài, đặc biệt là các ngoại đạo, rất Sợ 
Đức Phật và không dám phái môn đệ của họ đến gặp Ngài, 


' Dhp. 5. Sanantano: Một nguyên tắc xử thế (Poràniko đhammo) mà 
chư phật và các bậc Thánh thường theo (Thánh thường pháp). 
? Vịin. Mhvg. Khandakavi. 


216 


Chánh 1 duy 


sợ rằng họ sẽ bị cải đạo theo Phật. Điều nảy rất rõ ràng qua 
đoạn kinh sau: 


Một lần nọ Nigantha Nàtaputta (Jaina Mahàvìra) muốn 
phái tục gia đệ tử nổi tiếng của mình là Upàli đến gặp Đức 
Phật đề phản bác những lời của Ngài về một điểm dị biệt nào 
đó. Khi ấy Dìghatapassin (một du sĩ khổ hạnh của phái Jaina), 
nói với Nàtaputta lời này: “Theo con, thưa Tôn giả, phải gia 
chủ Upàli đi luận tranh với Sa-môn Cô Đàm là điều không 
nên chút nào cả. Vì Sa-môn Cô Đàm rất là lừa lọc, ông ta biết 
chú thuật, nhờ đó có thể lôi cuốn đệ tử của các môn phái khác 
(Œotamo màyàvi àvattanim màyam jànàHi) ”!. 

Có lẽ họ không biết rằng chính Từ tâm (Metttà) của Đức 
Phật đã lôi cuốn mọi người theo Ngài, chứ không có “chú 
thuật” nào cả. 


Nhờ sống với lòng từ, ta đã góp phần vào kho tàng hạnh 
phúc của nhân loại, làm cho thế gian tươi sáng hơn, trong 
sạch hơn và chắc chắn không còn con đường nào khác để 
chuẩn bị cho ta một cuộc sông tốt đẹp hơn. Người xưa nói: 
“Không có vận rủi nào tệ hại hơn sân hận và không có nơi 
nào an ổn để tránh sự thù nghịch của kẻ khác hơn là lòng từ. 
Một tắm lòng mà trong đó thù hận đã chết cứng”. 


Nếu ta muốn phát triển một lòng từ được xem là vĩ đại thực 
sự, rửa sạch mọi tham muốn chấp giữ và sở hữu, lòng từ trong 
sạch cực kỳ đó phải không bị ô nhiễm với bất kỳ dục vọng nào, 


M. 56. AII. 190. 


217 


Cøz¿ đựng cổ xiz4 


lòng từ đó không trông đợi chút lợi lạc vật chất nào, nghĩa 
là một hành động từ ái không vụ lợi, lòng từ đó phải vững 
chắc nhưng không chấp giữ, bắt động mà không ràng buộc, dịu 
dàng và điềm tĩnh, rắn chắc và có thể xuyên thấu được như kim 
cương nhưng không tác hại, giúp đỡ nhưng không can thiệp, 
một tình thương mát mẻ, tiếp thêm sinh lực cho mọi người, cho 
nhiều hơn nhận, trang nghiêm mà không kiêu mạn, mêm mỏng 
nhưng không uỷ mị, lòng từ mà chỉ đưa ta đến đỉnh cao của sự 
thành tựu tỉnh khiết, trong một con đường như vậy chắc chắn 
không thể có chút sân hận nào nữa. 


Lòng từ là một sức mạnh năng động. Mọi hành động của 
người có lòng từ đều được làm với tâm vô nhiễm nhằm giúp 
đỡ, cứu giúp, khích lệ, làm cho con đường của tha nhân để äi 
hơn, bằng phẳng hơn và thích nghỉ hơn đề họ chiến thắng khổ 
đau, hoàn thành hạnh phúc cao nhất. 


“Cách thức để phát triển lòng từ là nhờ suy xét đến 
những độc hại của sản hận, những lợi ích của vô sân; nhờ 
suy xét hợp theo sự thật, hợp theo nhân quả (nghiệp), thấy 
rằng: Thực ra không có gì phải sân hận, sân hận chỉ là một 
lối xử sự ngu xuân của cảm xúc ngày càng nuôi lớn thêm vô 
mình, cản trở chánh kiến mà thôi. Sân hận thì hạn chế, lòng 
từ thì giải thoát. Thù hận bóp ngẹt, lòng từ giải phóng. Thù 
hận đem đến hồi tiếc, tâm từ mang lại an lạc. Thù hận làm 
cho dao động; lòng từ làm cho yên tĩnh, vắng lặng và thanh 
tịnh. Thù hận gáy chia rẽ, lòng từ đem lại sự hoà hợp. Thù 
hận làm cho chai cứng (con tim), lòng từ làm dịu lại. Thù hận 
gây trở ngại, lòng từ trợ giúp. Như vậy, nhờ suy xét đúng đắn 


218 


Chánh 1 duy 


và hiệu rõ hậu quả của sản hận cũng như lợi ích của lòng từ, 
ta nên tu tập tâm từ mát mẻ này ”". 


Phương tiện thứ ba của Chánh Tư duy là BI (Karunà), 
tư duy vô hại hay lòng bi mẫn. Karunà được định nghĩa như: 
“Tính chất làm cho trái tìm của người hiên thiện run rẩy và 
rung động trước những bất hạnh của kẻ khác” hay “Tính 
chất làm khơi dậy những cảm xúc dịu dàng trong một người 
hiển thiện, khi nhìn thấy khổ đau của kẻ khác ”. Độc ác, hung 
bạo là kẻ thù trực tiếp của Bi (Karunà) trong khi nỗi sầu khổ 
vô duyên hay sự buồn rầu có tính cách gia đình, là kẻ thù gián 
tiếp hay đội lốt của tâm Bi. Mặc dù sự buồn rầu, sầu khô, loại 
thứ hai này có thê xuất hiện dưới dạng một người bạn, nó vẫn 
không phải là Bi (Karunà) thực sự, mà chỉ là dòng trắc ân giả 
đối, lòng trắc ấn như vậy là không trung thực và ta phải cố 
gắng phân biệt tâm Bi thực sự với lòng trắc ân giả dối này. 
Người có lòng bi mẫn là người tránh làm hại và áp bức kẻ 
khác, đồng thời cố gắng xoa dịu những bất hạnh của họ, bố 
thí sự vô úy hay đem lại sự an ồn cho họ cũng như cho mọi 
người, không phân biệt họ là ai. 

Đức Phật là một bậc Đại B1 (Mahàkàrunika) và lòng đại 
bi này được thể hiện qua lời nói và hành động của Ngài. Ngài 
thường ban rải đại bi tâm này đến tất cả chúng sanh. Mọi 
hành động của Ngài không bao giờ tách rời khỏi lòng bi mẫn. 
Toàn bộ giáo pháp của Đức Phật được thấm nhuần với phẩm 


! The Lamp oƒthe Law. Tác giả Soma Thera và Piyadassi Thera (Kandy 
Buddhism Publication SocIety, Ceylon). 


210 


Cøz Ẩn cổ xi/4 


chất tuyệt vời của Bi này. Tính thiện và ác không thể cùng tồn 
tại; tính thiện xây dựng, trong khi cái ác huỷ hoại. Tâm BI, 
do vậy, không thê được tu tập bởi một người luôn ám ảnh với 
những ý nghĩ ích kỷ. Chỉ những người biết hy sinh quên mình 
mới có thê tích chứa trong trái tim mình những tư duy thuần 
khiết của lòng bi mẫn và ước muốn giúp đỡ, phục vụ kẻ khác. 
Người ích kỷ không thê là người phục vụ chân thành người 
khác được; vì những động cơ vị kỷ của họ đã ngăn không cho 
họ làm điều thiện. Ngay khi họ vừa khởi tâm vị kỷ và tự lợi 
là họ đã không thê làm dịu lại trái tìm của mình rồi. Trái tim 
chai đá này chỉ có thể khắc phục bằng lòng trắc ẩn và sự cảm 
thông. Nếu ta lấy tâm Bi ra khỏi những lời dạy của Đức Phật, 
là ta đã lấy mất trái tim của đạo Phật; vì mọi giới hạnh, mọi 
điều thiện và sự chánh trực đều lấy Bi (Karunà) làm nền tảng, 
hay nói cách khác mọi thiện pháp đều y cứ trên tâm Bi, đều 
bắt nguồn từ tâm Bi!. Các pháp Ba la mật (Pàrami) mà một vị 
Bồ tát hay một người có khuynh hướng tầm cầu giác ngộ, đều 
bắt đầu từ lòng bi mẫn. Bi là sự dịu hiền, một phẩm chất của 
trái tim, trong khi sự hiểu biết hay trí tuệ lại là sự cứng rắn và 
xuyên thâu. Bi cần phải có Trí hướng dẫn và ngược lại, Trí 
cần phải có Bi dẫn đạo. Chúng song hành với nhau tạo thành 
trụ cột của đạo Phật. 


Ta cần phải thận trọng không để nhằm lẫn tâm Bi với 
những biêu hiện bệnh hoạn của sự buôn râu, với những cảm 
giác khô thân (thọ ưu) và với sự ủy mị. Mât một người thân, 


! Karunà nidhànam hisitam. 


22O 


Chánh 1 duy 


ta khóc, nhưng cái khóc đó không phải là lòng bi mẫn. Nếu 
phân tích những cảm xúc này một cách cần thận, chúng ta sẽ 
thấy rằng chúng chỉ là những biêu hiện bê ngoài của những tư 
tưởng, hay ý nghĩ trìu mến, ích kỷ nằm bên trong của chúng 
ta. Tại sao ta cảm thấy buồn rầu? Bởi vì người thân của chúng 
ta đã qua đời. Người đó là bẻ bạn, họ hàng của chúng ta nay 
không còn nữa. Chúng ta cảm thấy rằng mình đã mắt đi niềm 
hạnh phúc và mọi thứ khác mà người đó đem lại, cho nên 
chúng ta đã buồn rầu. Không phải chúng ta đã nhận ra rằng 
tắt cả những tình cảm đó đều xoay quanh cái “tôi”, “là tôi” 
và “của tôi” đó sao? Dù chúng ta thích hay không thích, tư 
lợi vẫn là nguyên nhân chính của tất cả những tình cảm đó, 
Chúng ta có thể gọi đây Bi (Karunà) hay lòng trắc ân không? 
Tại sao chúng ta không cảm thấy buồn như vậy khi những 
người khác không phải là bè bạn, thân quyến của ta đã qua đời 
trước sự chứng kiến của chúng ta? Đơn giản là vì họ không 
quen với ta, không phải là người thân của ta, chúng ta chăng 
mất mát gì cả và sự qua đời của họ cũng chắng ảnh hưởng gì 
đến những vui thú và lợi ích ta đã có. Bây giờ hăn chúng ta đã 
thấy rõ rằng những cảm xúc buôn rầu khi mất một người thân 
chỉ là kết quả của lòng vị kỷ của chúng ta. Đây là một vấn đề 
tâm lý rất tế nhị, và có lẽ hàng phàm phu chúng ta đều mắc 
phải những khiếm khuyết và nhược điểm này, chỉ người nào 
tâm đã được phát triển cao độ mới chế ngự nổi những cảm 
xúc như vậy và có gắng đề thấy tình huống đúng như chúng 
thực sự là, hợp theo Nghiệp (Kamma) nghĩa là thấy các pháp 
như chúng thực sự là, không phải như chúng có vẻ như là. 


221 


Cøz¿ đi” cổ xi¿4 


Bi chắc chắn không phải là một trạng thái uỷ mị, yếu đuối 
của tâm. Nó là một cái gì đó mạnh mẽ, vững chắc. Trái tim 
của người có lòng bi mẫn thực sự sẽ rung động, khi thấy một 
người nào đó trong cơn hoạn nạn. Tuy nhiên, đây không phải 
là một sự ưu sầu buôn bã; chính sự rung động của con tim này 
đã khích lệ người ấy hành động và thúc giục người ấy cứu 
nguy kẻ bất hạnh. Muốn làm được điều này phải cần đến sức 
mạnh của tâm, phải cần đến rất nhiều lòng khoan dung và tâm 
Xả (Upekkhà), là một trạng thái tâm khác trong Tứ vô lượng 
tâm). Những người vội vã đi đến kết luận và tuyên bồ rằng Bi 
chỉ là sự biêu lộ của một tâm hồn yếu đuối, bởi vì nó có tính 
chất dịu dàng, nhu mì, những người ấy quả thực không hiểu 
được là họ đang nói về cái gì. Có lẽ theo họ sự hành hạ, ngược 
đãi mới là biểu tượng của sức mạnh. 

Những câu chuyện tiền thân (jàtakas) của Bồ tát đã cho 
chúng ta thấy những chỉ tiết thật xúc động như thế nào về sự 
nỗ lực bản thân của Ngài trong việc giúp đỡ người khác, phục 
vụ tha nhân và xoa địu những nỗi bất hạnh của họ. Cuộc sông 
là điều quý giá đối với tất cả mọi người, nhưng vị Bồ tát trong 
quá trình hoàn thiện mình để đạt đến Phật quả, đã làm nhiều 
điều mà người bình thường thậm chí không dám nghĩ đến. 
Bồ tát đám bó thí cả tứ chỉ và sinh mạng của mình vì lợi ích 
của tha nhân. Những mô tả về sự bố thí không vị kỷ và lòng 
bi mẫn của các bậc đại nhân như đức Bồ tát, đã được lưu lại 
trong kinh điển như vầy: 


“Tải sản nên bỏ đê cứu lây chân tay, 


Chân tay phải hy sinh để cứu lấy mạng sống, 


322 


Chánh 1 duy 


Tài sản, chân tay và cả mạng sống này 
Đêu nên bỏ để thực hành Chánh Pháp ”!. 


Một vị Bồ tát trau đồi tâm Bi cho đến mức độ cao tột như 
thế ấy. 


Bạn luôn luôn bị xúc động bởi tiếng kêu thất thanh đau 
khổ, hay bởi nhìn thấy nỗi bất hạnh của người khác, trái tìm 
bạn se lại và bạn muốn làm một cái gì đó hợp với những xúc 
cảm nhân từ của mình. Bạn nhào đến cứu nguy con người 
đang tuyệt vọng ấy, giúp đỡ họ và xoa địu làm cho vơi đi 
những nỗi bất hạnh của họ. Bạn không vì lòng tham ích kỷ 
đối với chút tiền thù lao nào đó hay có gắng lợi dụng thời cơ 
để chiếm đoạt tải sản của họ. Đây là tâm Bi thực sự trong 
ý nghĩa chân mỹ nhất của nó. Nếu tình cờ bạn được tưởng 
thưởng hay khen ngợi về việc làm đây tính nhân đạo này của 
bạn, thì lúc đó lại là việc khác. 


Theo tôi, giúp người khác, xả thân phục vụ người nghèo 
đói, túng thiếu, chỉ với ý định thành tựu phước báu — nghĩa 
là để kiếp sau gặt hái thật nhiều lợi ích thôi, điều ấy có vẻ 
như cũng không hoàn toàn thích đáng lắm. Nếu chúng ta giải 
quyết một tình huống với những động lực ích kỷ như vậy, 
lúc đó thiện sự của chúng ta đã bị ô nhiễm, chúng ta không 
nên quá chú ý đến kết quả của những việc thiện mình làm và 
bị dính mắc vào đó. Kết quả sẽ theo sau chúng ta giống như 
bóng theo hình vậy; vì mọi hành động đều có phản ứng, hạt 


! Mahà suttasoma jàtaka, số 537 Những mẫu chuyện tiền thân. Quyên V. 


138 


Cøz¿ Ẩởớg cổ xi/4 


giống sẽ sanh trái, nhân sẽ tạo ra quả. Hiểu biết nghiệp và quả 
của nghiệp là chánh kiến, nhưng để dính mắc vào kết quả là 
đã khơi đậy lòng tham, mà điều này là một chướng ngại cho 
chánh kiến, cho sự thanh tịnh và an lạc. 


Khi chúng ta bố thí thức ăn cho một người đang đói, 
chúng ta không cần thiết phải nghĩ đến một cuộc tái sanh tốt 
đẹp ở các cõi trời, nghĩ đến được tái sanh trong một sanh thú 
thiện nào đó, hay hy vọng sẽ gặt một vụ mùa bội thu đáp trả; 
vì đó không phải là thái độ của người con Phật, hay nói thắng 
ra là thái độ chân chính của người Phật tử. Vì với ý nghĩ đầy 
mong cầu như vậy, chúng ta chỉ tiếp thêm nhiên liệu cho ngọn 
lửa của những tư duy ích kỷ, tham lam của chúng ta mà thôi. 
Phân tích kỹ chúng ta sẽ thấy răng: lý do chân chánh duy nhất 
để bồ thí thức ăn cho người đó là vì anh ta đang đói, vậy thôi. 
Đói, như Đức Phật nói là chứng bệnh tệ hại nhất!. Khi chúng 
ta thấy rằng người ấy đã ăn xong, rằng cơn đói của người ấy 
đã dứt và người ấy cảm thấy vui tươi, lúc ấy chúng ta cũng 
cảm thấy vui và hoan hỉ. Những hành động vị tha như vậy 
thực sự sẽ đem lại cho chúng ta niềm hỷ lạc tinh khiết. Vui 
với hạnh phúc của người khác là trạng thái tâm cao thượng 
thứ ba của Tứ vô lượng tâm, Mudità hay tâm hoan hỉ. Đến 
đây chúng ta đã thấy bốn tâm vô lượng này: Từ, BI, Hi, Xả tác 
động qua lại và hỗ trợ lẫn nhau như thế nào. 


! Dhp 203 “Đói bụng, bệnh tối trọng 
Thân xác khổ vô vàn, 
Hiểu đúng sự thực Ấy, 
Đạt vô thượng Niết bàn”. 


224 


Chánh 1 duy 


Như vậy nhờ bồ thí Xả kỷ, nhờ có lòng quảng đại (dàna), 
chúng ta diệt được tính bỏn xẻn, keo kiệt và trở nên hào 
phóng không chỉ với tài sản của mình, mà còn cả với những 
tư duy của chúng ta nữa. Càng lúc ấy chúng ta càng trở nên 
rộng lượng hơn. 


Chúng ta phải cố gắng hiểu ý nghĩa chân xác của Nghiệp 
(Kamma) và Quả (Vipàka) trong tư tưởng Phật giáo là như 
vậy. Ý thức được rõ ràng những quả thiện, ác, tốt, xâu của 
nghiệp mình làm là điều rất cần thiết, vì nhờ vậy chúng ta biết 
được tại sao chúng lại đơm hoa kết trái theo cách như thế Ấy. 
Tuy nhiên, chúng ta không nên để bị dính mắc thái quá vào 
kết quả. Một sự hiệu biết chính xác về quy luật nhân quả và 
cách thức vận hành của nghiệp sẽ thúc đây chúng ta biết sống 
thật công bằng và từ ái. 

Lòng bi mẫn không chỉ giới hạn ở việc bố thí thức ăn và 
những vật dụng cần thiết cho người nghèo đói, hoặc bố thí 
chút tiền bạc cho người ăn xin. Mọi hành động được làm với 
một động cơ trong sạch, không chút tham lam, tà kiến và ngã 
mạn đều được coi như những hành động từ ái thực sự. Chia 
xẻ kiến thức với người thiếu học, hướng dẫn người thiếu trí 
đi theo con đường chân chánh, hỗ trợ sức mạnh và tinh thần 
cho người yêu đuối và sợ hãi, chăm sóc người bệnh... Tất cả 
đều là những hành động nhân đạo. 

Chẳng hạn cách chăm sóc người bệnh của Đức Phật 
thật là kỳ diệu. Có thể nói Ngài đúng là một bậc đại lương y. 
Ngài không chỉ chữa bệnh với cung cách thân ái của mình, 
mà còn săn sóc bệnh nhân bằng cả tấm lòng bi mẫn. Chú 


225 


Ca? ẩư”ớg cổ xi¿4 


giải kinh Pháp Cú! ghi lại một câu chuyện thật cảm động 
như sau: 


Một công tử ở kinh thành Sàvatthi nghe Đức Phật thuyết 
pháp phát khởi tín tâm và xin xuất gia với Ngài. Công tử ấy 
có tên là Tissa. Sau một thời gian vị ấy ngã bệnh. Đầu tiên 
những mụn nhỏ đột nhiên nỗi đầy trên thân vị ấy, dần dần 
những mụn đó trở nên lớn hơn và vỡ ra thành những vết loét. 
Các vị sư bạn không còn muốn chăm sóc cho Tissa nữa, liền 
bỏ rơi vị ấy và Tissa ở trong tình trạng rất tuyệt vọng. Khi 
Đức Phật biết được sự việc này, Ngài đến bên lò sưởi và đặt 
âm nước sôi. Sau đó Đức Phật đến chỗ Tissa, nằm góc giường 
trên đó vị ấy đang nằm. Chư tăng hiểu bậc Đạo Sư đang muốn 
làm gì, phụ đem bệnh nhân với cả giường nằm đến bên lò 
sưởi. Ở đó Đức Phật dạy chư tăng giặt y áo cho Tissa và đem 
phơi khô, trong khi Ngài nhẹ nhàng lau sạch các vết loét và 
tắm cho bệnh nhân. Tissa hồi phục nhanh chóng và năm trên 
giường với tâm định tĩnh. Ngay sau đó Đức Thế Tôn giải 
thích giáo pháp, và với tâm chuyên nhất Tissa lắng nghe, vào 
cuối thời pháp liền chứng đạt tầng Thánh cao nhất (A-La-Hán 
quả) rồi nhập diệt. Xác vị ấy được hỏa táng đúng theo nghỉ 
thức và Đức Phật cho thu xá lợi tôn trí trong một ngôi tháp”. 


! Quyền I. Trang 319. 

? Tướng Alexander Cunningham trong báo cáo khảo cổ của mình năm 
1982 - 1983 đã viết: “Về phía đông bắc của Kỳ Viên Tịnh Xá (Jetavana) 
có một ngôi tháp được xây dựng trên địa điểm tại đây Đức Phật đã rửa 
chân tay của một vị sư bệnh... phần còn lại của ngôi tháp vẫn tôn tại 
trên một nền gạch cứng rất lớn, cách kỳ viên tịnh xá khoảng 550 feet. 
Khối gạch đồ nát cao 24 feet, được xây hoàn toàn bằng gạch nung 24 


226 


Chánh 1 duy 


Không có một phẩm chất nào được coi là đặc quyền của 
một tôn giáo, một quốc gia, một chủng tộc hay một nền văn 
hoá đặc biệt nào. Tất cả những ai có mắt muốn thấy và có tâm 
muốn hiểu, sẽ nhận ra rằng mọi hành động thân ái, thương 
cảm và rộng lượng là chung cho toàn nhân loại. Nhưng 
than ôi, khi người ta bị lầm đường lạc lối, họ chỉ nói đến 
và dự định “những cuộc chiến trong chính nghĩa”, chúng 
ta thậm chí còn nghe nói đến “những cuộc thánh chiến” 
nữa. Chiến tranh là chiến tranh, không có “chính nghĩa” hay 
“thần thánh” gì trong đó cả. Chiến tranh không hề có an lạc, 
mọi cuộc chiến tranh đều tàn bạo, và là một thảm họa cho 
nhân loại. 


Kinh điển đề cập một trường hợp mà lần đó đã đưa Đức 
Phật ra tận bãi chiến trường. Những người thuộc dòng họ 
Sàkyans và những người dòng Koliyans đang ở bên bờ vực 
chiến tranh, chỉ vì tranh nguồn nước của con sông Rohina. 
Biết rằng tai họa sắp xảy ra, bậc Đạo Sư đi đến và hỏi họ giữa 
máu và nước, cái nào là quý hơn. Họ đều thừa nhận rằng máu 
con người là quý hơn cả. Bậc Đạo Sư khuyên giải họ và ngăn 
chặn được cuộc chiến!. 


Đức Phật được biết như một người đã bỏ trượng (nihita — 
danda: bỏ đao trượng), một người đã bỏ vũ khí (mihita — satta: 


x 10 x 3 inch, đây là một bằng chứng khá đầy đủ về tính chất cổ xưa 
của nó. 

Trong bản đồ của Cunningham về Sàvatthi vị trí của ngôi tháp được 
đánh dấu H. (xem Archacological Survey of India 341). 

Sn. 375. Therig. 141. 


227 


Cøz¿ Ẩn cổ xi/4 


bỏ đao kiếm). Vũ khí duy nhất Ngài sử dụng một cách thành 
công là vũ khí từ bi. Ngài đã tự trang bị cho mình với vũ khí 
chân thật và từ bi này. Ngài điều phục những kẻ tàn ác như 
dạ xoa Àlavaka, tướng cướp Angulimàla và voi say Nalàgiri, 
cũng như rất nhiều trường hợp hãm hại Ngài khác, bằng sức 
mạnh của lòng từ bi này. Angulimàla người đã bị thu phục và 
trở thành đệ tử Đức Phật, sau khi trở thành một vị A-La-Hán 
đã nói lên lời tán dương này: 

“Có kẻ được điều phục, 

Bởi gậy móc Và roi, 

Vị ấy (Đức Phật) điều phục ta 

Không dùng gậy, dùng kiếm ”'. 

Các vị đệ tử của Đức Phật đã được Ngài khuyến khích 
đi khắp đó đây “vì lợi ích của số đông, vì hạnh phúc của số 
đông ” và truyền bá giáo Pháp (Dhamma), không làm hại một 
ai, không dùng bất kỳ một sự thu phục cưỡng ép nảo. 

Quan điểm của đạo Phật về lòng bi mẫn không có những 
giới hạn quy định. Mọi chúng sanh kể cả những sinh vật bé 
nhỏ nhất bò dưới chân ta. Như vậy, nhân sinh quan của đạo 
Phật cho rằng không có chúng sanh nào được xem như nằm 
ngoài vòng từ bị và không có sự phân biệt giữa người, thú, 
sâu bọ, hay giữa người và người như thượng đăng hay hạ liệt, 
giàu hay nghèo, mạnh hay yếu, trí hay ngu, đen hay trăng, Bà 


! Thự 878. 


228 


Chánh 1 duy 


la môn hay Chiên đà la. Hoặc phân biệt đây là người Thiên 
chúa, người Ấn giáo, Do Thái giáo, Hồi giáo, Phật giáo... vì 
Mettà (Từ) và Karunà (Bi) như chúng ta thấy ở trên là không 
có biên giới và ngay khi chúng ta có găng phân chia con người 
ra trên căn bản sai lầm kể trên, liền đó cái cảm xúc tư riêng đã 
lên vào và những phẩm chất vô hạn này đã trở thành hữu hạn, 
mà điều này trái ngược với những lý tưởng cao cả của người 
trình bày những đức hạnh này (tức Đức Phật). 


Chính tinh thần từ bi mà Đức Phật dạy này đã ảnh hưởng 
sâu sắc đến trái tim của Asoka, đại Hoàng Đề Phật tử của 
Ấn Độ thế kỷ thứ ba trước công nguyên. Trước khi trở thành 
một Phật tử, ông đã từng là một vị quân vương hiểu chiến 
giống như cha mình (đức Vua Bindusàra) và ông nội (Vua 
Candaragupta). Khát vọng muốn bành trướng lãnh thổ của 
mình, Vua đã đem quân xâm lăng và chiếm nước láng giềng 
Kàlinga. Trong cuộc xâm lăng này, hàng ngàn người đã bị 
giết, trong khi nhiều ngàn người khác bị thương và bị bắt 
làm tù binh. Tuy nhiên sau đó, khi đức Vua theo tín ngưỡng 
từ bi của Đức Phật, ông đã nhận ra sự điên rồ của việc giết 
hại này. Vua cảm thấy vô cùng ân hận mỗi khi nghĩ đến cuộc 
thảm sát khủng khiếp này và nguyện giã từ vũ khí. Có thể 
nói Vua là vị quân vương duy nhất trong lịch sử, là người sau 
chiến thăng đã từ bỏ chinh phục bằng đường lối chiến tranh 
(dig — vijaya) và mở đầu cuộc chinh phục bằng đường lối 
chánh Pháp (Dhamma — Vijaya). Như Chỉ dụ XIII khắc trên 
đá của Vua cho thấy “Ja đã tra kiếm vào vỏ không bao giờ 


220 


Cøz¿ đựng cổ xiz4 


rút gươm nữa, vì Ngài ước mong không làm tôn hại đên các 
chúng sanh ””. 


Việc truyền bá tín ngưỡng từ bi của Đức Phật trên khắp 
thế giới phương Đông, phần lớn là do những nỗ lực táo bạo và 
không mệt mỏi của Hoàng Đề Asoka. Pháp Phật đã một thời 
làm cho tâm hồn của người Châu Á trở nên ôn hoà và không 
hiếu chiến. Tuy nhiên, liệu chúng ta có thể nói rằng tỉnh thần 
ôn hoà và không hiếu chiến vẫn còn thịnh hành ở các quốc gia 
Châu Á, như nó đã từng trong quá khứ không? Nền văn mình 
hiện đại đang xiết chặt trên các vùng đất Châu Á. Một điều 
mà mọi người đều phải chấp nhận là với đà tăng trưởng và 
phát triển của cái gọi là văn minh, thì văn hoá của con người 
(đây là sản phẩm của sự phát triển nội tâm) sẽ suy đồi và con 
người ngày càng trở nên sa đọa. Với sự tiến triển của khoa 
học hiện đại, rất nhiều thay đôi đã diễn ra, tất cả những thay 
đổi và cải tiễn này, thuộc vật chất và bên ngoàải, có khuynh 
hướng làm cho con người thời nay ngày càng trở nên quan 
tâm hơn đến những điều trần tục và nhục dục, thành thử ra họ 
xao lãng, hay có tình lờ đi những phâm chất của tâm hồn và 
trở nên ích kỷ, vô lương tâm. Những đọt sóng văn minh vật 
chất dường như đã ảnh hưởng đến nhân loại và tác động đến 
lỗi tư duy, cũng như cách sống của họ. Con người bị trói buộc 
thậm tệ bởi các giác quan của họ, họ sống quá thiên về thế 
giới Vật chất đến nỗi không còn tiếp chạm được với cái thiện 
mỹ của thế giới bên trong. 

Giá như tỉnh thần từ bi đã từng vang vọng qua những lời 
dạy của Đức Phật ngự trị mọi hành động của con người ngày 


230 


Chánh 1 duy 


nay, có lẽ chúng ta không đến nỗi phải sống trong bầu không 
khí đầy ngờ vực, sợ hãi, ganh ghét, kiêu ngạo, tham lam, thù 
hận và si mê, mà chính chúng đã làm cho thế gian này ngày 
càng trở thành một trại lính và đều đặn lùa chúng ta đến bên 
bờ của cuộc chiến quyết liệt giữa thiện và ác (armageddon), 
trận chiến quyết liệt cuối cùng. 

Chỉ có quan niệm sống theo lời dạy của Đức Phật, một 
cuộc sống từ bị và trí tuệ là cuộc sống cần có đề lập lại sự 
quân bình về tinh thần và hạnh phúc toàn diện. Ngày nay, hơn 
bất kỳ một thời điểm nào khác, chúng ta cần phải có ánh sáng 
của Giáo Pháp (Dhamma) soi đường. 


231 


CHƯƠNG VIII 
Chánh Ngữ 


Tất cả các tôn giáo và triết học đều chủ trương đời sống luân 
lý hay đạo đức bằng hình thức này hay hình thức khác vì hạnh 
phúc riêng của con người, và vì sự tốt đẹp chung của xã hội 
trong đó họ sông. Những nguyên tắc luân thường đạo lý này 
không cùng một mức độ và phạm vi mà rất đa dạng. Điều 
được xem là đạo đức đối với tôn giáo này hay triết thuyết này, 
có thể không phải như vậy đối với tôn giáo hay triết thuyết 


232 


Cøz ẩ”ng cổ xiz4 


khác. Điều mà tôn giáo này lên án là phi luân có thể được 
nhìn nhận là đạo đức đối với tôn giáo khác. Những nguyên 
tắc cư xử phải, trái, đôi khi tuỳ thuộc vào bối cảnh của các 
dân tộc khác nhau trên thế giới, tùy thuộc vào các điều kiện 
địa dư, kinh tế, xã hội... của họ. Như vậy tiêu chuẩn định đặt 
ra các nguyên tắc đạo đức rất khác nhau. 


Có vẻ như với sự trôi qua của thời gian, người ta dường 
như nghĩ rằng một số những nguyên tắc đạo đức mà các bậc 
Đạo Sư ban hành đã trở nên lỗi thời, và trong niềm say mê 
của họ đối với một cuộc sống phóng đãng, họ đã không ngần 
ngại gạt qua một bên những nguyên tắc ứng xử nào mà họ 
thấy là chướng ngại. Sau đó họ tiếp nhận những cách cư xử 
mới, mà về lâu dài trở thành tục lệ, một khi điều đó đã xảy ra, 
chẳng còn ai quan tâm đến việc chỉ trích họ nữa. Tuy nhiên, 
có rất nhiều những phép tắc mà mọi người, không kể màu da, 
chủng tộc hay tôn giáo, đều được trông đợi phải tuân theo. 


Giới luật trong đạo Phật có rất nhiều và đa đạng, tuy nhiên 
nhiệm vụ của Giới (Sìla) chỉ có một. Đó là kiểm soát những 
hành động của thân và khâu, cách cư xử của con người, hay 
nói khác đi là đề thanh tịnh lời nói và hành vi của họ. Tắt cả 
những điều học (Giới) được ban hành trong đạo Phật đều dẫn 
đến mục đích chánh hạnh này. Tuy nhiên, Giới (Sìla) tự thân 
nó không phải là cứu cánh, mà chỉ là phương tiện, vì nó hỗ 
trợ cho Định (Samàdhi). Samàdhi ngược lại là phương tiện 
cho sự thu thập Trí tuệ (Pannà), và Chánh Trí tuệ này lần lượt 
dẫn đến sự giải thoát của tâm, mục tiêu cuối cùng của đạo 
Phật. Do đó Giới, Định và Tuệ là một sự kết hợp hài hoà giữa 


234 


Chánh Neứ 


những xúc cảm và tri thức của con người. Chính vì mục đích 
này mà bậc Đạo Sư hướng dẫn hàng đệ tử của mình. 


Thái độ của Đức Phật đối với cuộc sông không chỉ thuần 
lý, mà là sự thực hiện thực tiễn những gì được xem là tốt đẹp 
— sự hoàn thiện luân lý cũng như sự giải thoát tâm. Điều này 
hàm ý rằng Đức Phật muốn chúng ta trau dồi những cảm xúc 
tốt đẹp và từ bỏ những cảm xúc xấu xa. Phương diện tình cảm 
cũng phải được phát triển dù rằng một mình nó không dẫn 
chúng ta đến sự giải thoát cuối cùng được. Những cảm xúc 
tốt đẹp luôn luôn phải được kết hợp hài hoà với chánh kiến. 
Như vậy rõ ràng là Giới, Định và Tuệ là ba tao của sợi dây, 
mà nhờ sự trợ giúp của nó, bậc hiền trí thành tựu cứu cánh tối 
hậu và tuyên bó sự thành tựu của mình bằng câu nói bất hủ: 
“Việc cần làm đã làm xong” (Katam karanìyam). Như vậy 
Pháp (Dhamma) hướng dẫn người hành trì Pháp qua lối sống 
thanh tịnh và sự hiểu biết chân chánh, đến sự thành tựu giải 
thoát khỏi mọi khổ đau. 


Trong chương này chúng ta sẽ thảo luận về Chánh Ngữ. 
Hai chương tiếp theo Chánh Nghiệp và Chánh Mạng sẽ được 
lần lượt đề cập đến. Vì ba chỉ này đều nằm trong nhóm Giới 
(Sïla), toàn bộ giới luật của đạo Phật được nói đến trong nội 
dung của Bát Chánh Đạo, dĩ nhiên với vài dòng như vậy 
không thể giải thích hết ý nghĩa của giới như đã mô tả trong 
hệ thống kinh điển Phật giáo. 

Sự giải thoát cuối cùng hay cứu cánh tối hậu của đạo 
Phật, không thê đạt đến ngay lập tức được. Đó là một tiền 


25 


Cøz ẩng cổ xi/4 


trình tuần tự, một sự đào luyện từng bước. Như kinh điển 
thường nói: sự thanh tịnh tâm chỉ đạt được sau khi đã thành 
mãn giới hạnh. Thanh tịnh Tâm và Trí tuệ là điều không thể 
có nếu không thanh tịnh Giới. Đức Phật thúc giục các đệ tử 
của Ngài trước tiên hãy tự đặt mình vào nếp sống giới hạnh, 
sau đó mới bước vào con đường thiền định và trí tuệ. Chính vì 
vậy cần phải khởi sự ngay từ bước đầu. Điểm khởi đầu trong 
giáo pháp là Giới (Sìla). Sau khi đã đứng vững trên đất Giới, 
hành giả sẽ nỗ lực làm chủ cái tâm dao động của mình. 

Đức Phật vạch ra cho hàng đệ tử của Ngài những cách đề 
khắc phục tà hạnh về thân và khâu. “Søw khi đã điều phục lời 
nói, đã chế ngự được các hành động của thân và tự làm cho 
mình thanh tịnh trong cách nuôi mạng (khát thực), vị đệ tử tự 
đặt mình vào nếp sống giới hạnh (silavà). Như vậy vị ấy thọ 
frì và học tập các học giới, giữ giới một cách thán trọng và 
thấy sự nguy hiểm trong những lỗi nhỏ nhặt”, Trong khi tiết 
chế lời nói và hành động như vậy vị ấy phải có gắng phòng 
hộ các căn (indriyaguttadvàra). Vì nếu vị ấy thiếu sự kiểm 
soát các căn của mình thì các tư duy bất thiện sẽ xâm nhập 
đầy tâm vị ấy. Thấy một sắc, nghe một âm thanh... Vị ấy 
không thích thú, cũng không khó chịu với những đối tượng 
giác quan ấy, mà giữ lòng bình thản, bỏ qua một bên mọi ưa 
ghét. VỊ ây thực hành việc kiểm soát các căn này với sự nhiệt 
tình hứng thú. 


!M. 107, Pàtimokkhasamvara. 


236 


Chánh Ngứ 


Vị ấy ăn uống có tiết độ! và Chánh niệm: không đam mê 
vô độ, không đề làm đẹp thân, mà chỉ đề cho thân này không 
bị tốn hại vì mục đích sống đời phạm hạnh (bhramacariya). 
Vị ấy nhiệt tâm tỉnh giác? và gột sạch tâm khởi những cấu uê?. 
Nếp sống hay giới hạnh này áp dụng cho một vị Tỳ kheo (bậc 
xuất gia) chớ không phải cho hàng tại gia cư sĩ. 

Khi vị đệ tử đã có nhiệt tâm và Chánh niệm, họ sẽ tiến 
tới không nao núng và khởi sự một công việc khó khăn hơn, 
đó là hành thiền, thành tựu tâm Định (Samatha) bằng cách 
chọn một đề mục thiền thích hợp với căn cơ của mình! và 
duy trì trên đề mục đó không ngừng nghỉ, dần dần từng chút, 
từng chút một, từ sát na này đến sát na khác vị ấy tịnh hoá 
tâm mình nhờ khắc phục các triền cái ngăn trở tâm thiên. 
Người nỗ lực Chánh niệm như vậy sẽ thành công trong việc 
điều phục tâm đao động của mình. Khi những hành động và 
lời nói, cũng như các căn, đã được chế ngự và tâm đã được 
điều phục, giờ đây vị ấy đã đạt đến sự tự chủ. Sau khi đã tự 
mình rèn luyện trong Giới và Định như vậy (Sìla — Sikkhà và 
Samàdhi — Sikkhà), vị ấy sẽ có gắng đề thành tựu Chánh Trí 
bằng cách thấy các pháp như chúng thực sự là (Yathabhùtam: 
Như thị). Thấy các pháp như chúng thực sự là, hàm ý như 


' Bhojane mattannutà. 

? Jằgariyamanuyutta. 

3 Xem A.II. 38. 

* Về căn cơ và đề mục thiền xem chương XIV. 
Ÿ Dhp. 239. 


237 


Ca? ẩư”ng cổ xiz4 


chúng ta đã đề cập ở trên', thấy tính chất Vô thường, Khổ và 
Vô ngã của vạn pháp hữu vi. Đối với một hành giả đệ tử Phật, 
“thế gian ” ở đây không phải là thế gian bên ngoài hay thế 
gian theo lỗi kinh nghiệm, mà là thân người với tâm của nó. 
Đó là thế gian của năm uân chấp thủ. Chính thế gian này mới 
là cái vị ấy có găng tuệ tri như Vô thường, Khổ và Vô ngã. 
Cũng chính thế gian của thân và tâm này là cái mà Đức Phật 
muốn đề cập đến khi Ngài nói với Mogharàja: 

“Này Moghardja 

Hãy nhìn đời rỗng không 

Luôn luôn giữ Chánh niệm, 

Nhồ lên ngã? tuỳ kiến 

Như vậy vượt tử vong 

Hãy nhìn đời như vậy 

Thân chết không thấy được”. 


Giờ đây, khi hành giả đã tự rèn luyện trong trí tuệ như 
vậy (Pannàsikkhà) vị ấy sẽ hiểu một cách chân chánh rằng: 
“Bất cứ cái gì là vô thường đêu không đáng hoan hỉ, cái gì 
vô thường đều không đáng đề ý, cái gì vô thường đều không 


4 


đáng chấp giữ ”°. 


! Chương VII. 

? Attànuditthimùhacca, nghĩa đen là nhồ lên, đoạn trừ cái ý niệm về một 
Tự Ngã (atta) hay Linh Hồn. 

3 Đời hay thế gian ở đây là năm uân chấp thủ. 

#M. 106. 


238 


Chánh Ngứ 


VỊ ây không xem năm thủ uân, năm căn và năm trân 
tương ứng của nó như là “của tôi”, như là “tôi” hoặc “tự 
ngã của tôi” và hiêu được lời nhắc nhở của bậc Đạo Sư. 


“Cái gì không phải của các con, này các Tỳ kheo, hãy 
từ bỏ nó, từ bỏ nó sẽ đem lại hạnh phúc và an lạc cho các 
con. Cái gì, này các Tỳ kheo, là không phải của các con? Sắc 
(thân), này các Tỳ kheo, không phải của các con, hãy từ bỏ 
nó, từ bỏ nó sẽ đem lại hạnh phúc và an lạc cho các con. Thọ 
không phải của các con... tưởng không phải của các con... 
hành không phải của các con... thức không phải của các con, 
hãy từ bỏ nó; từ bỏ nó sẽ đem lại an lạc và hạnh phúc cho 


Lá ”Ị 
éCqC COFI1. 


Tuệ tri các pháp như chúng thực sự là như vậy, nhận chân 
được thực chất của năm uẫn chấp thủ như vậy, vị ấy “sống 
không nương tựa (độc lập), không chấp giữ điều gì trong thể 
gian (năm thủ uẩn) này”, thể gian của các uân và của các 
giác quan — và sống chứng nghiệm hạnh phúc của Niết bàn, 
Hạnh Phúc Tuyệt Đối. Tóm lại, đây là con đường mà các bậc 
Thánh (Àryan) đệ tử nhờ tuần tự tu tập đã chứng đạt cứu cánh 
của mình. 

Người đọc sẽ nhận ra rằng tiền trình tự thanh lọc vả tự 
làm chủ bản thân đề hướng đến giải thoát cuối cùng này là nhờ 
tu tập theo tuần tự, hoàn toàn không có sự ép buộc hay thúc 
bách từ bất kỳ tác động bên ngoài nào, không có sự thưởng, 


"S,JH. 32, SIV. 81. 


229 


Cơ? Ẩng cổ x1/4 


phạt đối với những việc đã làm hoặc chưa làm; không có sự 
rửa tội bằng nước thánh, chăng phải nhờ cúng đường cho các 
vị thân linh, cũng không phải vì tôn thờ các vị thần như Thần 
Mặt Trời, Thần Lửa... tại sao vậy? Vì thanh tịnh hay không 
thanh tịnh tuỳ thuộc tự thân mỗi người. Các hiện tượng bên 
ngoài dù hữu tình hay vô tình không thể và chắc chắn không 
ban cho chúng ta sự thanh tịnh và giải thoát được. 

“Không phải sống loã thể 

Bên tóc, tro trét mình, 

Tuyệt thực lăn trên đất, 

Sống nhóp, siêng ngôi xổm 

Làm người ta thanh tịnh, 


J1” 


Nếu không trừ nghỉ hoặc 


Bây giờ chúng ta đi vào chỉ tiết của Giới (Sìla). Trong 
bài kinh đầu tiên của Trường Bộ (Dighà Nikàya), chúng ta sẽ 
thấy một số giải thích khá dài và toàn diện về các học giới mà 
ở đây không thê bàn hết được. 

Trong số các học giới, thấp nhất là Ngũ giới (Pancasila), 
năm giới mở đầu cho luân lý Phật giáo. Năm giới này là 
những nguyên tắc căn bản cho người tại gia cư sĩ. Đó là: 

1) Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. 


2) Con xin vâng g1ữ điều học là cô ý tránh xa sự trộm cặp. 


! Dhp. 141 Ngay cả ngày nay ở Ấn Độ người ta cũng thường gặp những 
người theo pháp hành vô ích loại này nhăm làm cho mình thanh tịnh. 


24O 


Chánh Ngứ 


3) Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà dâm. 

4) Con xin vâng giữ điều học là có ý tránh xa sự nói dối. 

5) Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự đễ duôi 

uống rượu và các chất say. 

Năm giới này cần phải được giữ gìn và thực hành trong 
đời sống hàng ngày của mỗi người, giới không phải để tụng 
đọc suông, không phải là lời nói cửa miệng hoặc đề xin cho 
người khác. 

“Người học thuộc lòng giới, 
Nhưng không chịu hành trì, 
Như thắp lên ngọn đèn, 


Rồi ngôi nhằm mất lại'. 


Đạo Phật không đòi hỏi người tại gia cư sĩ tất cả những 
điều mà một thành viên của Tăng đoàn (một vị sư) phải có 
trách nhiệm gìn giữ. Nhưng dù là vị sư hay cư sĩ, chánh hạnh 
cũng là nền tảng cơ bản cho con đường hướng thượng. Một 
người trở thành Phật tử bằng cách thọ Tam Quy, ít nhất họ 
cũng phải gìn giữ năm giới căn bản được coi là khởi điểm của 
đạo lộ (giải thoát). Ngũ giới này không hạn cuộc trong một 
ngày đặc biệt hay nơi đặc biệt nào, mà cần phải được thực 
hành suốt đời dù ở đâu và bất cứ lúc nào. Dĩ nhiên, ngoại trừ 
các bậc đã chứng đạt ít nhất là Thánh quả đầu tiên (Sotàpatti) 
ra, còn lại tất cả mọi người đều có thể phạm vào những học 
giới này, nhưng khi có sự phạm giới xảy ra nếu ta tỏ ra hồi hận 


! Trích trong ?7ibefan Yoga and Secret Doctrine. 


241 


Cơ? ẩư”ng cổ xi4 


về những khuyết điểm và những thiếu sót của mình thì thật 
là vô ích, vì sự hối hận ấy chăng có lợi hay giúp ích gì cho 
bản thân ta và người khác cả. Sự hối hận chỉ quấy động tâm 
ta thêm mà thôi. Vả lại cũng cần thấy được rằng lầm lỗi, theo 
đạo Phật, không xem như một “tội”, vì từ đó hoàn toàn xa lạ 
với lời dạy của Đức Phật. Không có gì gọi là phạm luật Phật 
cả, vì Ngài không phải là nhà làm luật hoặc một vị quan toà 
đứng ra trừng phạt những hành động tội lỗi và ban thưởng cho 
những hành động thiện của con người, vì vậy không cần phải 
có sự hối hận, ăn năn hay buồn rầu vì “tội”. Người tạo nghiệp 
phải có trách nhiệm đối với những điều mình làm; người ấy 
phải thọ lãnh những quả khổ vui của nó, do đó, làm thiện hay 
làm một kẻ phạm giới mới chính là mối quan tâm của người 
ây. Điều cũng cần đề cập ở đây là mọi hành động thiện hay ác, 
không nhất thiết phải trả quả (dị thục quả). Nghiệp thiện của 
một người có thê triệt tiêu ác nghiệp của họ và ngược lại. 


Như nghỉ thức thọ giới đã cho thấy rõ, hoàn toàn không 
có những quy luật hay điều răn nào ở đó. Một cách tự nguyện 
bạn hứa gìn giữ các học giới và không có sự cưỡng ép hay 
thúc bách nào cả, chính bạn là người phải chịu trách nhiệm 
cho mọi hành động (nghiệp) của mình. Nếu bạn phạm vào 
những gì bạn đã hứa giữ, lúc ấy điều tối cần là phải hạ quyết 
tâm không tái phạm đồng thời sửa chữa những khuyết điểm 
của mình và cô gắng hết sức không đề lầm lỗi nữa. Một người 
có tư duy thận trọng phải hiểu rằng mục đích duy nhất của 
việc giữ giới này là đề tự rèn luyện mình, đề kiểm soát những 
bản năng của mình, để chế ngự những khuynh hướng ác và 
những hành động sai lầm của mình, và như vậy mở lỗi đi 


"j8 


Chánh Neứ 


đến sự thanh tịnh và hạnh phúc, đóng góp sự an ồn cho xã 
hội và thúc đây những tình cảm chân thành. Nếu phân tích 
kỹ chúng ta thấy rằng việc giữ giới là cách duy nhất để giảm 
thiểu tham, sân, si của chúng ta, những căn nguyên của mọi 
tội ác trong xã hội. Chẳng hạn, giới đầu tiên không thể vi 
phạm mà không nuôi dưỡng những ý nghĩ sân hận và độc ác, 
trường hợp giới thứ ba thì nó là đặc biệt nhắm vào tham, còn 
giới thứ hai và thứ tư có thể là vừa tham và vừa sân, giới thứ 
năm là tham, trong khi sỉ mê nằm đăng sau cả năm giới này. 
Điều quan trọng cần nhận ra ở đây là uống rượu và các 

chất say khiến cho si mê. Nó ngăn những tư duy trong sáng, 
giảm thiểu năng lực lý trí của con người và gây ra sự cầu thả, 
cuồng đại và rất nhiều điều ác khác. Một người say không còn 
làm chủ được những hành động của mình và có thể phạm vào 
bất cứ tội nào. Chính vì vậy chỉ cần phạm một giới này có thể 
dẫn người ta đến chỗ phạm luôn các giới khác. Đức Phật nói: 

“Chỉ kẻ ngu Say rượu 

Mới làm các điều ác 

Và khiến các người khác 

Sống buông lung phóng dật 

Hãy từ bỏ tránh xa 

Xứ phi công đức này! 

Khiến điên cuông sỉ mê 

Làm kẻ ngu thoả thích?”. 


! Xứ phi công đức: đó là căn bản của mọi điều ác. 
? §n. 399. 


243 


Cøz ẩ”ng cổ xi/4 


Dĩ nhiên người ta có thê lý luận rằng uống rượu điều độ 
thì đâu có hại gì, nhưng hãy nghe aI đó nói: 
“Đầu tiên người uống rượu 
Kế tiếp rượu Iuiổng rượu 


Cuôi cùng rượu uông người `. 


Vì vậy tốt hơn hết vẫn phải nhớ lời cảnh tỉnh của Đức 
Phật “hãy Chánh niệm, tự chủ và bình thản”. Chúng ta hãy 
tránh xa rượu và các chất say, những thứ làm mắt lý trí khiến 
cho người ta không thây được những sự thật của cuộc đời và 
con đường đi đến giải thoát. 

Hãy nhớ rằng giới thứ ba và giới thứ năm có một mối 
quan hệ, chúng hỗ trợ lẫn nhau và cả hai đều đem lại sự “thoả 
mãn” (rasassàda). Đôi khi trong kinh điển Pàli, giới thứ năm 
này được bỏ đi, như vậy nó đã được kê trong giới thứ ba như 
ở trường hợp nhóm giới đã đề cập trong Bát Chánh Đạo. Kế 
tiếp, chúng ta có 10 giới hay 10 điều học, dành cho các vị 
Sa di (Sàmaneras)' Thập giới này được tạo thành bằng cách 
thêm năm giới vào ngũ giới vừa mới đề cập?. Đó là: 


! Một vị Sàmanara (Sa di) là người đã xuất gia, nhưng chưa thọ Tỳ kheo 
(Bhikkhu), người giữ 227 giới căn bản (Pàtimokkha). Xem Vin sutta- 
vibhanga phần 1,2,3. Vị Sa di cũng không phải giữ vassa, ba tháng mùa 
mưa từ tháng Bảy đến tháng Mười (AL), nghĩa là ba tháng hạ mà một 
vị Tỳ kheo buộc phải giữ. Vị Sa đi khi đủ 20 tuổi sẽ thọ đại giới hay Tỳ 
kheo giới. Nhưng đôi khi tuôi tác thôi cũng chưa đủ. Nếu người ấy thiếu 
trí, không thông hiểu pháp và luật liên quan đến đời sống phạm hạnh 
của vị Tỳ kheo... họ cũng không được thọ giới. 

? Giới thứ ba, tuy nhiên, phải đổi thành: “Con xin vâng giữ điều học là 
có ý tránh xa sự thông dâm (abrahmacariyà)”. 


244 


Chánh Ngứ 


1) Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự ăn sái giờ. 

2)_ Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự múa hát thôi 
đàn kèn, xem múa hát nghe đàn kẻn. 

3) Con xin vâng giữ điều học là có ý tránh xa sự sự trang 
điểm, thoa vật thơm, dồi phấn và đeo tràng hoa. 

4)_ Con xin vâng giữ điều học là có ý tránh xa chỗ nằm ngồi 
nơi quá cao và xinh đẹp. 

5) Con xin vâng giữ điều học là cô ý tránh xa sự thọ lãnh, cất 
giữ, hoặc bảo kẻ khác thọ lãnh, cất giữ vàng bạc châu báu, 
hoặc cảm xúc đến các vật ấy. 


Cũng có tám học giới cho hàng tại gia cư sĩ thọ trì vào 
những ngày đặc biệt, đó là các ngày Bát Quan Trai từ hai đến 
10 ngày trong một tháng. Bát giới này được thành lập bằng 
cách kết hợp giới thứ bảy và giới thứ tám trong thập giới Sa 
di, và bỏ bớt giới thứ 10. 

Một người giữ giới, theo cách nói của Đức Phật, là một 
thiện nhân hay chân nhân (Sappurisa). Ngoài ra, nếu người ấy 
biết khuyến khích người khác giữ giới, người ấy là bậc xứng 
đáng được kính trọng hơn nữa. 

Trong Bát Chánh Đạo, phần nói về Chánh ngữ đề cập đến 
bốn điều nên tránh: Nói lời giả dối, nói ly gián, nói lời thô ác 
và nói lời nhảm nhí vô ích. 

Mặc dù những học giới này được nói lên một cách tiêu 
cực, ta không nên nghĩ rằng giới của đạo Phật đơn thuần là 
sự ngăn câm mang tính tiêu cực. Trước khi muốn gieo giống, 
điều cần thiết đầu tiên là phải dọn cỏ và sửa soạn đất. Cũng 


24 


Cøz¿ ẩưng cổ xiz4 


vậy, đối với người muốn làm điều thiện, điều thiết yếu trước 
tiên là phải cố găng làm cho trong sạch thân và khâu nghiệp 
của mình. Chúng ta phải thừa nhận rằng tâm của chúng ta 
luôn luôn bị ô nhiễm với những ý tưởng bắt thiện. Nó bị thiêu 
đốt bởi ba ngọn lửa tham, sân, sỉ và lúc nào cũng ở trong trạng 
thái không lành mạnh. Đương nhiên biểu hiện của những tư 
duy không lành mạnh như vậy bằng hình thức của những hành 
động của thân và khâu, không thể nào lành mạnh được. Vì vậy 
việc cần phải làm trước tiên là chặn đứng điều ác, tránh lỗi cư 
xử buông thả. Sự tiết chế này thúc đây người ta hành thiện và 
sống trong sạch từ lời nói đến việc làm.Những người thích làm 
điều thiện giúp mọi người thường cảm thấy khó khăn trong 
việc phải tránh làm những điều không hợp nào đó. Điều này 
cần phải có nghị lực, cố găng và quyết tâm. Mặt khác chính vì 
lòng trắc ân và cảm thông, đây không phải là những đức tính 
thụ động tiêu cực, mà người ta tránh làm hại kẻ khác, và vì 
lòng yêu mến sự thật mà người ta tránh nói dối... 


Người đọc cân thận những bản kinh Phật sẽ thấy răng bậc 
Đạo Sư cũng từng tuyên bố các học giới bằng những từ rất 
tích cực như vây: 


“V† ấy sống thành tựu học pháp chánh hạnh, từ bỏ sát 
sanh, tránh xa sát sanh, bỏ trượng bỏ kiếm, biết tàm, biết quý 
(hồ thẹn và ghê sợ tội lỗi), có lòng từ, sống thương sót hạnh 
phúc của tất cả chúng sanh và các loài hữu tình. Vị ấy từ bỏ 
lấy của không cho, chỉ lấy những gì được cho... vị ấy sống 
thanh tịnh không có những khuynh hướng trộm cắp. Từ bỏ lời 
nói hai lưỡi... vị ấy sống hoà hợp những kẻ ly gián, và khuyến 


246 


Chánh Neứ 


khích những ai sống hoà hợp, ưa thích trong hoà hợp và hân 
hoan trong hoà hợp, nói những lời đưa đến sự hoà hợp. Từ 
bỏ những lời nói độc ác, vị ấy nói những lời không lỗi lâm, 
dễ nghe, dễ thương. Từ bỏ lời nói phù phiếm, vị ấy nói đúng 
thời, nói hợp với sự thát, nói hợp với mục đích, hợp với Pháp 
(Dhamma) và Luật những lời đảng lưu giữ (trong tâm), hợp 


lý, sảng suốt, và đúng trọng tâm ”!. 


Như vậy chúng ta thấy bậc Đạo Sư cũng đã nhắn mạnh 
đến phương diện tích cực của việc giữ giới là như thế nào 
bằng những ngôn ngữ không thể nhằm lẫn được. Tuy nhiên, 
một người nỗ lực, quyết tâm đứt khoát đi trên con đường 
thanh tịnh sẽ không phí thời giờ và việc suy đoán vô ích, 
mà “# cảnh tỉnh và sách tấn mình bước theo con đường đã 
định sẵn: 

Trên đường thăng được thuyết, 
Hãy bước chớ quanh ta, 
Hãy tự mình trách mình, 
Hãy đem lại Niết bàn ”°. 


Không có gì mơ hồ trong lời dạy của Đức Phật. Đã biết 
ác là ác, thiện là thiện, tại sao ta còn do dự không tránh ác 
và bước theo con đường chân chánh đi? Đối với người Phật 
tử, nếu đã hiểu đúng đắn lời dạy của bậc Đạo Sư thì việc từ 
bỏ điều ác và làm điều thiện là điều tất nhiên, không thể 
tránh được. 


' M. 27,38, 51. 
?Thg. 637. 


247 


Cøz Ẩng cổ xi/4 


“Từ bỏ mọi điều ác 
Trau dôi các thiện pháp 
Gột rửa sạch nội tâm 
Đây lời dạy chư Phật! ”. 


Như bài kệ vô cùng quan trọng này chỉ rõ, trước khi 
muốn hành thiện, điều cần yếu là phải đứt ác. Khi một người 
đã làm xong cả hai điều trên là đã tự củng cô mình trong nếp 
sông giới hạnh, lúc ấy người ấy có thể, nếu họ thích, đảm 
nhận một công việc khó khăn hơn nữa là khép tâm vào kỷ luật 
nhờ hành thiền. Tuy nhiên, một có gắng đề luyện tập tâm như 
vậy nếu không có một nền tảng giới luật, không điều chỉnh 
cách cư xử theo chánh hạnh, thì đó chỉ là niềm hy vọng và 
sự tưởng tượng hão huyền mà chẳng bao giờ có thê trở thành 
hiện thực được. 

Bát Chánh Đạo trong Phật giáo, là con đường duy nhất 
đưa đến sự thanh tịnh. Đức Phật nói: 


“Nghiệp”, Minh', Pháp" và Giới thanh tịnh sinh mạng, 
chính nhờ những pháp này mà các chúng sanh thanh tịnh, 
chứ không phải do giai cấp và tài sản. 


! Dhp. 

? Nghiệp (Kamma) theo chú giải, ở đây có nghĩa là sở hữu tư kết hợp 
với đạo (Maggacetanà = đạo tư). 

3 Minh (VIJJà) nghĩa là đạo tuệ. „ : 

* Pháp (Dhamma) ở đây chỉ cho định (Samàdhi). Y muôn nói ở đây là 
sự thanh tịnh được đạt đên nhờ Bát Chánh Đạo. Theo chú giải Minh 
(Vijjà) tiêu biêu cho chánh kiên và chánh tư du. Pháp tiêu biêu cho 
chánh tinh tân, chánh niệm và chánh định. Giới tiêu biêu cho chánh 
ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng. 

"M. 143. 


248 


Chánh Ngứ 


Phàm những pháp nào là bất thiện, liên quan đến bất 
thiện, thuộc về bát thiện, tất cả những pháp ấy đêu phát sanh 
từ tâm (nghĩa là tâm đi trước các pháp Manopubbangam). 
Phàm những pháp nào là thiện, liên quan đến thiện, thuộc về 
thiện — tất cả những pháp ấy đều phát sanh từ tâm". 


Khi tâm hay tư duy được phòng hộ thì thân nghiệp cũng 
được phòng hộ, khẩu nghiệp cũng được phòng hội. 


Nhân sanh của tất cả các nghiệp này hoặc là tham, sân, 
sỉ hoặc là vô tham, vô sán, vô sỉ. Những nghiệp nào được làm 
dưới ảnh hưởng của tham, sân, sỉ đều là bắt thiện, các nghiệp 
ấy đáng khiển trách, chúng đem lại quả khổ đau và dẫn đến 
các ác nghiệp khác, không dẫn đến sự đoạn tận nghiệp. 
Những nghiệp nào được làm dưới ảnh hưởng của vô tham, vô 
sân, vô sỉ đêu là thiện nghiệp, chúng đem lại lợi ích và không 
bị khiển trách, những nghiệp này cho quả an vui và dẫn tới sự 
đoạn điệt nghiệp, các nghiệp khác không sanh từ đó `”. 

Như vậy có ba cách hành thiện và ác do ba tâm sở khác 
nhau làm duyên, và chúng tạo ra các dị thục quả hay những 
phản ứng tương ứng với nghiệp đã làm. Trong trường hợp này 
tâm có thể so sánh với một bề chứa cần được chú ý chăm sóc 
đề giữ cho nước không bị ô nhiễm và trong sạch. Nếu bề nước 
bị xao lãng thì nước sẽ trở nên ô nhiễm, người uống nước từ 


rA.LH. 
?AL 251. 
3 A.I263 Kinh 107, 108. 


240 


Ca? ẩ”ng cổ xiz4 


nơi vòi của bê ấy sẽ gặp vấn đề. Tuy nhiên nếu biết nước đã 
bị ô nhiễm, người ấy khoá vòi lại, chắc chắn họ sẽ không phải 
khô mặc dù bể nước đã ô nhiễm. Vì người ấy không thể giữ 
cho vòi nước đóng mãi được, do đó trách nhiệm của người 
ây là phải thây rằng bể nước cần được chăm sóc để cho họ 
có thể mở vòi ra mà uống nước. Tâm chúng ta cũng giống 
như một bể chứa nước, có hai vòi thoát, thân hành và khẩu 
hành. Những gì nằm ở trong tâm sẽ thoát qua hai vòi này. 
Nếu những tư duy là trong sạch, người chủ sở hữu của nó sẽ 
thọ lãnh những quả báu thiện, nếu tư duy bị ô nhiễm họ sẽ 
thọ lãnh bắt thiện quả. Nếu người ấy ngăn ngừa không để cho 
những tư duy bắt thiện thoát qua hai đường này, những hành 
động của thân và những lời nói của họ sẽ không bị ô nhiễm, vì 
hai lỗi thoát đó đã được đóng lại một cách an toàn. Tuy nhiên 
tâm, bể chứa nước, vẫn không được bảo hộ. Người ấy phải 
thực hiện một nỗ lực chân thật để canh phòng tâm mình sao 
cho những gì chứa trong đó không bị ô nhiễm, và muốn làm 
được điều này người ấy phải hành thiền hay cần phải định 
tâm. Mặc dù tâm người ấy có định, và được phòng hộ như 
vậy, nó vẫn chưa ở trong trạng thái an toàn, vì thế, người ây 
cần phải có trí tuệ để giữ cho tâm không bị ô nhiễm. Một khi 
điều này đã được thành tựu, tâm người ấy đã được làm cho 
miễn nhiễm khỏi mọi cấu uế, phiền não và ô nhiễm. 

Từ thí dụ trên chúng ta có thể hiểu rằng mặc dù Giới 
(Sìla) hay nói nôm na là cách cư xử hợp với đạo đức, phòng 
hộ những hành động của thân và khẩu chỉ là khởi điểm của 
đạo lộ giải thoát, tuy thế nó vẫn là điều tối yếu cho sự phát 
triển và thanh tịnh của con người. 


25O 


Chánh Neứ 


Với sự giới thiệu ngắn gọn và tổng quát về Giới trong đạo 
Phật như vậy, bây giờ chúng ta hãy xét đến Chánh Ngữ. Ngôn 
ngữ quả thật là điều kỳ diệu biết bao, vì chỉ một lời nói có thể 
làm thay đổi hăn toàn bộ quan niệm của con người về vấn đề 
thiện ác. Không phải là chúng ta đã thực sự may mắn có được 
đặc ân này — điều bị từ chối đối với loài vật đó sao? Vậy mà 
quá ít người trong chúng ta quan tâm đến việc sử dụng nó vì 
lợi ích của bản thân chúng ta và của mọi người đến như thế 
nào! Giá như con người ta biết đắn đo hơn và tế nhị hơn trong 
những gì họ nói và chính xác hơn, thành thật hơn trong những 
gì họ viết, hăn rất nhiều điều phiền muộn và hiểu lầm đã có 
thể tránh khỏi. 

Ngôn ngữ là một món quả vô giá vì qua nó chúng ta có 
thể điễn đạt những ý tưởng và quan niệm, nói chung những 
điều cần được chia xẻ với người khác. Nhưng nếu cái lưỡi 
không xương nhiều đường lắt léo này, cứ mặc cho nó phóng 
túng, nó có thê phá hỏng mọi sự. Rất nhiều những xung đột 
và rắc rối — từ những chuyện cãi nhau lặt vặt giữa các gia 
đình đến những cuộc chiến tranh giữa các quốc gia có phải 
là trách nhiệm của các cái lưỡi đó sao? Chỉ cần người ta điều 
phục được cái lưỡi của mình, không phải là thế giới này sẽ trở 
thành một nơi tốt đẹp hơn hay sao? 

Ngôn ngữ không nên bị chi phối bởi những tư duy bất 
thiện bởi tham, sân, ganh ty, ngã mạn, ích kỷ... Nói nhiều 
chắc chăn sẽ cản trở sự điềm tĩnh và tư duy chân chánh, cũng 
như một cái lưỡi lúc nào cũng liền thoáng sẽ dẫn đến bốn loại 


251 


Cøz Ẩng cổ xi/4 


tà ngữ. Đức Phật nói: “Này các Tỳ kheo, có năm bất lợi và 
nguy hại cho lời nói ba hoa này. Thể nào là năm? Người nói 
nhiêu sẽ thốt ra những lời giả dối, nói lưỡi hai chiễu, nói lời 
độc ác và những lời phù phiếm và sau khi chết sẽ tái sanh vào 


một trong bón đường ác ”, 


1. Trong nội dung của Chánh ngữ, giới đầu tiên là không 
nói đối đồng thời phải nói lời chân thật. Người như vậy theo 
Từ Bi kinh (Metta sutta) nói, là người ngay thắng và chánh 
trực (uju, sùju). Người ấy sống chân thật, liêm khiết và đáng 
tin cậy. Người ấy không vì danh, vì lợi hoặc vì muốn làm vui 
lòng người khác mà chối bỏ sự thật. Có thê người ấy bị xem 
là nghiêm khắc, nhưng “sự fhật chỉ có một, không có sự thật 
thứ hai? ”. Đức Phật không bao giờ tuyên bố một điều gì ngày 
hôm nay rồi ngày mai lại nói ngược lại. Bởi vì Ngài nói như 
thế nào thì Ngài làm như thế ấy và Ngài làm như thế nào thì 
Ngài nói như thế ấy, nên Ngài được gọi là Tathàgata (Như 
Lai), bậc Đạo Sư cũng được gọi là người mệnh danh là chân 
lý (Saccanàma). 


Liên quan đến tội nói dối này, Đức Phật đã nhân mạnh 
trong bài học đầu tiên cho Sa đi Ràhula (La Hầu La), Sa di 
bảy tuổi, đường như có tật xấu thích nói dối (chúng ta biết 
rằng trẻ con ở lứa tuổi này, vô tình hay cô ý thường hay 
nói dối). 


'A.HL. 254. 
?§n. 884. 
3 D.IHI. 135. Kinh 29. 


282 


Chánh Ngứ 


Một hôm Đức Phật đến thăm Sa di Ràhula. Ràhula chuẩn 
bị sẵn sàng tọa và đem nước cho Ngài rửa chân. Bậc Đạo Sư 
rửa chân xong rồi ngồi xuống. Sa đi Ràhula cúi đầu đảnh lễ 
Đức Thế Tôn rồi ngồi sang một bên. Khi ấy bậc Đạo Sư đồ 
một ít nước vào chậu và nói: 

“Này Rahula, con có tháy ft nước côn lại trong chậu không? ” 
“Bạch Đức Thê Tôn con có thấy. ” 


“Cũng vô nghĩa như vậy, này Rahula, là Sa-môn hạnh 


, 


của những ai nói láo không biết hồ thẹn. ˆ 


Rồi bậc Đạo Sư đồ nước trong chậu đi và nói với Sa di: 

“Này Ràhula, con có thấy chút nước còn lại đã bị hất 
đi không?” 

“Thưa có, bạch Đức Thế Tôn. ” 

“Cũng vậy, này Ràhula! Sa-môn hạnh thực sự đã bị vứt 
bỏ đổi với người nào nói dối không biết hồ thẹn. ” 
Rồi bậc Đạo Sư lật úp chậu nước lại và nói: 
“Này Ràhula, con có thấy rằng cái chậu đã bị lật tp 
xuống không?” 

“Bạch Đức Thể Tôn, con có thấy. ” 

“Cũng vậy này Ràhula, Sa-môn hạnh thực đã bị lát úp 
đối với người nào nói dối không biết hồ thẹn. ” 

Rồi bậc Đạo Sư lật ngửa chậu nước lên và bảo: 

“Này Ràhula, con có thấy chậu nước này đã rỗng không 
chăng?” 


ss 


Cøz ẩư”ng cổ xiz4 


“Bạch Đức Thể Tôn con có thấy. ” 
“Cũng vậy này Ràhula, Sa-môn hạnh của người nói láo 
cũng rồng tuếch, trồng không như vậy. ” 


Đức Phật đưa ra ân dụ con voi của đức Vua: 


Này Ràhula, ví nhự một con voi của Vua, có cặp ngà đải 
như càng xe, to lớn, khéo huấn luyện và có kinh nghiệm trên 
chiến trường, khi lâm trận con voi này dùng hai chân trước, 
hai chân sau, dùng phân thân trước, phân thân sau, dùng 
đâu, dùng tai, dùng cặp ngà và đuôi của nó, những giữ cho 
cải vòi được bảo vệ (bằng cách đặt nó vào miệng) ”. 


Thấy vậy (cách xử sự của con voi), người nài nghĩ: “Khi 
con voi của Vua, với ngà dài như càng xe to lớn, khéo huấn 
luyện và có kinh nghiệm trên chiến trường... mà bảo vệ cái 
vỏi của nó. Như vậy con voi của Vua không quăng bỏ mạng 
sống của nó. 


Nhưng, này Ràhula (vào một lần khác) khi con voi của 
Vua với ngà dài như càng xe, to lớn to lớn, khéo huấn luyện 
và có kinh nghiệm trên chiến trường, khi lâm trận, nó chiến 
đầu với hai chân trước, với hai chân sau, với phần thân trên, 
với phân thân dưới, với đầu, với tai, với cặp ngà, với đuôi và 
cả với vòi của nó. Con voi của Vua sẽ quăng bỏ mạng sống 
của nó. Giờ đây không có điều gì mà con voi của Vua này 
không làm. 

Cũng vậy, này Ràhula những ai nói láo không biết hồ 
thẹn, Như Lai nói rằng không có điều ác nào mà người ấy 


25 


Chánh Neứ 


không làm. Vì vậy, này Ràhula con hãy tự mình luyện tập như 
vây: 'Ta sẽ quyết không nói láo, dù chỉ để vui đùa ” 

2. Nói ly gián hay nói hai lưỡi (PIsunàvàcà: ly gián ngữ) 
là điều ác kế tiếp mà cái lưỡi có thê phạm, từ Pàli Pisunàvàcà 
nghĩa đen là “Phá vỡ tình bạn”. Vu khống người khác là một 
điều độc ác nhất vì nó đòi hỏi phải đưa ra một lời tuyên bố đối 
trá với ý định làm hại thanh danh của người khác. Người nói 
lời ly gián thường phạm vào hai tội ác một lúc, vì lời vu cáo 
của họ không đúng sự thật nên họ đã phạm tội nói láo và sau 
đó họ còn phạm tội đâm thọc sau lưng người khác (ly gián). 


Trong thị ca văn kệ Sanskrit người đâm thọc sau lưng 
người khác được so sánh với con muỗi tuy nhỏ nhưng rất độc. 
Nó bay đến với tiếng hát vo ve, đậu lên người bạn, hút máu và 
có thể, nếu là muỗi cái, truyền bệnh sốt rét vào bạn. Lại nữa 
những lời lẽ của người đâm bị thóc, thọc bị gạo này có thể 
ngọt ngào như mật ong, nhưng tâm địa của họ đầy nọc độc. 


Như vậy chúng ta hãy tránh lời nói đâm thọc hay lời nói 
ly gián phá hủy tình thân hữu. Thay vì gây chia rẽ, chúng ta 
hãy nói những lời đem lại sự an vui và hoà giải. Thay vì g1eo 
hạt giống phân ly, chúng ta hãy mang an lạc và tình bạn đến 
những ai đang sống trong bất hoà và thù nghịch. Đức Phật 
nói: “Hãy sống đoàn kết, đừng cãi vã ”. Còn Hoàng Đề Asoka 
cho khắc trên đá câu: “Cử có tỉnh thân hoà hợp là đáng tuyên 
đương ” (Samavàyo eva sàdhu). Vì chúng ta sống trong thế 


!M. 6T. 


25 


Cøz ẨÙng cổ xi/4 


gian này hoàn toàn lệ thuộc vào nhau nên chúng ta cần phải 
học cách sông với nhau trong an lạc, thân thiện và hài hòa. 

3. Giới kế tiếp là không nói những lời độc ác đồng thời 
phải nói những lời hòa nhã, lễ độ. Những gì chúng ta nói có 
thê đem đến được-mất, khen-chê, danh thơm-tiếng xấu, khổ 
đau-hạnh phúc. Một lời nói êm ái, hoà nhã có thể làm động 
lòng trái tim chai đá nhất, trong khi một lời độc ác có thê gây 
ra sự đau đớn khó lường. 

Chúng ta phải nghĩ hai lần trước khi nói không tốt về một 
người nảo, vì đó là một cô gắng để làm tốn hại danh dự và 
nhân cách của người đó. Tuy nhiên, nếu khen một người nào 
thì không có vấn đề gì cả, vì lời khen này không đưa đến khó 
chịu và thù oán, ví như chúng ta tô điểm phớt qua bức tranh 
một tí, vậy thôi. Đức Phật dạy: 


“Phàm con người đã sanh 
Sanh với búa trong miệng 
Kẻ ngu sỉ nói bậy, 

Tự chặt đứt lấy thân ”1. 

Vào thời Đức Phật, người ta thường tổ chức một lễ hội 
gọi là “Lễ của Kẻ Ngu” (Bàlanakkhatta), trong buổi lễ này 
chỉ có những người ngu si, ngớ ngân tham dự. Suốt một tuần 
lễ bọn người ngu này trét phân bò và tro lên khắp người rồi đi 


ST. 149. 


256 


Chánh Ngứ 


lang thang, vừa đi vừa la hét, chửi mắng mọi người một cách 
thô tục. Ngay cả bạn bè, thân quyền, sư sãi họ cũng không 
chừa. Người nào ném cho họ vải đồng thì được thoát nạn. 
Một số vị đệ tử thuần thành của Đức Phật cầu xin Ngài và 
tăng chúng đừng đi vào thành (khất thực) cho đến khi lễ hội 
chấm dứt. Lúc ấy Đức Thế Tôn nói: “Những kẻ ngu đân độn 
và thiếu học thường gây rồi như vậy, nhưng bậc trí luôn tu tập 
Chánh niệm đề đạt đến Bát Tử Niết bàn”!. 

Ngôn ngữ của một người thường biểu thị cá tính của họ; 
một lời độc ác, một điệu bộ khó ưa, một nụ cười bất chánh có 
thể biến một người bản chất hiền lương thành kẻ tội phạm, 
biến một người bạn thành kẻ thù. 

“Chớ nói lời độc ác 
Nói ác, bị nói lại 
Khổ thay lời phẫn nộ 


Đao trượng phản chạm mình? ”. 


Một trong những câu chuyện tiền thân của đức Bồ tát kê 
lại trường hợp Ngài đã làm thế nào để cho mẹ của mình dứt 
bỏ lời nói độc ác. Theo lời đồn bà là người đa ngôn và độc 
miệng, nhưng người con (đức Bồ tát) biết những khuyết điểm 
của mẹ, không muốn nói thăng sợ làm cho bà phật lòng. Một 
hôm, Bồ tát (lúc đó là vua xứ Benares — Ba la nại) ngự chơi 


' Dhp. 
? Dhp. 133. 


C34 


Cøz ẩng cổ xiz4 


vườn thượng uyên với mẫu hậu và quần thần. Trên đường đi, 
một con chìm giẻ cùi xanh (một loại chìm có màu lông sặc sỡ 
hay kêu ầm ï) cất tiếng kêu the thé chói tai đến nỗi mọi người 
phải bịt tai lại và la lên: “7há là một tiếng kêu ác độc, một 
tiếng rit mới ghê rợn làm sao, đừng có kêu nữa, đừng có bắt 
người ta phải nghe nữa”. Rồi sau đó, vô tình Bồ tát và mẫu 
hậu cùng đoàn tuỳ tùng tản bộ đến một nơi êm ái dễ chịu kia, 
một con chim sáo cất tiếng hót ngọt ngào đến nỗi mọi người 
đều hân hoan và mong rằng nó sẽ hót lại nữa. 

Đây chính là lúc mà đức Bồ tát hằng chờ đợi, Ngài liền 
nói: “Thưa mẫu hậu, tiếng kêu của loài chim giẻ cùi thật là 
khó chịu và mọi người thà bịt tai lại còn hơn phải nghe tiếng 
kêu của nó. Không ai thích lời nói thô lỗ cả. Con chỉm sáo dù 
đen đủi và không đẹp nhưng đã chiếm được cảm tình và sự 
chú ý của mọi người nhờ tiếng hót ngọt ngào của nó. Do vậy 
lời nói của người ta cần phải thân ái và tiết chế, điềm đạm và 
mang đây ÿ nghĩa... ”. Được Bồ tát khuyên giải như vậy, từ 
đó về sau người mẹ trở nên tế nhị hơn trong lời nói và tao nhã 
hơn trong tính cách'. 

Lời nói nhã nhặn và lịch thiệp có sức hấp dẫn và là một 
vôn quý đối với xã hội, vậy mà cái đẹp này thường bị phá 
hỏng bởi lời nói thô lỗ cọc cằn “ngôn ngữ của trái tim, ngôn 
ngữ xuất phát từ trái tim, luôn luôn mộc mạc, thanh nhã và 


đây năng lực ”. 


! Số 269. 
?C.N. Bovee, wisdan ofthe Ages. Trang 374. 


298 


Chánh Neứ 


4. Giới thứ tư và cũng là giới cuối cùng liên quan đến 
Chánh Ngữ là không nói lời phù phiếm hay nói lời vô ích, 
tức là những lời không đem lại lợi ích cho ai cả. Người ta 
thường thích nói chuyện phù phiếm cho qua ngày, nhất là 
những chuyện gièm pha chê bai người khác với ác ý. Các cột 
lượm lặt trên báo chí cũng được xem là không tốt. Các ông, 
các bà khi rảnh rỗi thường mải miết trong các câu chuyện gẫu 
bắt tận, họ giải trí bằng cái giá phải trả của người khác. Như 
J.L. Hollard nói: “Ngồi lê đôi mách luôn luôn là sự tự thú 
hoặc về lòng hiểm độc, hoặc về tính khờ dại của mình. Đó 
là một việc làm thấp hèn, phù phiếm và quá ư là xấu xa, vì 
trong các câu chuyện đó những người láng giêng suốt đời là 
kẻ thù ”. Lời khuyên vàng ngọc của Đức Phật là: “Này các Tỳ 
kheo, khi các con tu tập cùng nhau thời có hai việc cẩn làm, 
hoặc là nói về Pháp (Dhamma) hoặc là giữ sự yên lặng như 
bậc Thánh ”'. 


Đức Phật rất chê trách những cuộc nói chuyện huyên 
thuyên phí thời gian vô ích. Những lời gièm pha và đồn đại 
không tốt vì nó làm quấy động sự yên tĩnh và định tâm. “Cử 
một lời hữu ích, nghe xong tâm an tịnh — hơn nói cả ngàn câu, 
toàn những lời vô nghĩa ”°. 

Trong ngôn ngữ Pàli từ Muni (Mâu N)) có nghĩa là người 
luôn giữ sự yên lặng (Bậc tịch tịnh), thường được dùng để gọi 


' M.26. Ud.Tr.31. 
? Dhp. 100. 


259 


Cøz Ẩng cổ x1¿4 


một vị Thánh. Vâng “yên lặng là vàng”, chính vì vậy đừng 
nên nói, trừ khi bạn chắc chắn rằng bạn không thê tốt hơn 
trong sự yên lặng. 

“Nói nhiêu là mối hiểm nguy, 

Người thường yên lặng tránh điều tai ương, 

Két kia liễn thoáng bị giam 
1 


Hoá chìm không nói vây vùng tự do”!. 


“Người ta không thể trở thành bậc trí chỉ vì nói nhiều ˆ”. 


Cũng không phải vì nói nhiều mà người ta được gọi là bậc 
lão thông Pháp (Dhammadhara)°. Và sợ rằng người ta có thê 
hiểu lầm sự vên lặng của bậc Thanh Tịnh (Mum), Đức Phật 
nói: “Giữ yên lặng không biến kẻ ngu dối, sỉ mê thành bậc 
Thánh (mun|) ”°. 

“lm lặng nhưng ngu sỉ 

Đâu phải bậc hiển trí ”. 

Để kết luận cho phần Chánh Ngữ này chúng ta hãy nghe 

bài kinh Subhàta (Khéo Thuyết) trong Suttanipàta 78. 

Bác thiện nhân nói lên, 

Lời khéo nói tối thượng, 

Thứ hai nói đụng pháp, 
' Xem Tibefan yoga and secret Doctrine trang 61. 
? Dhp. 258. 


3 Dhp. 259. 
+ Dhp. 268. 


26O 


Chánh Ngứ 


Không nói lời phi pháp 
Thứ ba nói khả ái, 
Thư tư nói chân thật, 


Không nói lời dối trả. 


Hãy nói lên những lời 
Không thiêu đốt Tự Ngã 
Không làm hại người khác 
Lời nói ấy khéo nói. 

Hãy nói lời khả ải, 

Nói lời khiển hoan hỉ 
Không mang theo ác hại, 
Khiến người khác wa thích 
Chân thật lời bắt tử, 

Đây thường pháp là vậy, 
Họ nói, bậc thiện nhân, 
An trú trên chân thật 


Trên mục đích trên Pháp. 


Lời gì Đức Phật nói 
An ổn đạt Niết bàn 
Đoạn tận các khổ đau, 


Đây lời nói tối thượng ”. 


26T 


2602 


CHƯƠNG IX 
Chánh Nghiệp 


Chánh Nghiệp (Sammà — Kammanta) là chi thứ hai của nhóm 
Giới trong đạo Phật. Chánh Nghiệp là sự tránh phạm ba tà 
nghiệp: sáf sanh, trộm cắp và tà dâm. Như đã nói đến trong 
một chương trước, nó khắc sâu vào tâm lòng bi mẫn đối với 
tất cả chúng sanh; chỉ lấy những gì được cho và sống cuộc 
đời trinh bạch, trong sạch. Như vậy ba yếu tố này là ba giới 
đầu trong ngũ giới, hai giới còn lại là không nói đối và không 


263 


Cøz Ẩng cổ x1/4 


uống rượu. Không cần phải có kiến thức khoa học mới hiểu 
được rằng những học giới cơ bản này, trong khi uốn nắn nhân 
cách của mình, người giữ giới, đã thúc đây những quan hệ 
chánh trực và hài hoà giữa mình và mọi người. Bằng việc giữ 
giới này ta đã đem lại cho mọi người sự vô uý (không sợ hãt), 
an ôn và yên vui. Tất cả mọi giới hạnh, hay nếp sống hiền 
thiện, đều được thiết lập trên căn bản Từ Bi (Mettà — Karunà), 
những trạng thái tâm vô lượng mà chúng ta đã bàn ở chương 
Chánh Tư Duy. Một người không có hai đức tính nổi bật này 
thì khó mà có thể được gọi là một người giới hạnh, những 
hành động của thân và khẩu không thâm đượm lòng từ bi thì 
không thê được xem là hiền thiện. Chắc chắn ta không thể 
sát sanh, trộm cắp... với những ý nghĩ từ bi và một lương tâm 
hiền thiện được, mà ta phải bị thúc đây bởi những tư duy độc 
ác, tham lam và si mê. 

Điều cần thiết là phải khép tâm vào kỷ luật ở một mức 
độ nào đó, bởi vì một cái tâm không được điều phục sẽ luôn 
luôn tìm những lý lẽ để biện minh cho việc phạm những ác 
nghiệp về lời nói hay việc làm: “Ki tâm không phòng hộ, 
thân hành cũng không được phòng hộ, và như vậy khẩu hành 


A22] 


cũng không được phòng hạ 


Đức Phật dạy: “Do những hành động của mình mà người 
ngu được biết là ngu và bậc hiên trí cũng vậy. Do cư xử mà 
bậc hiện trí làm chói sáng trí tuệ của mình. 


LA,E 261. 


264 


Chánh Nghiệp 


Người có đầy đủ ba pháp này cần phải biết là một người 
ngu. Ba pháp đó là gì? Thân làm ác, lời nói ác và ý nghĩ ác. 
Người ngu được biết là ngu do đây đủ ba pháp này. 

Người đây đủ ba pháp này sẽ được xem là bậc hiển trí. 
Ba pháp đó là gì? Thán hành chân chánh, lời nói chân chánh 
và ý nghĩ chân chánh. Bậc trí được biết đến do đây đủ ba 
pháp này. 

Vì vậy này các Tỳ kheo, các con phải học tập như vây: 
Chúng ta sẽ sống từ bỏ ba pháp, đây đủ ba pháp đó một người 
ngu được biết là ngu, và sẽ thực hành ba pháp, đây đủ ba 
pháp ấy một người được biết là bậc hiển trí. Này các Tỳ kheo 
các con phải tự học tập như vậy”. 


Nhân cách con người được tạo dựng qua cách cư xử. 
Không ai có thể ban tặng món quà nhân cách tốt đẹp này 
cho người khác. Mỗi người cần xây dựng nhân cách cho 
mình bằng sự tích cực tư duy, phản tỉnh, thận trọng, tinh cần, 
Chánh niệm và định tâm. Cũng như muốn tỉnh tường một bộ 
môn nghệ thuật nào đó người ta cần phải khổ công lao nhọc, 
việc tinh thông nghệ thuật cư xử cao quý trong đó một nhân 
cách hiền thiện vững vàng nương tựa cũng phải cần khổ như 
vậy, nghĩa là ta phải luôn luôn chuyên cần và tỉnh giác. Như 
William Hawes nói: “Một nhân cách tốt đẹp, ở trong mọi 
trường họp, là hoa trải của nỗ lực tự thân, nó không phải là 
sản phẩm được thừa hưởng nơi cha mẹ, nó không phải được 
tạo ra từ những hoàn cảnh thuận lợi bên ngoài, nó không 
nhất thiết phải phụ thuộc vào sinh trưởng, tài sản, năng khiếu 


26 


Cøz ẩưng cổ xi4 


hay địa vị. Mà nó chính là kết quả do những cô gắng của con 
người. Nếu chúng ta muốn có ẩược một nhân cách tốt đẹp 
thực sự chúng ta phải nhớ lời cảnh tính của Đức Phát không 
nên dễ duôi và mộng tưởng hão huyện: “Hãy thận trọng, 


319% 
° 


luôn luôn Chánh niệm 


Trong việc rèn luyện nhân cách, điều đầu tiên cần làm 
là thực hành tự chế (samyama). Nếu một người thay vì tự 
chế, lại sống buông thả theo các dục lạc ngũ trần, giới hạnh 
và nhân cách của họ sẽ suy thoái — về vấn đề này tất cả các 
vị giáo chủ của mọi tôn giáo và khoa tâm lý học đều đồng ý. 
Những ai đang say mê trong dục lạc và những ai do bị thôi 
thúc của dục vọng phải hưởng thụ sẽ không thể rèn luyện 
nhân cách cho đúng đắn đến chừng nào họ biết cách kiểm 
soát tâm của họ. 


Tự chế phát xuất từ sự phản tỉnh về Giới và những lợi ích 
của Giới. Đặc biệt những người trẻ tuổi cần phải phát triển 
một lòng yêu mến giới hạnh, vì điều này nuôi dưỡng cuộc 
sống tinh thần. Một cái tâm không tiết chế sẽ tự tiêu mòn 
trong những hoạt động phù phiếm. Nhân cách là một điều gì 
đó mà chúng ta phải xây dựng, phải rèn luyện nó trên cái đe 
của sự quyết tâm. 


Tuy nhiên, các học giới không mang ý nghĩa của những 
điều răn. Đức Phật không phải là nhà làm luật có toàn quyền 
quyết định. Hoàn toàn không có sự cưỡng ép hay thúc bách 


! D.L 120 “%ive on unfiringly ” (Tình tấn lên để tự giải thoát). 


266 


Chánh Nghiệp 


nào trong đạo Phật. Việc chấp nhận các học giới của hàng 
tại gia cư sĩ cũng như các tu sĩ là hoàn toàn trên tỉnh thần 
tự nguyện. 


Thật là thú vị khi thấy cách Đức Phật huấn luyện các đệ 
tử của mình. Kesi, một người chuyên huấn luyện ngựa. Một 
hôm viếng thăm Đức Thế Tôn, và cuộc đối thoại sau đây đã 
Xây ra. 


“Này Kesi, con là người huán luyện ngựa, một người 
chuyên điêu phục những con ngựa cho trở nên thuần tính. 
Vậy con huấn luyện ngựa trở nên thuán tính băng cách nào? ” 


“Bạch Đức Thế Tôn con huấn luyện một con ngựa trở 
nên thuân tính bằng nhiễu cách, có khi thì mễm mỏng, có khi 
thì thô bạo, có khi thì phải dùng đến cả hai. ” 


“Giả sử, này Kesi, một con ngựa cân được thuần hoä, 
không chịu phục tùng theo những cách luyện tập của con, lúc 
ây con sẽ làm gì với con ngựa đó?” 


“Trong trường hợp như vậy, bạch Đức Thế Tôn, con sẽ 
giết nó. Vì lý do gì? Sợ rằng nó làm mắt uy tính cho dòng tộc 
thầy con. Nhưng còn Ngài, bạch Đức Thể Tôn, Ngài là bậc 
điều ngự vô song những người đáng được điều ngự. Bạch 
Đức Thể Tôn Ngài điều ngự một người đáng được điểu ngự 
nhự thế nào?” 


“Này Kesi, Như Lai điểu phục người đáng điểu phục 
bằng nhiều cách, có khi bằng những cách mêm mỏng, có khi 
bằng những cách cứng rắn, có khi bằng cả hai cách. Này 


207 


Cøz Ẩng cổ x1/4 


Kesi, đây là cách mêm mỏng: Như thế này là thân làm thiện, 
nhự thể này là quả báu của thân làm thiện. Như thể này là lời 
nói thiện, như thế này là quả báu của lời nói thiện. Như thể 
này là ý nghĩ thiện, như thế này là quả báu của ý nghĩ thiện. 


Như thể này là chư thiên, như thế này là nhân loại. ” 


“Và này Kesi, thể nào cách cứng rắn: Tà nói như thể này 
là thân hành ác, như thế này là quả báu của thân hành ác. 
Như thể này là lời nói ác, như thể này là quả bảu của lời nói 
ác. Như thế này là ý nghĩ ác, như thể này là quả bắu của ý nghĩ 
ác. Như thế này là địa ngục, như thế này là cảnh giới của hàng 


súc sanh, như thế này là cảnh giới của hàng ngạ quỷ. ” 


“Và này Kesi, thể nào là cách vừa mêm mỏng, vừa cứng 
răn: Tu nói như thể này là thân làm thiện, như thể này là quả 
báu của thân làm thiện, như thể này là thân hành ác, như thể 
này là quả báu của thân hành ác. Như thể này là lời nói ác, 
nhự thế này là quả báu của lời nói ác. Như thế này là ÿ nghĩ 
ác, như thế này là quả báu của ý nghĩ ác. Như thế này là địa 
ngục, như thế này là cảnh giới của hàng súc sanh, như thể này 
là cảnh giới của hàng ngạ quỷ. ” 

“Bạch Đức Thế Tôn, giả sử có người không chịu theo 
cách điểu phục của Đức Thể Tôn. Lúc ấy, bạch Đức Thế Tôn 
Ngài sẽ làm gì với người đó? ” 

“Trong trường hợp đó, này Kesi, Như Lai sẽ giết 
người ấy.” 


268 


Chánh Nghiệp 


“Nhưng chắc chắn là Đức Thể Tôn không bao giờ đoạt 
mạng sống của người ấy chứ? Thế thì sao Thế Tôn lại nói: 
'Tù sẽ giết người đó! `”. 

“Thực sự như vậy, này Kesi, đúng là Như Lai không bao 
giờ tước đoạt mạng sống của người khác. Tuy vậy, nếu một 
người không chịu cách điều phục bằng lời mêm mỏng, bằng 
lời cứng rắn. Lúc ấy Như Lai nghĩ rằng người ấy không cân 
gì phải nói nữa và các Tỳ kheo đồng phạm hạnh của người 
ấy không cân phải khuyến hoá người ấy nữa. Trong luật của 
bậc Thánh, này Kesi, khi Như Lai và các Tỳ kheo đông phạm 
hạnh của người này nghĩ rằng người ấy không cân thiết phải 


nói và khuyên hoá nữa, như thê là đã giết người ấy vậy ”". 


Cuộc đối thoại này rõ ràng đã nói cho chúng ta biết rằng, 
Đức Phật không có ý định áp đặt những điều răn lên hàng đệ 
tử của Ngài, mà như một người thầy đầy lòng bi mẫn, Ngài 
vạch ra cho họ thấy cái gì là đúng, cái gì là sai và đâu là 
những hậu quả của chúng. 

Như Lai nói: “Này các Tỳ kheo, các người hãy từ bỏ 
điều ác”. Điễu ác có thể từ bỏ được. Nếu nó không thể từ bỏ 
được, Như Lai sẽ không nói như vậy. Bởi vì điều ác có thể từ 
bỏ được, Như Lai lại mới nói với các con: “Này các Tỳ kheo, 
các con hãy từ bỏ điều ác”. 


 A.I. HI. 


260 


Ca? ẩưng cổ xiz4 


Nếu việc từ bỏ điều ác này dẫn đến mắt mát và đau khổ, 
Nhự Lai sẽ không nói: “Hãy từ bỏ điều ác”. 

Này các Tỳ kheo, các con hãy trau di điều thiện. Điêu 
thiện có thể được trau dôi, nếu điễu thiện không thể trau dôi 
được, Như Lai sẽ không nói như vậy. Bởi vì điều thiện có thể 
được trau dôi, nên Như Lai mới nói: “Này các Tỳ kheo, các 
con hãy trau dôi điều thiện” Nếu trau dôi điểu thiện dẫn 
đến mắt mát và khổ đau, Như Lai sẽ không nói: “Hãy trau 
đôi điều thiện”. Nhưng vì nó dẫn đến an lạc và hạnh phúc, 
do vậy Như Lai mới nói: “Này các Tỳ kheo, các con hãy trau 
dồi điều thiện''. 

Công việc còn lại của mỗi người là thực hiện những nỗ 
lực cần thiết để biến những học giới mà mình đã tự nguyện 
chấp nhận ấy thành hành động cụ thể. Tuy nhiên nếu như 
người ấy thờ ơ và lười biếng thì cho dù các học giới đã được 
tuyên thệ và có sự hỗ trợ của nguời khác qua những tắm 
gương và điển hình giữ giới của họ, cũng không có lợi gì cả. 
Trách nhiệm nằm trong đôi tay của chính họ. 

“Giống nào người đã gieo, 
Từ đó quả người gặt. 
Hành thiện gặt quả thiện, 
Hành ác gặt quả ác 

Đã gieo hạt giống nào, 


Người phải gặt quả nấy ”. 
LS]. 227. 


270 


Chánh Nghiệp 


1. Giới thứ nhất là tránh sát sanh đồng thời mở rộng lòng 
từ đến tất cả chúng sanh không đưa ra một giới hạn nào cả. 
“TẤt cả chúng sanh” trong đạo Phật hàm ý tất cả mọi loài 
sinh vật, mọi loài có hơi thở. Một điều ai cũng phải nhìn 
nhận rằng tất cả mọi loài có sự sông, dù là người hay vật, 
đều ham sống và sợ chết. Vì sự sống quý giá đối với muôn 
loài như vậy, mục đích của chúng sanh là không để nó bị hại 
và tìm cách kéo đài sự sống. Điều này áp dụng đến cả những 
sinh vật nhỏ nhoi nhất có ý thức về sự sống. Như Đức Phật 
đã nói: 

“Ai mưu câu hạnh phúc, 
Bằng cách hại chúng sanh, 
Các loài thích an lành. 
Đời sau chẳng hạnh phúc ”. 
Dhp. 131. 


Hạnh phúc của mọi sinh vật tuỳ thuộc vào sự sông của 
chúng. Vì vậy tước đoạt đi cái được xem là vô cùng giá trị đối 
với chúng là cực kỳ độc ác và vô lương tâm. Do đó, có ngạc 
nhiên chăng khi thấy rằng những người muốn giết hại người 
khác đã tự chuốc vào thân sự thù hận và căm phẫn của những 
người mà họ muốn giết đó? 

“Ai cũng sợ trừng phạt, 
Ai cũng quỷ mạng sống, 


Hãy suy ta ra người, 


271 


Cøz Ẩng cổ xi/4 


Chớ giết chớ bảo giết! ”. 
“1a sao người cũng vậy, 
Người sao ta cũng vậy, 
Hãy suy ta ra người, 
Chớ giết chớ bảo giết '°. 


Không làm hại và giết chóc kẻ khác là chuẩn mực đạo 
đức của người con Phật cũng như của tất cả những ai có 
lương tri cảm xúc. Những ai muốn dưỡng thói quen đối xử 
ác độc với loài vật cũng hoàn toàn có khả năng ngược đãi 
con người khi có cơ hội. Khi một ý nghĩ ác độc dần dần phát 
triển thành nỗi ám ảnh, nó có thể dẫn đến tính tàn bạo. Như 
trong kinh điển có nói: “Những ai sát sanh thường phải chịu 
ẩau khổ rong kiếp hiện tại và có thể đưa đến một cái chết thê 
thảm. Sau kiếp sống này nghiệp ác của họ sẽ đẩy họ vào khổ 
cảnh lâu dài. Nếu những người sát sanh này có được tái sanh 
trong những gia đình giàu có với sắc đẹp, sức mạnh và những 
thân lạc khác, ác nghiệp của họ vẫn bám sát lấy họ khiến phải 
đoản mạng ”. 


Ngược lại: “Người sống có lòng thương tưởng đến những 
chúng sanh khác và tránh xa việc sát sanh sẽ được tái sanh 
vào những cõi an vui và nếu có sanh lại làm người cũng sẽ 
được đây đủ sức khoẻ, sắc đẹp, giàu sang, có ảnh hưởng, 


thông mình... `. 


! Dhp. 129. 
?Sn. 705. 
3 Xem A.IH. 40 và M. 135. 


272 


Chánh Nghiệp 


Giáo lý về Nghiệp (Kamma) là một trong những nguyên 
lý căn bản của đạo Phật. Chính những hành động có chủ ý của 
chúng ta được gọi là Nghiệp. Nếu ta hiểu được sự vận hành 
của Nghiệp và Quả (Kamma — Vipàka) ta có thể không bị lôi 
kéo vào những hành động ác và bất thiện để rồi phải chuốc 
lấy họa vào thân như Pháp Cú kinh có nói: “Khổ não bước 
theo sau, nhự bánh xe lăn theo chân con bò vậy”. 


Một điều khá lý thú là trong những năm gần đây các cuộc 
điều tra nghiên cứu về hiện tượng nghiệp báo và tái sanh đã 
được thực hiện. Rất nhiều những lời giải thích mang tính 
thuyết phục mà ta có thể thấy trong hai cuốn sách đáng quan 
tâm nhất của bà Gina Cerminara. Đây là một trích đoạn trong 
cuốn Ä⁄any Mansions của bà. 


“Phương pháp soi kiếp của Cayce quả thực có sức hấp 
dân bởi vì nó truy nguyên ra tai họa và những mặt hạn chế 
khác của con người trong kiếp hiện tại có liên quan đến 
những hành vi đặc biệt nào đó của họ ở quá khứ và như vậy 
đã đưa cái quan niệm mơ hồ về Nghiệp (Kamma) đến chỗ rõ 
nét hơn và được chủ ÿ trực tiếp hơn... Một vị giáo sư đại học 
kia sinh ra đã bị mù cả đôi mắt, nghe nói đến phương pháp 
soi kiếp của Cayce... và xin được thử nghiệm... cuộc soi kiếp 
đã phác hoạ lại bốn lần tái sanh trước đó của ông... chính 
tại Persia (Ba Tư) ông đã khởi xướng một điễu luật tôn giáo 
mà điều này đã dẫn đến hậu quả mù loà của ông trong kiếp 
hiện tại. Kiếp đó ông là người của một bộ lạc man rợ có tục 


' Dhp. I. 


272 


Cøz ẩng cổ xi4 


lễ chọc mù mắt những kẻ thù của họ bằng que sắt nung đỏ và 
chính ông đã đảm nhận công việc dã mạn này ”. 

Đúng vậy, thế gian đường như có vẻ bất toàn và mất cân 
đối. Giữa chúng ta là những con người thôi, nói chỉ đến thế 
giới loài vật, chúng ta đã thấy một số sinh ra trong đau khô, 
lún sâu trong cảnh cùng quẫn khốn khó và vô cùng bắt hạnh, 
số khác lại sinh ra trong cảnh giàu sang hạnh phúc, hưởng 
một đời vinh hoa phú quý không biết gì đến những thống khổ 
của thế gian. Lại nữa, một SỐ Ít người đặc chọn nào đó được 
phú cho trí thông minh nhạy bén và khả năng tâm linh vĩ đại, 
trong khi nhiều người khác lại bị phủ vây trong tăm tối vô 
minh. Giải thích thế nào về trường hợp một số người chúng 
ta lại may mắn có được sức khoẻ, dung sắc và bà con thân 
quyền, trong khi số khác lại yêu đuối đáng thương, thiếu thốn 
đủ mọi bề và sống cô độc? Vì sao một số người sanh ra hưởng 
thọ lâu đài trong khi số khác lại chết lúc tuổi còn thanh xuân? 
Tại sao một số người lại may mắn có nhiều thế lực, danh VỌng 
và được mọi người nhìn nhận, trong khi số khác hoàn toàn bị 
lãng quên? Đây là những vấn đề phức tạp đỏi hỏi phải có sự 
giải đáp thoả đáng. 

Nếu thâm xét kỹ chúng ta sẽ thấy rằng những dị biệt lớn 
lao này không phải do công việc của một tác nhân bên ngoài 
hay một đẳng siêu nhân nào cả, mà là do chính những hành 
động và phản ứng của chúng ta. Vì vậy, chúng ta phải có 
trách nhiệm đối với những việc làm thiện hay ác của chúng ta. 
Chúng ta tạo Nghiệp (Kamma) riêng cho chính mình là vậy. 


274 


Chánh Nghiệp 


Do đó, phận sự của tất cả những người có hiểu biết là 
chặn đứng lại những việc làm gây tôn thương và có hại cho 
người khác, đồng thời tu tập một tắm lòng rộng lượng đầy 
tình thương và nhân đức. Sát sanh là sát sanh không thể biện 
hộ là vì mục đích thê thao, hay lẫy thực phâm hoặc — như 
trường hợp giết các loại sâu bọ — vì bảo vệ sức khoẻ. Thật là 
vô ích khi cố gắng biện hộ cho bản thân mình bằng cách nói: 
“Tôi làm điều này vì lý do chánh đáng thế này hay thế khác”. 
Nói thăng, nói thật là tốt hơn hết. Nếu chúng ta sát sanh chúng 
ta phải có đủ thành thật đề nhìn nhận việc ấy và xem nó như 
một điều gì đó bất thiện. 

Vậy thì, đối với vẫn đề chay mặn thì sao? Ăn thịt cá 
hoàn toàn không bị cắm trong đạo Phật. Nếu bạn không thấy, 
không nghe hay không nghỉ con vật đó bị giết là để dành cho 
bạn, lúc ây thịt của nó có thê chấp nhận được, ngược lại thì 
không. Không có luật nào hay điều khoản nào trong lời dạy 
của Đức Phật quy định người Phật tử phải sống hoàn toàn hay 
thậm chí sống chủ yếu bằng hình thức ăn chay. Ăn mặn hay 
không ăn mặn hoàn toàn tuỳ thuộc vào quan niệm riêng của 
mỗi người. Tuy nhiên những ai ăn trứng đã thụ tinh vẫn bị 
xem là phạm giới sát sanh. 


2. Học giới thứ hai ở mục Chánh Nghiệp là không trộm 
cắp, đồng thời sống lương thiện chỉ lấy những gì được cho 
theo đúng phép. Lấy những gì thuộc về người khác tuy không 
nghiêm trọng như tước đoạt mạng sông của họ, nhưng nó vẫn 
được xem là trọng tội bởi vì đã lấy đi của họ một niềm vui nào 


275 


Cøz Ẩng cổ x1/4 


đó. Vì không ai muốn bị trộm cắp, cho nên không có gì khó 
hiểu khi thấy rằng lấy những gì không phải của riêng mình là 
một lỗi lầm. Ý nghĩ thúc đây một người trộm cắp không bao 
giờ là thiện ý hay hảo ý được. Vì thế trộm cắp dẫn đến bạo 
hành thậm chí cả sát nhân nữa. 

Giới này rất đễ bị phạm đối với những người buôn bán 
và có quan hệ làm ăn trong xã hội, vì tất cả các loại hình gian 
lận, bất lương (không trung thực) đều được sắp vào giới thứ 
hai này. Một người cũng có thể dùng ngòi viết và miệng lưỡi 
của mình với ý đồ trộm cắp nữa. Không thể có an lạc và hạnh 
phúc trong một xã hội ở đây người ta lúc nào cũng phải đề 
phòng đối với chuyện lừa đảo và trộm cắp. 


Đôi khi người ta nghĩ rằng nghèo đói sinh ra trộm cắp. 
Điều này cũng có phần đúng, nhưng nếu người ta lười biếng, 
không thích những công việc nặng nhọc, hoặc giả họ không 
biết sử dụng tải năng của mình, họ trở thành nghèo đói. Lúc 
ây họ sẽ tìm cách trộm cắp của người giàu, trong khi cũng có 
người lại xem trộm cắp là một phương tiện làm ăn dễ dàng để 
sông một cuộc đời ung dung sung sướng. 


Trộm cắp có thê có nhiều hình thức, chắng hạn, nếu một 
công nhân làm việc chênh mảng hay vụng về nhưng vẫn được 
trả lương đầy đủ, người ây thực sự là một tên trộm, vì họ 
nhận đồng tiền mà họ không đáng nhận. Và điều này cũng 
áp dụng đối với người chủ, nếu họ không trả lương đầy đủ 
cho công nhân. Vì vậy, như Carlyle nói: “Hãy biển đổi mình 


276 


Chánh Nghiệp 


thành người lương thiện, và lúc ấy bạn có thể yên chỉ rằng thể 


gian này đã bớt đi một tay xảo quyệt ”. 


3. Học giới cuối cùng của Chánh Nghiệp ở đây là không 
tà hạnh. Điều cần thiết của giới này là tự kiểm soát mình 
hay tự chế có giá trị hơn là những bài pháp hay những cuốn 
sách viết về chủ đề này. Trong chương nói về Chánh Tư Duy, 
chúng ta đã đề cập chi tiết sự liên hệ giữa đắm mê dục lạc và 
sự xuất ly. Ở đây chúng ta sẽ có gắng hiểu tóm lược những gì 
theo đạo Phật được xem là tà hạnh. Trước tiên chúng ta hãy 
nghe bài pháp mở đầu của Anguttara Nikàya (Tăng Chi Bộ 
kinh), một trong năm bộ kinh Pàii: 


« 


ày các Tỳ kheo, Như Lai không thấy một sắc nào khác, 
do sắc đó tâm của một người đàn ông bị hấp dẫn, xâm chiếm 
và ngự trị như sắc của một người đàn bà. Này các Tỳ kheo, 
sắc của một người đàn bà xâm chiếm và ngự trị tâm của 
người đàn ông ”. 

Này các Tỳ kheo, Như Lai không thấy một tiếng nào 
khác, do tiếng đó tâm của một người đàn ông bị hấp dẫn, 
xâm chiếm và ngự trị như tiếng của một người đàn bà. Này 
các Tỳ kheo, tiếng của một người đàn bà xâm chiếm và ngự 
frị tâm của người đàn ông ”. 

“Này các Tỳ kheo, Như Lai không thấy một hương nào 
khác, do hương đó tâm của một người đàn ông bị hấp dẫn, 
xâm chiếm và ngự trị như hương của một người đàn bà. Này 
các Tỳ kheo, hương của một người đàn bà xâm chiếm và ngự 
trị tâm của người đàn ông ”. 


277 


Cøz ẩng cổ xiz4 


“Này các Tỳ kheo, Như Lai không thấy một vị nào khác, 
do vị đó tâm của một người đàn ông bị hấp dẫn, xâm chiếm 
và ngự trị như vị của một người đàn bà. Này các Tỳ kheo, vị 
của một người đàn bà xâm chiếm và ngự trị tâm của người 
đân ông ””. 

“Này các Tỳ kheo, Như Lai không thấy một xúc nào khác, 
này các Tỳ kheo, xâm chiếm và ngự trị tâm của người đàn 
ông, nhự xúc của người đàn bà. Này các Tỳ kheo, xúc của 
người đàn bà xâm chiếm và ngự trị tâm của người đàn ông ”. 


“Này các Tỳ kheo, Nhự Lai không thấy một sắc, một 
tiêng, một hương, một vị, một xúc nào khác xâm chiêm và ngự 
trị tâm người đàn bà như sắc, tiêng, hương, vị, xúc của người 


đàn ông xâm chiêm ngự trị tâm người đàn bà ”!. 


Trên đây là bài pháp thoại nói về giới tính được giải thích 
bằng thứ ngôn ngữ rất dễ hiểu, sự thực của vấn đề không một 
người sáng suốt nào có thê phủ nhận. Hấp dẫn giới tính được 
Đức Phật mô tả như là một xung lực mạnh mẽ nhất trong con 
người. Nếu trở thành kẻ nô lệ cho xung lực này thì dù cho 
người mạnh nhất cũng biến thành yếu, dù là bậc hiền nhân 
cũng có thê từ bậc cao rớt xuống bậc thấp. Sự thôi thúc của 
tình dục, nhất là trong giới trẻ, là một ngọn lửa cần phải sử 
dụng thận trọng. Nếu ta không chú tâm và tiết chế, nó có thể 
gây hại không lường được. “Lửa nào bằng lửa dục ”?. “Các 
dục không bao giờ tắt; chúng luôn luôn bừng cháy”. 


LALL. 
? Dhp. 262. 


278 


Chánh Nghiệp 


Vì Đức Phật là một triết gia thực tiễn nên ngài không 
trông đợi hàng đệ tử tại gia của Ngài sống nếp sống của bậc 
khổ hạnh (tu sĩ). Thực vậy, Ngài gọi họ là “người hưởng 
dục” (gihi kàmabhogì). Ý thức rất rõ những bản năng và 
sự thôi thúc của con người, những thèm khát và kích thích 
của họ, bậc Đạo Sư không cắm những quan hệ tình dục đối 
với hàng tại gia cư sĩ như Ngài đã cắm đối với hàng xuất 
gia. Nhưng Ngài cảnh giác họ phải ngăn ngừa và đề phòng 
những quan hệ tình dục bất chánh (tà hạnh). Đức Phật tiến 
thêm một bước nữa và giới thiệu việc giữ bát quan trai g1ới, 
đặc biệt nhân mạnh đến giới thứ ba cho hàng tại gia cư sĩ 
trong những ngày Ủposatha (ngày bát quan trai) hoặc khi có 
dịp đặc biệt nào đó. 

Nếu một người quyết định sống đời độc thân họ phải thực 
hiện một nỗ lực thực sự đề thanh tịnh thân, khẩu, ý. Nếu họ 
không đủ sức mạnh đề duy trì đời sống độc thân, họ có thể lập 
gia đình, nhưng phải tránh những quan hệ tình dục được xem 
là bất chánh và có hại. Như Đức Phật đã giải thích trong bài 
kinh Paràbha và Bại Vong Kinh!. 

Người đắm say nữ nhân 
Đắm say rượu, cờ bạc 
Hoang phí mọi lợi đắc 


Chính cửa vào bại vong 


'Šn. 16,18,20. 


279 


Cøz Ẩng cổ x1/4 


Không vừa đủ vợ mình 
Được thấy giữa dâm nữ 
Được thấy với vợ người 


Chính cửa vào bại vong. 


Người tuổi trẻ đã qua. 
Cưới cô vợ vú tròn (còn tuổi thành niên) 
Ghen nàng không ngủ được, 


Chính cửa vào bại vong. ” 


Đề cập đến người nữ Đức Phật nói một cách ngắn gọn: 
“Tà hạnh là vết nhơ của đàn bà ”'. “Người biết làm vừa lòng 
chông là người vợ xứng đáng nhất trong các loại vợ”2. “Vợ 
là bạn tối thượng ”°. Còn Goldsmith thì viết: “Người vợ hoàn 
hảo là người có thể dãi dầu trong cuộc sống hơn chỉ là những 
nữ triết gia, những bậc nữ lưu wa quát tháo, hoặc những bà 
hoàng hay lăng loàn. Người vợ biết làm cho chỗng con mình 
vui vẻ là một người có nhân cách vĩ đại hơn những người 
phụ nữ định mô tả trong các câu chuyện tình lãng mạn mà 
công việc của họ là để giết đàn ông bằng những thủ đoạn 
của mình ”. 

Khi viết về giới thứ ba này, Bhik Sìlàcàra (Mr Mekechnie) 
CÓ nÓI: 


! Dhp. 242. 
2 S.P.7. 
39L 31. 


28O 


Chánh Nghiệp 


“Mỗi khoảnh khắc tâm chúng ta tạo ra tỉnh cách riêng 
cho chúng ta. Đối với vấn đề tính dục này cũng vậy, tâm đóng 
một vai trò rất quan trọng. Thực vậy, chúng ta có thể nói rằng 
nếu tâm hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của chúng ta, ngay 
ở đây, thì chắc chắn sẽ cân rất ít hay không cân phải cảnh 
giác ở nơi nào khác. 

Nếu nhìn chung quanh chúng ta có thể thấy rằng việc thiếu 
kiểm soát tâm trong vấn đê tính dục này đã đưa nhân loại đến 
chỗ đáng buôn như thế nào! Cứ ngẫm nghĩ đến “loài vật hạ 
đẳng” như chúng ta lấy làm vui khi gọi chúng, và những sinh 
hoạt tình dục của chúng mà xem. Loài nào thực sự là hạ đăng 
ở đây, loài vật hay loài người? Loài nào về hoạt động tình 
dục, sinh hoạt theo cách thông thường và hợp lẽ? Và loài nào 
đã vượt ra khỏi những cách bình thường để rơi vào những thói 
đôi truy, phi luân? Ở đây, chính loài vật được coi là sinh vật 
thượng đẳng hơn, và loài người là hạ đăng. Tại sao có vấn để 
này? Đơn giản là vì con người tự hào là có khả năng về tỉnh 
thân và nếu dùng đúng, có thể giúp họ làm chủ được những 
thôi thúc tình dục của họ, nhưng thực sự họ đã dùng sức mạnh 
tỉnh thần của mình trong những dục vọng xấu xa đến độ tự làm 
cho mình trở thành kẻ nô lệ cho bản năng hơn cả loài thú ”. 

Giải thích của Đức Phật về giới thứ ba trong bài kinh 4l 
của 7rung Bộ Kinh (Majjhima Nikàya) cũng như ở một số bài 
kinh khác, rất đáng chú ý và quan trọng. Bài kinh đề cập đến 
10 thiện nghiệp và 10 bất thiện nghiệp. Những điều đưa ra ở 
đây chỉ là phần lược dịch của bài kinh. 


261 


Cøz ẩ”ng cổ xiz4 


Trả lời một câu hỏi của các gia chủ Bà la môn ở Sàla về 
việc tại sao có những chúng sanh sau khi chết phải sanh vào 
cảnh giới xấu (ác thú) và có những chúng sanh khác lại sanh 
vào cảnh giới tốt (thiện thú). Bậc Đạo Sư nói: “Này các gia 
chủ, những chúng sanh sau khi chết phải đi đến ác thú là do 
họ sống một cuộc sống không đúng theo Pháp (Dhamma), 
sống không chân chánh, sống không nhu thuận ”. 

Lúc bấy giờ các Bà la môn do không hiểu đầy đủ lời Đức 
Phật dạy nên đã thỉnh cầu Ngài giải thích chỉ tiết, bậc Đạo Sư 
trả lời: 

“Này các gia chủ, có những người tàn ác và nhân tâm 
đối với các chúng sanh. Có những người lấy của không cho, 
có những người sống tà hạnh với các dục, có quan hệ tình 
dục với các hạng nữ nhân có mẹ che chở, có cha che chở, có 
cha mẹ che chở, có anh che chở, có chị che chở, có bà con 
thân quyền che chở, với những nữ nhân có chỗng che chở, 
với những nữ nhân có sự trừng phạt che chở và ngay cả với 
những nữ nhân đã hứa hôn. 


Này các gia chủ, đó là ba loại hành phi pháp (a-dhamma), 


An”? 


không chánh trực và không nhu thuận về thân ”. 


Đức Phật tiêp tục mô tả vê bôn loại hành phi pháp về lời, 
đó là nói dôi, nói hai lưỡi, nói độc ác và nói phù phiêm. Rôi 
Ngài nói: 

“Này các gia chủ, có những người tham lam, họ thèm 
muốn tài sản của người khác, nghĩ răng: 'Ô¡ ước gì những 


282 


Chánh Nghiệp 


thứ của người khác là của mình nhỉ, có những người hiểm 
ác, tâm ô uế và nghĩ: 'Mong rằng những chúng sanh này bị 
giết đi, bị tàn sát, bị huỷ diệt, bị tiêu diệt, hay mong rằng 
chúng không sống được nữa”. Và có những người tà kiến, có 
quan niệm điên đảo, nghĩ rằng: 'Bồ thí, cúng dường không 
có quả báu, những việc làm thiện hay ác đều không có quả 
báu, không có đời này, không có đời sau, có hiểu hay bất 
hiểu với cha mẹ cũng không có quả báu; không có các chúng 
sanh hoá sanh (điều này phủ nhận sự hiện hữu của hàng Chư 
Thiên), không có Sa-môn và Bà la môn có giới hạnh, sống 
chân chánh và tuyên bố đã chứng ngộ thắng trí cho đời này 
và đời sau (điêu này phủ nhận sự hiện hữu của chư Phật toàn 
giác). Này gia chủ, ba loại hành phi pháp, không chánh trực 
và không nhu thuận về ý là như vậy ”. 


Sau đó Đức Phật tiếp tục giải thích ba loại hành đúng 
pháp, chánh trực và nhu thuận về thân, về khẩu và về ý, ngược 
lại với tất cả những gì đã đề cập ở trên. 

Điều đáng ghi nhớ ở đây, là như một Đạo Sư, Đức Phật 
đã vạch ra cho xã hội Ân Độ thấy con đường đúng, sai, chánh, 
tà trong luân lý và đạo đức, cũng như những hậu quả xấu 
của những lối cư xử buông thả và phi luân, thế nhưng Ngài 
không bao giờ can thiệp vào những vấn đề liên quan đến tình 
dục, cũng như Ngài không bao giờ dính dáng về những vấn 
đề thể chế hay chính sách, bởi vì đó là mỗi quan tâm của 
một chính phủ. Trong quốc độ của Ngài, nghĩa là trong giáo 
Pháp của Ngài, tuy nhiên thái độ của Đức Phật lại khác, đôi 


283 


Cøz Ẩng cổ xi/4 


lúc Ngài rất nghiêm khắc với hàng đệ tử của mình. Là một 
người hướng dẫn và là một vị Thầy, Ngài luôn luôn khuyên 
những thành viên của Tăng đoàn sống đời chánh hạnh, thấy 
sợ hãi ngay cả với những lỗi nhỏ nhặt, sống có ý tứ, trầm 
lặng và khiêm tốn sao cho những người khó chịu có thê cảm 
thấy hài lòng và sự an vui của những người đã hài lòng được 
tăng trưởng. 

Đối với những người mới gia nhập Tăng Đoàn đề sống 
cuộc đời của một ân sĩ, Đức Phật đưa ra những lời khuyến 
hoá đặc biệt. Đối với chư Tỳ kheo, mọi hình thức quan hệ 
tình dục đều bị cắm, với lý do chánh đáng. Tuy nhiên, một vị 
sư hoàn toàn được tự do xả y và hoàn tục nếu vị Tỳ kheo đó 
đã cô gắng hết sức nhưng thây rằng khó mà hoan hỉ trong đời 
xuất gia được nữa. Trong những trường hợp như vậy bậc Đạo 
Sư khuyên nhủ và giải thích mọi điều giống như một người 
cha trìu mến, nhưng không bao giờ cưỡng buộc những người 
theo mình phải sống một đời phạm hạnh trái với mong muốn 
của họ. Bởi vì đây là những vấn đề tâm lý cần phải được giải 
quyết như vậy. Một trong những lợi ích thành tựu từ việc 
hành thiền và những pháp hành khác do Đức Phật giới thiệu 
cho các bậc xuất gia, là nhằm mục đích thăng hoa — sự loại 
trừ các điều kiện bệnh lý có thê phát sinh như hệ quả của việc 
tiết chế dục VỌnE. 

Hai bài kệ trong Pháp Cú (246 — 247) đã liệt kê lại các 
học giới và một cách tóm tắt làm rõ hậu quả xâu của việc 
phạm giới. 


284 


Chánh Nghiệp 


“Ai ở đời sát sanh 
Láo khoét không chân thật, 
Lùa đảo trộm tải vật 


Gian đíu vợ người ta 


Uống rượu đến sa đà, 
Nghiện ngập suốt ngày tháng, 
Chính ngay tại đời này, 


Tự đào bứng gốc mình ”. 


Trong chương này và chương trước chúng ta đã thảo luận 
chỉ tiết về ngũ giới, nghĩa vụ đạo đức tối thiêu được trông đợi 
nơi một người tại gia khi đã trở thành Phật tử bằng cách thọ 
Tam Quy. Kết luận chương này, có lẽ rất thích hợp đề đề cập 
ở đây lời khuyên tóm tắt của Đức Phật cho Sa di (Ràhula): 


“Này Ràhula, con nghĩ như thế nào, mục đích của cái 
gương là để làm gì?” 


“Bạch Đức Thế Tôn, mục đích của cái gương là để phản 
chiếu (soi lại những gì muốn soi, ở đây là suy xét). ” 


“Cũng vậy, này Ràhula sau khi suy xét nhiều lẫn con hãy 
làm những hành động về thân, cũng như sau khi suy xét nhiêu 
lần rồi con hãy làm những hành động về lời nói hay ý nghĩ. ” 


Sau đó Đức Phật nói tiếp rằng: 


“Nếu sau khi suy xét nhiễu lần, con nhận ra rằng hành 
động của thân này có khuynh hướng tự hại, có khuynh hướng 


28s 


Ca? ẩng cổ xi4 


hại người, hay có khuynh hướng hại mình và hại người, nhự 
vậy thân hành đó là bất thiện và đưa đến quả đau khổ, và 
không vì một lý do gì mà con làm hành động đó. Nếu sau khi 
suy nghĩ kỹ con nhận ra rằng những thân hành đó có khuynh 
hướng không hại mình, không hại người hay không hại cả hai 
thì thân hành đó là thiện, đưa đến an vui, cần phải được thực 
hiện. Tương tự như thế với khẩu hành và ÿ hành. ” 


Bậc Đạo Sư dạy tiếp: 


“Này Ràahula, trong quá khứ, các Sa-môn hay Bà la môn 
nào tịnh hoá thân, khẩu và ÿ hành của họ, các Sa-môn và Bà 
la môn ấy tịnh hoá được như vậy là nhờ sau khi đã suy xét 
nhiêu lần. Trong tương lai các Sa-môn hay Bà la môn nào sẽ 
tịnh hoá thân, khẩu và ÿ hành của họ các Sa-môn Bà la môn 
ấy sẽ tịnh hoá được như vậy sau khi đã suy xét nhiễu lần và 
trong hiện tại các Sa-môn, Bà la môn nào tịnh hoá thân khẩu 
và ý hành của họ, các Sa-môn, Bà la môn ấy làm được như 
vậy là nhờ sau khi đã suy xét nhiêu lần. 

Đo đó, này Ràhula, con phải tự mình học tập như vậy: 
“Ta sẽ thanh tịnh hoá thân hành sau khi suy xét nhiễu lẫn, ta 
sẽ tịnh hoá khẩu hành sau khi đã suy xét nhiễu lần, ta sẽ tịnh 
hoá ý hành sau khi đã suy xét nhiễu lần”. Này Ràhula, con 
phải tự mình học tập như vậy ”' 

Người đọc cần thận là lời giải thích cô đọng của bài kinh 
này sẽ hiểu được Đức Phật đã khéo léo như thế nào khi làm 


M.6I. 


286 


Chánh Nghiệp 


nổi bật lên tầm quan trọng về mặt tâm lý của những hành 
động hay Nghiệp mà con người làm, trong ý nghĩa tối hậu 
thì Nghiệp ở đây chính là Tư tâm sở (Cetanà), và người Phật 
tử quan niệm về tự ngã và người khác: “7ø như thể này, thì 
người cũng vậy”. Là chuẩn mực cần phải chọn trong mọi 
hành động chúng ta làm. 


Khuynh hướng nhượng bộ trước những khát vọng, ước 
ao và sở thích trong con người rất mạnh. Nhưng thường thì 
con người không suy xét đầy đủ trước khi làm một điều gì, 
do đó những kết quả xảy ra không như những gì họ mong 
đợi. Trong bài kinh này, sự suy xét, tư duy phát sanh từ việc 
hành thiền được bậc Đạo Sư hết sức nhân mạnh. Lời khuyên 
cho Ràhula, một Sa di mới bảy tuổi, mặc dù được đưa ra hơn 
25 thế kỷ trước, thực sự vẫn còn thích hợp với thời đại ngày 
nay. Không gian và thời gian không có gì chướng ngại đối với 
lời khuyên chân mỹ và khi lời dạy đó là hiện thân của những 
nguyên tắc vĩnh cửu. 


287 


CHƯƠNG X 
Chánh Mạng 


Chi thứ ba và cũng là chỉ cuối cùng của nhóm Giới là Chánh 
Mạng (Sammà — Àjìva), Chánh Mạng đòi hỏi người ta không 
được quan hệ mua bán các loại vũ khí, các loại súc vật để giết 
thịt, mua bán người (làm nô lệ), các loại rượu và chất Say, và 
mua bán độc được. Mặc dù Đức Phật chỉ đề cập đến năm loại 
này, nhưng như chúng ta biết, còn có nhiều cách nuôi mạng 
không chân chánh khác nữa. Chúng ta phải nhớ rằng những 
điều này được Đức Phật nói với xã hội Ấn Độ vào thế kỷ thứ 


280 


Ca? ẩưng cổ xiz4 


VI trước Công Nguyên mà phần lớn, ngay cả ngày nay cũng 
vậy, bao gồm giới nông dân, chăn nuôi và buôn bán. Điều ghi 
nhận khá lý thú ở đây là trong kinh điển Phật giáo, có những 
phần miêu tả rất sinh động về cuộc sông của người nông dân 
và những người chăn nuôi gia súc. Bài kinh thứ hai và thứ 
tư của Sutta — Nipata (Kinh Tập: thuộc Tiểu Bộ kinh) chứng 
thực khá phong phú sự kiện này. Ấn Độ là một nước nông 
nghiệp và chính phủ của họ không phải là chính phủ “dân 
chủ”. Hầu hết các tiểu quốc đều theo chế độ phong kiến đặt 
dưới sự cai trị của một vị tiểu vương (RàJà: Vua) như trường 
hợp bộ tộc Thích Ca của Đức Phật, nhưng cũng có những 
nước cộng hoà, chẳng hạn như cộng hoà Licchàvi, được cai 
trị bởi một viện nguyên lão gồm các vị trưởng tộc và các vị 
lãnh đạo. Trong các tiêu vương quốc, Vua là người cai trị mà 
mọi người đều phải phục tùng và chịu ơn mưa móc của Vua. 
Cuộc sống lúc đó dường như yên ả hơn so với cuộc sống của 
nhiều đất nước hiện nay. Vì cách sinh nhai thời ấy còn hạn 
chế nên Đức Phật chỉ cảnh giác đối với năm điều kể trên. 
Chúng ta không nên nghĩ rằng Đức Phật chỉ nói về những 
hậu quả xấu của tà mạng và những lợi ích của chánh mạng 
cho hàng dân giã thôi. Trong Kinh Bộ (Nikàyas), đáng kê 
nhất là trong Trường Bộ (Dighà Nikàya) và Tăng Chi Bộ 
(Anguttara Nikàya), chúng ta tìm thây những bài pháp nói về 
đời sống mà một vị Vua hay người cầm quyền cần phải sống 
theo. Như đã được tuyên bố một cách minh bạch rằng Vua 
phải cai trị đúng Pháp (Dhammena), không đựơc cai trị phi 
pháp (A-dhammena). Ngoài việc giữ ngũ giới như các thần 


20O 


Chánh Mạng 


dân của họ ra, một vị Vua hay người cầm quyền còn phải có 
tắt cả những phẩm chất hiền thiện xứng đáng làm vị nguyên 
thủ của một quốc gia nữa. Kinh Phật thường đề cập đến Thập 
Vương Pháp (Dasa — RàJja -Dhamma) hay 10 phận sự của 
một vị Vua: bồ thí, trì giới, bỏ của cải ra để làm lợi ích chung; 
công bình ngay thăng: ôn hoà, mềm dịu; cô gắng dứt bỏ sự 
ác; không có sân hận, hung dữ vô ích, không có lòng thù oán, 
hãm hại kẻ khác; có sự nhẫn nại; không làm quá phạm vi luật 
lệ của quốc gia đã có, vì lòng bất bình sân hận của mình!. Như 
Đức Phật đã chỉ ra, chính các bậc Vua chúa là người phải an 
lập mình vào chánh Pháp (Dhamma), hiểu đạo với cha mẹ và 
có lòng chánh trực, tránh những thói hư tật xấu và làm mẫu 
mực cho thần dân của mình. Ngài nói: “Nếu Vua là người 
được liệt vào hàng chánh trực nhất trong số những thân dân 
sống không chánh trực của mình, thời có cân phải nói người 
khác không? Mọi người sẽ noi theo gương ƒua. Nếu Vua sống 
không chánh trực thì cả nước sống trong thống khổ... Nếu 
tua sống ngay thẳng, mọi người sẽ tích cực noi gương Vua 


và cả nước sẽ sông trong hạnh phúc ””. 


Không bao giờ thoả mãn với những vinh dự đã đạt 
được, bậc Vua chúa hay bậc cai trị được trông đợi phải sống 
nhân ái và biết chăm lo đời sống cho người dân: “giống như 
người cha nhân từ đối với con cái vậy ”3. Một ông Vua suốt 


! Thập vương pháp theo Pàli: Dàna, Sìla, Pariccàga, AjJjava, Maddava, 
tapa, akodha, Avihimsà, khanti, Avirodhana. 

?A.H. 74. 

3 D.IL 178. 


201 


Cøz Ẩng cổ xi/4 


ngày chìm đắm trong dục lạc, kiêu hãnh với vương quyền 
(issariyamadamatta) đã không được mọi người ca tụng, mà 
còn bị khinh miệt. Để có được sự công bằng, thành thật và 
chánh trực đối với mọi người không thiên vị hay tư vị, bậc cai 
trị phải tránh bốn pháp cư xử sai lầm với mọi người hay còn 
gọi là bốn pháp tư vị. Đó là tư vị vì Thương (Chandàøati), tư 
vị vì Ghét (Dosảgati), tư vị vì Sĩ mê (Mohàgati), và tư vị vì 
Sợ (Bhayàgat)). 


Về phương diện này, Asoka bậc vĩ nhân của Ấn Độ, 
người, do đời sống gương mẫu của mình, sau đó đã trở nên 
nổi danh là Dhammàsoka, hay Pháp A-Dục, có thê được xem 
như một trong những nhà cai trị công minh, trí tuệ và nhân từ 
nhất của mọi thời đại. Điều này được chứng minh qua những 
chỉ dụ của người: 


Tát cả mọi người đêu là con của ta. 


1a mong cho con ta hưởng mọi sự giàu sang và hạnh 
phúc trong đời này và đời sau như thế nào thời ta mong cho 


mọi người đếu được như vậy. 


Ta sẽ đem lại sự an ủi đến cho thể gian này. Từ nơi ta, thể 
gian này sẽ được hạnh phúc, không còn sẩu lo. ” (Chỉ Dụ ]). 


Không có bồn phận nào cao quJ hơn là thúc đấy sự hạnh 
phúc của toàn thể gian. 


Ta phải làm việc vì lợi ích của cả thế gian ” (Chỉ Dụ 1Ị). 


202 


Chánh Mạzg 


Chắc chắn có thể nói rằng Hoàng đế Asoka, người đã 
theo lời khuyên của Đức Phật thực hiện việc cai trị quốc gia 
đúng theo vương pháp, là một nhà cai trị mẫu mực và như 
H.G. Wells đã viết: Trong số hàng chục ngàn các bậc quân 
VƯƠng... chất đây các cột lịch sử, tên tuổi của Asoka chói 
sáng, và chói sáng hầu như đơn độc, đó là một ngôi sao. 


Trong thế giới văn minh này, Chánh Mạng (nghề nghiệp 
chân chánh) có thê là một trong những điều luật khó vâng giữ 
nhất. Có rất nhiều loại việc làm tác hại đến xã hội và không 
xứng với người Phật tử chân chánh. Chăng hạn, có những 
kỹ nghệ chế tạo vũ khí phục vụ chiến tranh; buôn bán rượu; 
những nghề liên quan đến giết thú mô thịt hoặc mồ xẻ các 
động vật sống đề làm thí nghiệm; nghề làm báo chuyên viết 
các tin giật gân; nghề quảng cáo và chào hàng không trung 
thực; và việc mua bán có tính cắt cô hoặc cho vay nặng lãi. 
Đạo Phật không phải là một tôn giáo hẹp hòi thiển cận. Đạo 
Phật nhìn những khuyết điểm của con người với sự hiểu biết 
và cảm thông. Tuy nhiên, người Phật tử chân chánh không thể 
thọ trì một giới luật và làm ăn sinh sống bằng một giới luật 
khác, làm mắt giá trị của giới luật ấy đi ”. 

Giới liên quan đến nuôi mạng chân chánh được Đức 
Phật thiết lập là nhằm đem lại hạnh phúc thực sự cho từng cá 
nhân và xã hội, đồng thời đề thúc đây tình đoàn kết và những 
mối quan hệ chính đáng giữa con người. Một lỗi sống tà vạy, 


! The Qutline oƒ History (cassel and co. London, 1934) trang 402. 
? Mind Unshaken, Johnwalters (Rider and company, 1961). 


203 


Cøz ẩng cổ xiz4 


không chân chánh kéo theo nó rất nhiều bất hạnh, chia rẽ và 
rối ren cho toàn xã hội. Khi một người hay một cộng đồng 
không khắc phục được tội ác bóc lột người khác, điều này 
đã gây trở ngại cho sự an lành và hoà hợp của xã hội. Chính 
lòng ích kỷ và tham lam đã thúc giục người ta chọn lỗi sống 
tà vạy và phi pháp. Những người như vậy hoàn toàn lãnh 
đạm hay dửng dưng trước những mất mát và đau khổ mà họ 
đã gây ra cho đồng bào của họ và cho xã hội. Do vậy, Đức 
Phật nói: 

“Không vì mình, vì người 

Làm điều gì sai trái 

Đừng mong cẩu con cái 

Tài sản hay quốc độ, 

Chẳng mong được thành công 

Bằng phương tiện bất chánh 

Người ấy thật đức hạnh 


Có trí tuệ, chân chánh ”!. 


Đức Phật không phải không biết đến những gánh nặng mà 
người tại gia sống với vợ và con cái phải cưu mang, chính vì 
vậy Ngài không trông đợi nơi họ những giới luật y như Ngài 
đã trông đợi ở một vị xuất gia. Nhưng Ngài nhân mạnh rằng 
người tại gia cư sĩ phải cố gắng gìn giữ ít nhất là ngũ giới, 
chuân mực đạo đức tối thiêu của một người bình thường, và 


' Dhp. 84. 


204 


Chánh Mạng 


rằng họ phải có găng sinh sống bằng những nghề nghiệp chân 
chánh, bằng Chánh hạnh (Dhamma - cariyà), và nuôi nắng 
vợ con cũng bằng cách ấy. Nuôi mạng bằng những phương 
tiện bất công và không chân chánh là thế nào — sát sanh, trộm 
cắp, lừa đảo và bằng những việc làm bất lương khác, không 
thể đựơc xem là sinh sống chân chánh. Về mặt luân lý đó là 
lối sống phi pháp (adhamma cariya), một lối sống không bình 
thường, một lỗi sống bất chánh (visamma cariyà). 


Đức Phật không xem thường hàng tại gia, mà Ngài cảm 
thông với những khiếm khuyết và hạn chế của họ. Suy cho 
cùng thì xã hội không phải chỉ gồm những bậc Sa-môn và ân 
sĩ từ bỏ gia đình sống không gia đình, mà xã hội còn có cả 
hàng thế tục mà họ được coi là một lực lượng đông đảo của 
xã hội, về cơ bản mà nói thì đó là một sự tập hợp của các nhân 
tô xã hội, vì thế sự thịnh vượng hay suy thoái của xã hội tuỳ 
thuộc vào các cá nhân. Nếu các cá nhân là những người tốt và 
sống một cuộc sống đúng đắn, đương nhiên xã hội ấy không 
thê là xấu được. 

Một số bài kinh như (kinh Giáo Thọ Thi Ca La Việt) 
Sigàla sutta! có thê gọi một cách chính xác là giới luật của 
người tại gia (gihi —vinaya), VyagghapaJJasutta”... là những 
bài kinh do Đức Phật thuyết đặc biệt cho hàng tại gia đã cho 
thấy rõ sự quan tâm của bậc Đạo Sư đối với cả hai phương 
diện hạnh phúc vật chất và phát triển tinh thần của hàng tục 


PD.IL 31. 
2A. 


20 


Cøz Ẩng cổ x1/4 


gia đệ tử của Ngài. Trong bài kinh giáo hoá thanh niên Sigàla, 
bằng ngôn ngữ giản dị, Đức Phật đã giải thích những phận 
sự cần phải chu toàn của một người tại gia cư sĩ đối với tất 
cả những người mà họ có quan hệ: Những phận sự hỗ tương 
giữa các bậc cha mẹ và con cái, giữa thầy Và trò, giữa vợ và 
chồng, giữa bạn bè và thân quyến, giữa chủ và tớ, và phận sự 
đối với tôn giáo, nghĩa là đối với các Sa-môn và Bà la môn. 
Bằng cách này Đức Phật đã khuyến khích người tại gia cư sĩ 
sống một cuộc sống chân chánh, hoàn thành mọi phận sự của 
mình một cách tốt đẹp bằng hết khả năng của mình và điều 
quan trọng là không bỏ sót việc gì không làm. 


Bà C.A.F. Rhys Davids, khi bình luận về kinh Giáo Thọ 
Thị Ca la Việt (Sigala) này có nói: 


“Giáo lý của Đức Phật về tình thương và thiện chí ở đây 
được giới thiệu trên nên tảng luân lý gia đình và xã hội với 
chỉ tiết dễ hiểu hơn ở các bài kinh khác... và thực sự chúng 
ta có thể nói rằng ngay cả ngày nay những giới luật này vẫn 
chứa đựng những lợi ích cơ bản nhất của con người, trí tuệ 
vạch ra những điều này quả là sáng suốt và sâu rộng, rằng 
việc trình bày ở không gian và thời gian này vẫn mới mẻ và 
thực tiễn như nó đã từng tại Ràjagaha lúc bấy giờ. Hạnh phúc 
thay những xóm làng và bộ tộc hai bên bờ sông Hằng, nơi đây 
con người sống ngập tràn tỉnh thần nhân ái của sự thông hiểu 
lẫn nhau, ngập tràn tỉnh thân cao thượng của vị công bằng 
mà họ hít thở qua những lời dạy chất phác và giản dị này. ÃI 
hắn sẽ hạnh phúc không kém đối với các ngôi làng hay dòng 
họ ở hai bên bở sông Thames (một con sông của nước Anh, 


206 


Chánh Mạzg 


nơi bà Rhys Davids sinh sống) ngày nay, nếu như những lời 
dạy mộc mạc và bình đị này có thể được trình bày”! 


Như chúng ta đã biết, sau khi thành tựu sự giác ngộ viên 
mãn, Đức Phật không phải lúc nào cũng giam mình trong tịnh 
thất, mà Ngài dong duối hết thị trần này đến thị trấn khác, hết 
làng mạc này đến làng mạc khác qua những con đường lớn 
nhỏ của Ân Độ. Ngài lưu tâm đến tầng lớp bình dân hơn tầng 
lớp thượng lưu, dân quý tộc. Các bậc Vua chúa và hoàng gia 
thường tìm đến Ngài đề xin lời chỉ dạy và hướng dẫn, nhưng 
bậc Đạo Sư đích thân đi đến những người nghèo khổ, thấp 
hèn và đau khổ để giúp họ. Ngài hiểu mọi người, từ những 
tầng lớp thấp thỏi nhất của xã hội đến tầng lớp cao quí nhất, 
và Ngài cũng ý thức rất rõ điều kiện kinh tế, chính trị và xã 
hội của Ấn Độ lúc bấy giờ. Nhờ hiểu biết mọi việc như vậy 
nên Ngài không giới hạn những bài giảng và thảo luận của 
Ngài vào những vấn đề triết lý và tâm lý cao siêu. Là một bậc 
Thầy thực tiễn với lòng từ và trí tuệ vô biên, Ngài lưu tâm 
đến những phúc lợi xã hội và điều kiện kinh tế của số đông, 
và luôn luôn mong ước, bằng lời khuyên của Ngài sẽ làm vơi 
đi nỗi thống khổ của con người, cũng như thấy rằng họ sống 
không quá mức bất hạnh. Thực sự mà nói thì hạnh phúc phải 
phát xuất từ một cuộc sống thanh tịnh và an lạc; nhưng điều 
hiển nhiên là nếu không có một mức độ ổn định nào đó về 
mặt vật chất và kinh tế thì tiến bộ đạo đức và tỉnh thần cũng 
khó có thể ồn định. 


LT.W. Rhys Davids, Ð#đdism (London, 1907). Trang 148. 


207 


Cøz ẩng cổ xiz4 


Đối với một người tu sĩ, bốn món vật dụng thiết yếu 
(catupaccaya) giúp họ tiến bước trên con đường thanh tịnh 
và giải thoát. Đó là y áo, thực phẩm, thuốc men và sàng toạ. 
Đây chỉ là những nhu yếu mà không có nó thì không ai có thể 
sông được. Về cơ bản đó cũng là những nhu cầu cần thiết của 
người tại g1a. 

Chính thói quen của Đức Phật là hỏi các vị Tỳ kheo mỗi 
khi gặp họ: “Các con có được an lành không, các con sống 
có an vui không? Như Lai tin rằng các con sống được an vui, 
các con sống không đến nỗi thiếu thốn vật thực ”!. Có một câu 
chuyện cảm động kế về một người mục đồng nọ đang đi tìm 
con bò thất lạc, lỡ bữa ăn trưa. Trên đường trở về, vừa đói vừa 
mệt, anh ta đi đến chỗ Đức Phật để nghe Ngài giảng pháp. 
Tuy nhiên, Đức Thế Tôn biết rằng người mục đồng này đã 
không ăn gì suốt cả ngày nay, Ngài bèn hỏi thăm mọi người 
xem trước hết có gì cho anh ta ăn không đã. Đức Phật biết là 
thuyết pháp cho bất luận người nào mà trước tiên không thoả 
mãn cơn đói của họ là việc làm vô ích. Nhân dịp đó Đức Phật 
nói lên bài kệ này: 

“Đói bụng bệnh trầm kha, 
Các uẩn khô vô cùng 
Biết đúng sự thật này 


Niết bàn lạc tối thượng ”°. 


'M.31.A.L. 70. 
? Dhp. 203. 


208 


Chánh Mạng 


Mặc dù Đức Phật không xem tiến bộ vật chất trong ý 
nghĩa văn minh hiện đại cũng như hạnh phúc thế gian là điều 
quan trọng, nhưng không phải là Ngài hoàn toàn bỏ qua việc 
ây, bởi vì đó là căn bản cho tiền bộ tâm linh hay tỉnh thần của 
con người như đã nói rõ ở trên. Vì thế có thể nói Đức Phật rất 
thăng thắn khi đề cập đến những phương diện có liên quan tới 
điều kiện vật chất và an lạc xã hội. 


Một thực tế mà cũng phải nhìn nhận rằng đói nghèo là 
nguyên nhân chính của tội ác. Nếu người ta bị tước đoạt mất 
bốn món vật dụng kể trên, hoặc nếu bốn món thiết yếu này, 
đặc biệt là thực phẩm trở nên khan hiểm, tâm con người sẽ bắt 
an. Họ không thê và chắc chắn là không còn nghĩ gì đến giới 
hạnh, hoặc là quan tâm đến nếp sông chân chánh. Tuỳ cơ ứng 
biến và thế là họ nghiêng về lối sống bất chánh để được sống 
còn. Do thiếu ồn định về kinh tế, và do thiếu thốn tiền bạc mà 
con người bị dẫn đến chỗ trộm cắp và phạm vào những tội ác 
khác. Kinh Kàtadanta! nói rõ cách làm thế nào để phát triển 
các điều kiện kinh tế và xã hội của một xứ sở, theo đó người 
nông gia và thương gia cần phải được chu cấp những phương 
tiện cần thiết đề thực hiện việc canh tác và buôn bán của họ, 
và rằng mọi người phải được trả lương đầy đủ. Khi họ đã có 
đủ ăn đủ mặc và cuộc sống kinh tế ồn định như vậy, tội phạm 
sẽ giảm và an vui, hoà hợp sẽ tăng trưởng. 


Trong một bài kinh khác Đức Phật giải thích cho Cấp 
Cô Độc (Anàthapindika), người sáng lập Kỳ Viên Tịnh Xá 


200 


Cøz Ẩng cổ xi/4 


(Jetavana), bốn loại lạc mà người tại gia có thể thọ hưởng. 
Thứ nhất là lạc sở hữu hay sự ồn định kinh tế, nhờ đó người 
ấy có phương tiện đầy đủ (atthi - sukha), thủ đắc đúng pháp 
do chính những nỗ lực của mình, không dùng đến năm nghề 
bất chánh kê trên; thứ hai là lạc về tài sản (bhoga sukha) hay 
hạnh phúc thành tựu do biết tiêu dùng sáng suốt những tải sản 
hợp pháp đó; thứ ba là lạc không bị mắc nợ (anana — sukha), 
là sự hoan hỉ và thoả thích phát sanh với ý nghĩ: “7œ không 
mắc nợ ai điều gì cả”, thử tư là lạc không phạm tội (anavajja 
— sukha), là sự thoả mãn phát sanh từ ý nghĩ: “7z £hành fựu 
các hành vi không lỗi về thân, về lời và ý"”. 


Tắt cả những gì được thảo luận ở đây cũng như trong các 
bài pháp trích dẫn đủ để cho thấy rằng người tại gia cư sĩ, 
như một thành phần của xã hội, phải có bôn phận siêng năng 
làm việc để sinh sống và củng có địa vị kinh tế và xã hội của 
mình, nếu không họ sẽ trở thành gánh nặng cho chính bản 
thân họ và cho xã hội, nhưng đồng thời họ cũng phải tránh 
những cách sanh nhai bất chánh, tà vạy và nhất là không đi 
lệch ra ngoài con đường chánh trực. 

Những lời chỉ dẫn và khuyên bảo của Đức Phật về chánh 
mạng nhằm vào cả hai giới tại gia và xuất gia. Ngài rõ ràng 
đã giải thích cho hàng đệ tử của mình thấy rằng đời sống của 
người tu sĩ phải tuyệt đối trong sạch và không lầm lỗi. Bậc 
Đạo Sư thật sự rất chú trọng đến vẫn đề này, vì Ngài nói: 


rA.H. 69. 


30O 


Chánh Mạzg 


“Này các Tỳ kheo, những vị Tỳ kheo nào lừa dối, cứng 
đâu, lắm môm, lắm miệng, hoang dâm, hỗn hào, không có 
định tĩnh, những vị Tỳ kheo ấy không phải là đệ tử của Ta. 
Những Tỳ kheo ấy đã rơi khỏi Pháp-Luật này, họ không 
thể phát triển, tăng trưởng và tăng thịnh trong Pháp-Luật 
này”, Bậc Đạo Sư nói thêm: “Này các Tỳ kheo, phạm hạnh 
(brahmacariyam) được sống không phải để lừa dối mọi 
người, không phải để mưu đô, không vì lợi lạc vật chất, cũng 
không phải vì mục đích danh vọng. Đời phạm hạnh này được 
sống không phải để lý luận, tạp thoại, không phải với ÿ định: 
“mong rằng mọi người sẽ biết ta như thể này, như thể nọ... ” 
Mà này các Tỳ kheo, phạm hạnh này được sống vì mục đích 
tiết chế, vì mục đích từ bỏ, vì mục đích xả ly, vì mục đích 
đoạn điệt ””. 

Như bài kinh “xuất gia”° đã chỉ rõ, chính Đức Phật đã nêu 
tắm gương cho hàng đệ tử khi Ngài nói: 

“Bỏ nhà ta xuất gia 

Từ bỏ mọi lời ác 

Và những thân hành ác 
Chánh mạng ta thanh tịnh ”. 


Trong trường hợp một người xuất gia, vẫn đề tránh năm 
loại nghề bất hạnh không được nêu ra, vì người xuất gia chắc 


A.I. 26. 
? A.IL 26. 
3 PabbaJjjà —sutta, sn. V. 407. 


3OI 


Cøz ẩng cổ xi/4 


chắn không dính mắc vào những công việc, vị ấy cũng không 
có trách nhiệm chăm lo đời sống gia đình. Người xuất gia 
đã từ bỏ gia đình và chấp nhận lối sông thiểu dục, tri túc (ít 
muốn, biết đủ) như Đức Phật nói; chính bổn phận của người 
tại gia cư Sĩ có niềm tin là hộ trì cho chư Tăng bốn món vật 
dụng: Y áo, thực phẩm, sảng tọa và thuốc men!. 

VỊ Tỳ kheo, như một người đã bước vào đời phạm hạnh, 
phải tránh tất cả những phương tiện sinh sống tà vạy, vì nếu 
vị ấy không minh bạch và trong sạch trong lối sống thì khó 
có thể đi theo con đường thanh tịnh dù chỉ với chút tín tâm và 
lòng hoan hỉ. Chính vì vậy Đức Phật nói: 

“Đường này đến thể gian, 
Đường kia đến Niết bàn 
Tỳ kheo đệ tử Phật, 

Phải ý thức rõ rằng 
Đừng đắm say thế lợi 
Hãy tu hạnh ly tham ””. 


Với chương này chúng ta khép lại phần thảo luận về 
nhóm Giới của Bát Chánh Đạo. Trong hai chương trước 
chúng ta đã đề cập đến Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp và cùng 
với Chánh Mạng này tạo thành Giới hay luân lý của đạo Phật. 
Sự kiện này một lần nữa được làm sáng tỏ trong lời tuyên bố 


'A.IL 65. 
? Dhp. 75. 


302 


Chánh Mạng 


cô đọng của Đức Phật ở bài kinh số 78 của Trung Bộ Kinh 
(Majjhimà Nikàya): 

“Này gia chủ, thế nào là các thiện giới (Kusasilam)? 
Thân nghiệp thiện, khẩu nghiệp thiện, và chánh mạng hoàn 
toàn thanh tịnh Như Lai tuyên bồ là gồm trong các thiện giới. 
Những điều này được gọi là thiện giới, vậy cái gì là sự sanh 
khởi của những thiện giới này”... thiện giới được sanh khởi 
trong tâm (ý: citta)... tâm nào? Vì có rất nhiều tâm khác nhau. 
Tâm nào không tham, không sân, và không sỉ. Các thiện giới 
phát sanh từ tâm ấy... ” 


Lời nói và hành động đều do ý thê hiện. Trong Phật giáo 
cả hai động cơ và kết quả cần phải được cân nhắc. Cho dù 
động cơ có thể là tốt, nhưng nếu kết quả xảy ra sẽ không lành 
mạnh, chúng ta cũng nên tránh những lời nói và hành động 
sai lầm ấy. 


303 


CHƯƠNG XI 
Chánh Tỉnh tấn 


Con người trong thời đại văn minh ngày nay bị vướng vào 
những hoạt động xô bồ và căng thăng hơn con người ngày 
xưa rất nhiều. Những biểu lộ, lời nói và cung cách của họ 
hiếm khi tỏ ra định tĩnh và thư thái. Nếu có dịp đứng ở một 
góc phô nhộn nhịp nào đó và quan sát tỉ mỉ những khuôn mặt 
người đang vội vã qua lại, bạn sẽ nhận ra rằng nhiều người 
trong họ rất bất an. Họ đem theo họ cả một bầu không khí 


95 


Ca? đựng cổ xiz4 


căng thắng, chứng tỏ tâm lý đã bị xáo trộn và không thanh 
thản. Có lầm lẫn chăng khi nói rằng sự vội vã và căng thắng 
này chủ yêu là do nếp sống văn minh hiện đại mà ra? Khi thế 
giới bên ngoài bề bộn như vậy, “thế giới bên trong” của con 
người cũng có khuynh hướng bắt ồn. Vì vậy mà sự thanh thản 
và an lạc nội tâm của họ cũng bị đánh mắt. Thay vì tìm hạnh 
phúc trong chính mình, họ dường như muốn đi tìm nó ở đâu 
phía ngoài họ, song hạnh phúc đâu lệ thuộc vào thế giới bên 
ngoàải, hạnh phúc đâu có ở nên văn minh hiện đại. Hơn nữa, 
lịch sử đã từng chứng minh và sẽ tiếp tục chứng minh rằng 
chẳng có gì trên thế gian này là bền vững. Các quốc gia và 
những nền văn minh khai sinh, thăng hoa rồi tàn lụi, và cứ 
thế dòng thời gian ghi lại những hoạt cảnh lịch sử đã trôi qua, 
những ảo tưởng vô căn cứ và dòng lịch sử nhân loại đang tàn 
phai dần. Con người đã đưa thê giới bên ngoài vào sự thống 
trị của họ, trong khi khoa học kỹ thuật dường như hứa hẹn 
rằng họ có thê biến thế gian này thành một thiên đường hạ 
giới. Thế nhưng, con người vẫn chưa thê nào kiểm soát được 
tâm mình, so với tất cả sự tiễn bộ khoa học của mình thì con 
người cũng chắng khá hơn. 


Con người được sinh ra với những thôi thúc mà chính 
những thôi thúc này đã khiến họ đi lệch khỏi con đường an 
lạc và đạo đức, nền văn minh hiện đại đã kích thích những 
thôi thúc này làm cho nó trỗi dậy mạnh mẽ hơn. Như Đức 
Phật nói: “Tát cả đang bị thiêu đốt, tất cả đang bốc cháy. 
Và thế nào là 'tất cả' đang bị thiêu đối, đang bốc cháy? Mắt 


2306 


Chánh T7nb tấn 


đang bốc cháy. Các sắc đang bóc cháy. Nhẫn thức đang bốc 
cháy, nhãn xúc đang bốc cháy. Thọ lạc, thọ khổ hoặc thọ 
bắt lạc bất khổ khởi sanh do nhãn xúc làm duyên cũng đang 
bốc cháy. 

Tất cả đang bốc cháy với cái gì? Chúng đang bốc cháy 
với lửa tham, lửa sân, lửa sỉ. Chúng đang bốc cháy với sanh, 
già, chết, với sâu, bi, khổ, ưu, não ”. 

Tương tự như vậy 

“Tui đang bốc cháy. Các tiếng đang bốc cháy... ” 

“Mùi đang bốc cháy...” 

“Lưỡi đang bóc cháy... ” 

“Thân đang bốc cháy... ” 

“Tâm đang bốc cháy... các pháp đang bốc cháy ”. 

“Ý thức đang bốc cháy, ý xúc đang bốc cháy. Thọ đang 
bốc cháy”. 

“Thấy như vậy, bậc trí trở nên nhàm chán đối với mắt, 
các sắc, nhãn thức, nhăn xúc và thọ... trở nên nhàm chán với 
tai... mũi... lưỡi... thân... và tâm, trở nên nhàm chán đổi với 
các pháp, ý thức, ý xúc và thọ... do nhàm chán nên tham lắng 
dịu dân. Với sự lặng dân của tham, tâm vị ấy được giải thoái. 
Khi tâm vị ấy được giải thoái, khởi lên tri kiến biết rằng ta đã 
được giải thoát... ”! 


! Vinaya Mahàvagza, khandaka. 


397 


Cøz Ẩng cổ x1/4 


Một ngọn lửa sẽ tiếp tục bốc cháy bao lâu còn nhiên liệu, 
chúng ta càng thêm nhiên liệu vào thì ngọn lửa càng bốc cháy 
lâu hơn. Đối với ngọn lửa sanh mạng này cũng vậy. Chúng 
ta tiếp tục nuôi dưỡng các giác quan (căn) của mình để thoả 
mãn sự thèm khát của nó. Thực sự mà nói thì các giác quan 
của chúng ta rất cần thức ăn, rằng không nên để chúng chết 
đói, nhưng điều quan trọng là phải cho chúng ăn những thức 
ăn thích hợp đề làm giảm tham ái của mỗi giác quan, trừ phi 
điều này được làm, bằng không sẽ khó mà kiểm soát được 
những xung đột, sẽ không thê nào có sự nhu thuận và an lạc 
của tâm. Nếu chúng ta muốn tiến bộ tâm linh, chúng ta phải 
thực hiện những nỗ lực cần thiết để canh phòng những tư duy 
của chúng ta, vì những ác tư duy luôn luôn sẵn sàng lén vào 
và khống chế con người biếng nhác. Như Pháp Cú có nói: 
“Người sống chỉ nghĩ đến dục lạc ngũ trần, không chế ngự 
các căn (giác quan) ăn uống không tiết độ, lười biếng và trì 
trệ, người ấy sẽ bị Ma Vương! khuất phục, như cây mêm yếu 


trước ngọn gió vậy ””. 


Việc kiểm soát các tư duy và giác quan không phải là 
điều đễ làm. Thật khó mà dứt tâm ra khỏi những tư duy bất 
thiện, chặn đứng những khuynh hướng ác và kiềm chế những 


! Ma Vương (Màra) ở đây được dùng với nghĩa các dục vọng (Kilesas). 
Trong đạo Phật, Ma Vương luôn luôn hàm ý sự hiện thân của những 
gì bất thiện, nghĩa là những gì trói buộc con người vào vòng sanh tử 
luân hồi. 
? Dhp. 7. 


2306 


Chánh T7nb tấn 


thôi thúc, nhưng chúng ta phải làm được điều khó làm này, 
nếu chúng ta muốn giảm bớt sự căng thăng và bất an lúc nào 
cũng đang sẵn sảng làm suy yếu tâm trí, cho đến khi cả con 
người và tâm đều bị huỷ diệt. 

Giống như con rùa mỗi khi nhận thấy có sự nguy hiểm 
liền lập tức rút hết chân tay vào, bậc hiền trí cũng phải như 
vậy, cô gắng canh phòng và kiểm soát các cửa của giác quan 
(căn môn) và nguồn khát khao dục vọng của mình. 


Thê nhưng người ta phải kiêm soát các giác quan của 
mình như thế nào? Có phải bằng cách nhắm mắt, bịt tai, hay 
băng cách không nhận thức các trân cảnh không? Chắc chăn 
không phải như vậy. Có một lân Đức Phật nói với thanh niên 
Bà la môn Uttara, một đệ tử của Pàràsariya: 

“Này Uttara, Bà la môn Pàràsariya có dạy đệ tử kiêm 
soát các căn (giác quan)! không? ” 

“Thưa hiên giả Có Đàm, Bà la môn Pàràsariya có dạy 
đệ tử kiêm soát các căn. `” 

“Nhưng này Uftara, Bà la môn Pàràsariya dạy đề tử 
kiêm soát các căn nhự thê nào? ” 

“Vê điểu này, thưa hiền giả Có Đàm, Bà la môn Pàràsariya 
dạy: Ta không nên thấy sắc với mát, nghe tiếng với tai. Hiện 
giả Cô Đàm, đó là những điểu Bà la môn Pàràsariya dạy đệ 
tứ kiêm soát các căn của mình. ” 


Nguyên văn Indriya — Bhàvanam = the develepment of the sanses: sự 
tu tập hay phát triển các căn. 


299 


Cøz đựng cổ xiz4 


“Nếu nói như vậy, này Utara, thời những người mù và 
người điếc hẳn đã kiểm soát được các căn của họ, vì đối với 
người mù, này UHara, không thấy sắc với mắt, và một người 
điếc không nghe được tiếng với tai của họ vậy. ” 


Thanh niên Bà la môn Uttara nín thinh. Bậc Đạo Sư biết 
điều này và nói với Tôn giả Ảnanda: 

“Này Ảnanda, Bà la môn Pàràsariya dạy kiểm soát các 
căn một cách khác. Tuy nhiên, trong Luật của bậc Thánh 
(ariya), này Ânanda, việc kiểm soát các căn vô song (được 
dạy) một cách khác. 


Này Ânanda thế nào là kiểm soát các căn vô song? Ở 
đây đổi với vị Tỳ kheo khi thấy sắc với mắt, khởi lên cảm giác 
thích và không thích; vừa thích, vừa không thích. V† ấy biết 
nh vây: “Trong ta đã khởi lên cảm giác thích và không thích, 
hoặc vừa thích vừa không thích. Các cảm giác ưa thích hoặc 
không ưa thích đó cũng là hữu vì thô và tuỳ thuộc nhân quả. 
Nhưng bất cứ những gì an tịnh và thù thắng cái đó là xả”. 
Nhờ vậy các cảm giác ưa, ghét, vừa ưa, vừa ghét đã khởi lên 
frong vị ấy được trừ diệt chỉ còn lại xả. Vĩ như một người mở 
mắt liền nhắm mắt lại, hoặc đã nhắm mắt liền mở ra, cũng 
vậy, với cùng tốc độ nhanh chóng và sự dễ dàng như vậy các 
cảm giác ưa hoặc vừa ưa vừa ghét sẽ biến mất khỏi vị ấy và 
chỉ còn lại xả ”. 


“Nghe một tiếng với tai... 
Ngửi một hương với mũi... 


Nềm một vị với lưỡi... 


31O 


Chánh T7nb tấn 


Nhận thức một pháp với ý liền khỏi lên (trong vị ấy) cảm 
giác ưa và ghét và vừa ưa vừa ghét đã khỏi lên trong vị ấy 
được trừ diệt chỉ còn lại xả. Vĩ nhự một người mở mắt liền 
nhắm mắt lại, hoặc đã nhắm mắt liền mở ra, cũng vậy, với 
cùng tốc độ nhanh chóng và sự dễ dàng như vậy các cảm giác 
ưa hoặc vừa ưa vừa ghét sẽ biến mắt khỏi vị ấy và chỉ còn 


lui Xổ”, 


Tham ái là tâm lực tàn phá mạnh mẽ nhất. Tham đăm 
thái quá luôn luôn bị thúc đây bởi si mê. Chính tham ái hay 
khát ái của những chúng sanh mù quáng này đã gây ra hận 
thù và tất cả những khổ đau khác. Không phải các loại vũ khí 
nguyên tử mà chính tham, sân, si mới là thủ phạm huỷ diệt 
con người mạnh nhất. Bom đạn và vũ khí được tạo ra bởi 
lòng tham của con người nhằm mục đích chỉnh phục và sở 
hữu, do lòng sân hận của họ mà đưa đến sát hại, do sỉ mê của 
họ mà dẫn đến vừa chinh phục vừa huỷ diệt. Lòng khao khát 
danh vọng, quyền lực và thống trị này đã mang lại những nỗi 
thống khổ không lường được cho nhân loại. Nếu con người 
không thực hiện những nỗ lực để ngăn chặn lòng khao khát 
luôn luôn sẵn sảng ngự trị trong tâm họ này, họ sẽ trở thành 
một tên nô lệ cho tâm, lúc ấy họ không còn giá trị gì hơn 
loài cầm thú, vì cả hai đều ăn, ngủ nghỉ và thoả mãn những 
khát khao nhục dục của chúng. Tuy nhiên con vật không thê 
phát triển được về mặt tinh thần, mà con người thì ngược lại. 
Con người có những phẩm chất tiềm tàng có thê được phát 


M. 1352. 


31 


Cøz Ẩ ng cổ xi/4 


triển, có thể nâng lên mức ý thức và sử dụng vì phúc lợi của 
bản thân và tha nhân. Nếu một người thiếu đi đức tính thâm 
xét tâm mình, thiếu sự phát triển những tư duy thiện và loại 
trừ những tư duy bắt thiện này, cuộc sống của họ đã thiếu đi 
lực đây và nguồn cảm hứng. Chính vì vậy lời khuyên muôn 
thuở của Đức Phật cho hàng đệ tử của Ngài là hãy Tinh Tắn, 
Chánh Niệm và Tỉnh Giác chế ngự các tư duy ác và tu tập các 
tư duy trong sáng lành mạnh. 

“Hãy đứng dậy, ngôi dậy! 

Hãy kiên trì tu tập 


Đạt an tịnh nội tâm ”". 


“Này các Tỳ kheo, Pháp và Luật này là để cho người tỉnh 
tấn, nhiệt tâm và kiên định mục đích, không phải cho người 
giải đãi, lười biếng). 

Dâu chỉ còn da và xương; dâu cho thịt và máu trên thân 
có khô héo; nhưng sẽ không ngừng nỗ lực cho đến khi thành 
tựu những gì chưa thành tựu bằng sức mạnh, nghị lực và tỉnh 
tấn của đẳng nam nhỉ ”. 

Đức Phật đã khích lệ hàng đệ tử phải tu tập như vậy. 
Những vần kệ của Trưởng lão Abhibhù, sau đó đã được Đức 
Phật tán thành, tiếp thêm sức mạnh và sự khích lệ lớn lao cho 
những ai đang phần đấu. 


'Šn. 332. 
?A.N. 234. 
3M.70. 


312 


Chánh T7nb tấn 


“Hãy vươn lên tỉnh tấn, 

Chăm chỉ trong giáo pháp, 

Quét sạch đạo bình ma (cái dục), 
Như voi phá chòi tranh ””. 

“Ai trong Pháp-Luát này 

Sống thận trọng, Chánh niệm 
Sanh tứ lộ đoạn tận 

Chấm dứt mọi khổ đau ”!. 


Tỉnh tấn (Vàyàma) trong Phật giáo hàm ý sức mạnh tỉnh 
thần hay nghị lực chứ không phải sức mạnh của thể xác. Sức 
mạnh thể xác trội hơn ở loài vật trong khi nghị lực tinh thần 
chỉ có ở con người, dĩ nhiên là những người có thể khơi dậy 
và phát triển yếu tô tinh thần này đề chặn đứng những tư duy 
ác và trau đồi những tư duy trong sáng, hiền thiện. Người 
đệ tử Phật không bao giờ từ bỏ hy vọng hay ngừng tỉnh tấn, 
vì bản thân Đức Phật khi còn là Bồ tát cũng không bao giờ 
ngừng phân đấu một cách dũng cảm. Ngài chính là hình ảnh 
của một con người đầy nghị lực (vìra). Là một người có khát 
Vọng tầm cầu Phật Quả, Ngài được khích lệ bởi những lời 
nhắn nhủ của các bậc tiền nhân: “Hãy tự mình nỗ lực đừng 
chùn bước! Hãy tiến tới”?. Và Ngài đã không tiếc một nỗ lực 
nào trong có gắng của mình đề đạt đến sự giác ngộ cuối cùng. 


ST. 157. 
? BV. Kệ. 109, jàt, com. 


2 


Cøz ẩ”ng cổ xiz4 


Với sự kiên trì đũng mạnh Ngài tiến đến mục tiêu của mình — 
Giác ngộ, bất chấp cả mạng sống. 

“Thật đáng hồ thẹn thay kiếp làm người! 

Ta thà chịu chết trong cuộc chiến này 

Hơn là phải sống với thảm bại đau thương ”'. 


(Cuộc chiên chóng chọi với dục vọng). 


Chánh Tinh tấn của bậc Đạo Sư đã lên đến đỉnh cao của 
nó khi Ngài quyết chí ngồi dưới cội bồ đề lắng sâu trong thiền 
định đề rồi kết thúc với sự Giác Ngộ Viên Mãn (Toản giác). 
Kế từ giây phút đó, như cuộc đời Ngài đã tỏ rõ, Ngài không 
hề bị khuất phục trước sự mệt mỏi về tinh thần nào. Có thể 
nói từ khi thành đạo cho đến lúc nhập diệt, Đức Phật đã nỗ lực 
không ngừng đề thăng hoa nhân loại, bất kể thân xác mệt mỏi, 
và hiển nhiên cả những chướng ngại, cùng những bắt lợi trên 
con đường hăng hoá của Ngài. Mặc dù về thể xác, không phải 
lúc nào Ngài cũng được khoẻ, nhưng về tinh thần thì Ngài 
luôn luôn tỉnh táo và mạnh mẽ. Bằng thân giáo và ngôn giáo 
Đức Phật đã dạy cho đời một lối sống tích cực. 

Những điều vừa đề cập ở trên đã nói lên những nét nổi 
bật của Đức Phật và hàng đệ tử của Ngài. Đức Phật luôn 
luôn nhắn mạnh đến chỉ phần thứ sáu của Bát Chánh Đạo, 
Chánh Tinh Tắn, bởi vì việc cứu độ chúng sanh không nằm 
trong khả năng của Ngài. Đức Phật không phải là đắng cứu 


' ấn. 440. 


314 


Chánh T7nb tấn 


thế và đưa ra những lời bảo đảm rằng Ngài sẽ cứu độ mọi 
người thoát khỏi những trói buộc của vòng sanh tử luân hồi 
(Samsàra), nhưng Ngài luôn sẵn sàng hướng dẫn họ trên con 
đường hướng thượng, khích lệ và hỗ trợ họ về mặt tinh thần. 
Ý tưởng cho rằng một người có thê nâng người khác từ thấp 
lên cao và giải thoát tối hậu cho họ có khuynh hướng làm cho 
con người trở nên yếu hèn, nhu nhược và ngu xuân. Nó làm 
cho họ thoái hoá và dập tắt mọi phâm chất đạo đức của họ. 


Việc Đức Phật nhân mạnh đến Chánh Tinh Tấn bằng 
ngôn ngữ giản dị đễ hiểu này cho thấy rằng đạo Phật không 
phải là một thứ giáo lý của chủ nghĩa bi quan, một giáo lý 
dành cho những tâm hồn yếu đuối bạc nhược nhìn mọi việc 
trên thế ø1an này từ quan điểm vô VỌng nhất, mà đạo Phật 
chính là tôn giáo của những người chiến sĩ chân chánh. 

Chánh Tinh Tắn như đã được Đức Phật nói, là một khí cụ 
nhằm loại trừ những tư duy ác, bắt thiện và thúc đây cũng như 
duy trì những tư duy trong sáng, lành mạnh. 


Vị như người làm vườn nhồ sạch cỏ trước khi g1eo hạt, 
hành giả (người hành thiền) cũng phải cô gắng loại trừ những 
loài cỏ dại ra khỏi khu vườn tâm của mình. Nếu người ấy 
không chịu làm cỏ thì chắc chắn chẳng có thứ gì giá trị có thể 
gieo trồng thành công trong khu vườn đó cả. Sau đó, người ấy 
còn phải bón phân, tưới nước và bảo vệ nó khỏi sự phá hoại 
của chim chóc và thú vật. Cũng vậy, người hành thiền phải 
canh chừng khu vườn tâm của mình và nuôi dưỡng nó một 
cách thích hợp. 


35 


Cøz Ẩng cổ xi/4 


Nhiệm vụ của Chánh Tinh Tấn có bốn là: Tinh tấn ngăn 
ngừa (Samvara), Tinh tấn đoạn trừ (Pahàna), Tinh tắn tu tập 
(Bhavàna) và Tỉnh tắn duy trì (Anurakkhana). 


Thê nào là Tỉnh tân ngăn ngừa? 


ki, đây, vị Tỳ kheo vì mục đích khiến cho các ác bắt thiện 
pháp từ trước chưa sanh không cho sanh khởi, khởi lên ý 
muốn cô găng, phát triển nghị lực và củng cô tâm mình (để 


đạt được mục đích này). 


Ở đây, vị Tỳ kheo thấy một sắc, nghe một tiếng, ngửi 
một mùi, nếm một vị, xúc chạm một vật hay nhận thức một 
pháp trần, không nắm giữ tướng chung, không năm bắt tướng 
riêng (đó là vị ấy không bị tác động bởi những nét chung 
hay bởi những chỉ tiết của chúng). Những nguyên nhân gì, vì 
nhãn căn không được ngăn ngừa, khiến tham ái, tu bỉ và các 
ác bất thiện pháp khỏi lên, vị ấy tự mình áp dụng sự chế ngự 
như vậy, vị ấy phòng hộ các căn, chế ngự các căn. Đây gọi là 


*Tĩnh tân ngăn ngừa”. 
Thê nào là Tỉnh tân đoạn trừ? 


kiới đây, vị T) kheo vì mục đích đoạn trừ các ác bắt thiện 
pháp đã sanh khởi lên ý muốn cô gắng phát triển nghị lực và 
cúng có tâm mình (để đạt được mục đích này). 

Ở đây, vị Tỳ kheo không chấp nhận những tr duy tham 


dục đã khởi sanh, mà từ bỏ, đoạn trừ và khước từ những tham 


216 


Chánh T7nb tấn 


dục áy, chám dứt nó và khiến cho nó không còn hiện hữu. Đôi 
với các tư duy sân hận và não hại đã khởi lên cũng vậy. Đây 


gọi là Tỉnh tấn đoạn trừ”. 


Thế nào là Tỉnh tắn tu tập? 


“Ở đây, vị Tỳ kheo vì mục đích tạo ra và phát triển những 
tư duy thiện chưa sanh khởi lên ước muốn cô găng phát triển 


nghị lực và củng cố tâm mình (để đạt được mục đích này) ”. 


“Ở đây, vị Tỳ kheo tu tập các chỉ phần Giác ngộ (Thất 
Giác Chỉ) y cứ viễn ly, y cứ ly tham, y cứ đoạn diệt đưa đến 
giải thoát, đó là: Niệm giác chỉ, trạch pháp giác chỉ, tỉnh tấn 
giác chỉ, hỷ giác chỉ, khinh an giác chỉ, định giác chỉ và xả 


” 


giác chỉ. Đây gọi là tỉnh tấn tu tập 


Thế nào là Tỉnh tấn hộ trì? 

“Ở đây, vị T kheo với mục đích khiến cho các thiện pháp 
đã sanh có thể duy trì, không có mù mò, được quảng đại, được 
tu tập, được viên mãn, khởi lên ý muốn có gắng phái triển nghị 
lực và củng cố tâm mình (để đạt được mục đích ấy). 

Ở đây, vị Tỳ kheo duy trì một đề mục (thiên định) thuận 
lợi nào đó... đây gọi là tỉnh tấn hộ trì ”. 

Này các Tỳ kheo, như vậy là bốn pháp Tỉnh tắn. 

“Ngăn ngừa, đoạn tận, tu tập và hộ trì 
Là bốn Tình tắn mà bậc Đạo Sư, 


Bà con của mặt trời đã tuyên bỏ 


3 


Cơ? ẩ”ng cổ xiz4 


Ở đây, vị Tỳ kheo với Tỉnh tấn nỗ lực 
Sẽ đạt đến mục đích đoạn tận khổ đau ”!. 


Những tư duy bất thiện đề cập ở đây là ba nhân căn để 
của mọi điều ác, đó là tư duy tham dục, tư duy sân hận và tư 
duy si mê. Tất cả các dục khác đều gồm trong ba nhân căn 
để này, trong khi các tư duy thiện là những gì đối nghịch lại 
với chúng. 

Mục đích duy nhất của bốn pháp tinh tân này là để thành 
tựu thiền định. Chánh Tỉnh tấn là những điều kiện cần thiết 
cho sự định tâm. Như chúng ta đã thấy ở trên, Chánh Tỉnh tắn 
được kể trong nhóm Định (Samàdhi). Như vậy Chánh Tinh 
tắn tương quan, tương duyên lẫn nhau. Nó vận hành đồng 
thời với hai chi phần khác của nhóm, đó là Chánh niệm và 
Chánh định. Không có chánh tinh tân thực khó có thê vượt 
qua được các triền cái ngăn che tiến bộ tâm linh. Chánh Tinh 
tấn loại bỏ các tư duy ác và không lành mạnh tác động như 
một rào cản đối với sự định tâm, đồng thời thúc đầy và duy 
trì những tâm sở tốt đẹp trợ giúp cho sự phát triển tâm định. 

Khi tâm của hành giả lơi lỏng, đó là lúc mà vị ấy cần phải 
tập trung dũng lực, khơi dậy tỉnh tấn và chế ngự lười biếng. 
Sự ngoan cố của tâm và các tâm sở là kẻ thù nguy hiểm nhất 
của thiền định, vì khi tâm của con người bị trì trỆ, uể oải sẽ 
phát sanh. Từ sự trì trệ và uê oải này dẫn đến những lơi lỏng 
trầm trọng hơn tạo ra tình trạng hờ hững, buồn nản. 


LA.,H. 15 


2168 


Chánh T7nb tấn 


Đức Phật cảnh báo tính cách yếu đuối này như sau: 
“Khi cần không nỗ lực, 
Dù trẻ khoẻ nhưng lười 
Buông thả tâm", thụ động. 


Tuệ đâu mà thấy Đạo ”°. 


“Này các Tỳ kheo, Như Lai không thấy một pháp nào 
khác có khả năng ngăn ngừa hôn trầm — thuy miên chưa 
sanh, không cho sanh khởi, hay nếu đã sanh, khiển cho bị 
đoạn trừ, như pháp tỉnh tấn này. Người nào có tỉnh tấn nỗ 
lực, hôn trầm-thụy miên sẽ không sanh, hoặc nếu đã sanh sẽ 


được đoạn trừ `. 


Tu tập tâm bằng pháp Tứ Chánh Cần này không phải một 
sớm một chiều có thê thành tựu được. Nó cần có thời gian và 
cần phải thực hành đều đặn các bài tập luyện tâm. Một lực sĩ 
hay một vận động viên điền kinh không thể dừng luyện tập 
sau một hay hai ngày, mà lúc nào cũng phải tiếp tục chương 
trình luyện tập của mình. Luyện tập đều đặn không cần quá 
căng thăng là mấu chốt đưa đến sự thích nghi của cơ thê. Nếu 
bạn thực hành một cách thất thường lúc thì tinh tấn quá mức, 
lúc lại giải đãi chây lười bạn sẽ chăng bao giờ trở thành một 
vận động viên giỏi. Khi luyện tập tâm cũng vậy, bạn phải áp 


! Buông thả tâm là để cho tâm ôm ấp những tư duy tham, sân, sỉ......... 


319 


Cøz Ẩng cổ x1¿4 


dụng khuôn vàng thước ngọc này, thực hành đều đặn và luôn 
luôn kiên nhẫn. 


Khi thực hành những bài tập luyện tâm, ta không cần phải 
giằng co với những tư duy ác bất thiện, cứ để cho nó hoàn 
toàn tự nhiên. Nếu chúng ta cố gắng chiến đâu với những tư 
duy ác của mình, chúng ta sẽ thất bại. Thay vì chiến đấu với 
nó chúng ta hãy ghi nhận và ngắm nhìn những tư duy của 
chúng ta khi nó khởi lên, phân tích chúng, và cô gắng làm 
giảm sự căng thăng. Kỹ thuật này cũng giống như khi tập 
bơi vậy. Nếu không cử động chân tay bạn sẽ chìm; nếu bạn 
quờ quạng lung tung bạn sẽ không bơi được, hay giống như 
một người ngủ, nếu bạn giằng co với ý nghĩ muốn ngủ bạn sẽ 
chẳng bao giờ rơi vào giấc ngủ, ý nghĩ chỉ là một sự hành hạ 
tinh thần. Bạn không cần phải gắng sức để ngủ. Giấc ngủ sẽ 
đến với bạn một cách tự nhiên và bạn chỉ cần thư giãn là đủ. 


Vả lại, tự hành hạ mình là một trong những cực đoan mà 
Đức Phật muốn người hành thiền phải tránh, vì bất lợi. hành 
hạ thân để ngăn chặn sự khởi sanh của những ác tư duy quả là 
điều vô ích, vì tự hành hạ mình như vậy sẽ luôn luôn kết thúc 
bằng sân hận và bất mãn. Khi tâm trở nên bất mãn, trạng thái 
hờ hững chai lỳ đối với việc hành thiền sẽ theo sau. Tất cả 
mọi sự luyện tập tâm của chúng ta cần phải tự nhiên và được 
thực hiện với sự tỉnh thức. / “Nhiệt tâm mà không sảng suốt 
chẳng khác nào người chạy trong đêm tối ”.] 


Như Đức Phật đã chỉ rõ, những ai ước muốn thành tựu 
giải thoát qua sự giác ngộ cần phải tránh mọi cực đoan dù 
ở đâu và trong trường hợp nào họ cũng phải giữ trung đạo. 


320 


Chánh T7nb tấn 


Trong việc thực hành Chánh Tinh tấn cũng vậy, ta phải theo 
pháp trung dung, không đề rơi vào một cực đoan nào cả. 


Một người cưỡi ngựa chắng hạn, xem chừng tốc độ của 
con ngựa, khi nó chạy nhanh hơn ý muốn, ông ta phải kèm 
cương lại cho chậm bớt. Ngược lại khi ngựa tỏ dâu hiệu chậm 
lụt ông liền thúc cho nó chạy nhanh hơn. Đối với người tu 
tập Chánh Tỉnh tấn cũng như vậy, không căng thăng đề khỏi 
bị trạo cử, không chùng quá để khỏi bị hôn trầm. Cũng như 
người kỹ sĩ, hành giả phải luôn luôn giữ quân bình. Câu 
chuyện sau đây sẽ minh hoạ rõ điều này. 

Có câu chuyện kể về một vị Tỳ kheo, Tôn giả Sona- 
kolivisa, người vận dụng cả tâm lực lẫn thê lực đề thực hiện 
một sự tinh tấn mãnh liệt nhưng chẳng đưa đến kết quả gì. 
Rồi ý tưởng sau đây nảy sinh trong tâm vị ấy trong lúc đang 
độc cư thiền định: “7rong hàng đệ tử của Đức Thế Tôn, sống 
hạnh nhiệt tâm tỉnh tắn và ta là một rong số các vị ấy. Tuy 
vậy, tâm ta vẫn chưa thoát khỏi những cấu uế. Gia đình ta 
giàu có, ta có thể hưởng thụ sự giàu sang và làm các việc 
phước thiện, nếu như ta từ bỏ học giới và trở về với đời sống 
cư sĩ thấp hèn hưởng thụ cảnh giàu sang và làm các công đức 
thì sao? ”. 

Đức Thế Tôn đọc được ý nghĩ trong tâm vị ấy, đi đến và 
hỏi rằng: 

- Này Sona, phải chăng con nghĩ: Trong hàng đệ tử của 
Đức Thế Tôn sống hạnh nhiệt tâm tỉnh tắn và ta là một trong 
số các vị ấy. Tuy vậy, tâm ta vẫn chưa thoát khỏi những cấu 


321 


Ca? ẩ”ng cổ x1z4 


uế. Gia đình ta giàu có, ta có thể hưởng thụ sự giàu sang và 
làm các việc phước thiện, nếu như ta từ bỏ học giới và trở về 
với đời sống cư sĩ thấp hèn hưởng thụ cảnh giàu sang và làm 
các công đức thì sao? ”. 

“Thưa vâng, bạch Đức Thế Tôn. ” 

“Và con nghĩ như thể nào này Sona, phải chăng trước 
khi xuất gia con đã từng chơi đàn tỳ bà đúng không?” 

“Bạch Đức Thế Tôn, có như vậy.” 

“Thể con nghĩ thế nào, này Sona, khi những sợi dây đàn 
tỳ bà của con quá căng, lúc đó nó có đúng giọng và có thể 
chơi được không? ” 

“Không thể, bạch Thể Tôn. ” 

“Này Sona, con nghĩ thế nào, khi những sợi dây đàn tỳ 
bà của con quá chùng thì nó có đúng giọng và có thể chơi 
được không?” 

“Không thể, bạch Đức Thế Tôn. ” 

“Thế nhưng, này Sona, khi những sợi dây của cây đàn 
con không quá căng và cũng không quá chùng, mà được điều 
chỉnh vừa mức trung bình, lúc ấy nó có đúng giọng và có thể 
chơi được không? ” 

“Bạch Đức Thế Tôn, chắc chắn là có thể. ” 

“Cũng vậy, này Sona, tỉnh tấn khi quá mức cân thiết sẽ 


dân đến dao động trạo cử và khi quá lơi lỏng sẽ dẫn đến lười 


3422 


Chánh T7nb tấn 


biếng uê odi. Vì thế, này Sona, con hãy kiên quyết thực hiện 


một sự kiên quyết như vây: Tuệ tri tính bình đẳng của các 


” 


căn!, ta sẽ cô găng năm lấy đê mục nhờ đếu đặn tỉnh tán. 


“Thưa vâng, bạch Đức Thế Tôn. ” 


Tôn giả Sona nghe theo lời chỉ dẫn của Đức Thế Tôn và 
đúng thời đạt đến sự hoàn thiện (giác ngộ) và được kê vào số 
các vị A-La-Hán”. 


Bài kinh số 20 trong Trung Bộ (Majjhimà Nikàya) thì 
đưa ra những chỉ dẫn thực tiễn và cần thiết cho một vị hành 
giả để làm thế nào loại trừ những tư duy bất thiện. Ý chính 
của bài kinh được tóm tắt như sau: Đức Phật gọi các vị Tỳ 
kheo và nói: 


! Các căn có năm là: Tín căn, Tấn căn, Niệm căn, Định căn và Tuệ 
căn (Saddha, ViriWa, SaH, Samàdhi uà Panmnà). 

? Tình tiết câu chuyện tìm thấy trong chú giải Trưởng Lão Tăng Kệ 
như vầy: “Tôn giả nhận một đề mục hành thiền nơi bậc Đạo Sư, nhưng 
không thể tập trung được do việc Đặp gỡ những người trong lúc Tôn giả 
trú ngụ tại Rừng Mát. Và vị ấy nghĩ rằng: “Thân ta được nuôi dưỡng 
quá nuông chiều đề đạt đến hỷ lạc”. Những phận sự của một vị Sa-môn 
đòi hỏi phải mệt mỏi về thân. Vì thế vị ấy bất chấp mọi cơn đau kịch 
liệt nơi chân phát sanh do đi kinh hành, và có gắng đến tột độ nhưng 
không thê thành công. Rồi vị ấy nghĩ: “Ta chắc không thê nào đạt đến 
Đạo-Quả, đời sống Tôn giả này còn có ích gì cho ta nữa? Ta sẽ trở lại 
đời sống thấp thỏi để làm các công đức”. Lúc ấy bậc Đạo Sư bằng tâm 
Biết được, và cứu vị ấy bằng bài học về Ngự ngôn cây đàn tỳ bà, chỉ cho 
vị ấy cách làm thế nào để dung hoà giữa tỉnh tấn với an định. Sau khi 
được điều chỉnh như vậy, vị ấy đi đến đỉnh Kên kên hành thiền, và đúng 
thời chứng đắc Arahán quả”. Psams oƒthe Brethren Mrs Rhys Davids. 


322 


Cøz Ẩng cổ xiz4 


“Này các Tỳ kheo, vị Tỳ kheo nào có ý định tu tập tăng 
thượng tâm', cần phải thường xuyên tác ý đến năm pháp, thể 
nào là năm? ”. 


1) Nếu do tác ý đến một đối tượng nào, những tư duy ác, 
bất thiện liên hệ đến tham, sân, sỉ khởi lên trong một vị Tỳ 
kheo, vị ấy nên (đề loại trừ những tư duy ác, bắt thiện đó) tác 
ý đến một đối tượng khác liên hệ đến thiện. Khi ấy các tư duy 
ác, bất thiện được loại trừ, chúng sẽ tiêu diệt. Nhờ loại trừ 
các tư duy ác bắt thiện mà nội tâm được an trú, trở nên an 
tịnh, nhất tâm và định tĩnh rong đề mục thiên (của vị ấy). Vĩ 
nhự một người thợ mộc khéo tay hay đệ tử của người thợ mộc 
khéo tay làm văng ra và loại bỏ đi một cái nêm thô với một 
cái nêm nhỏ hơn. Cũng vậy, vị Tỳ kheo sẽ loại trừ đối tượng 
bắt thiện đó bằn ø cách tác ÿ đến một đối tượng khác được coi 
là thiện hơn. Khi những tư duy ác, bất thiện kết hợp với tham, 
sẵn, sỉ được loại trừ, chúng sẽ tiêu diệt. Nhờ loại trừ những 
fư duy ác, bắt thiện này mà nội tâm được an trú... định tĩnh. 


2) Nếu những tr duy ác, bắt thiện vẫn khởi lên trong vị Tỳ 
kheo khi đã tác ý đến một đối tượng khác được xem là thiện, 
vị ấy cân phải suy xét đến những bất lợi của những tư duy 
ác như vây: 'Quả thực những tư duy này của ta là bất thiện, 
đáng chê trách, và đem lại những hậu quả khổ đau `. Nhờ suy 
xét đến những bất lợi của ác tư duy như vậy mà những tư duy 


! Tăng thượng tâm (Adhicitta) là tâm đã đạt đến một trong tám thiền 
được dùng như nên tảng đê phát triên Thiên tuệ (minh sát), gọi là tăng 
thượng tâm vì nó cao hơn mọi tâm thiện thông thường. 


324 


Chánh T7nb tấn 


ác, bắt thiện ấy sẽ được loại trừ, chúng sẽ tiêu diệt. Nhờ sự 
loại trừ những tư đuy ác, bắt thiện mà nội tâm được an trú... 
định tĩnh. 


3) Nếu vị Tỳ kheo, khi đã suy xét đến những bất lợi của 
chúng, mà những tư duy ác bất thiện vẫn khởi lên, vị ấy nên 
không chú ý đến những tư duy bất thiện đó nữa, không tác ÿ 
đến những tư duy bất thiện đó nữa. Khi ấy các tư duy ác bất 
thiện được loại trừ, chúng sẽ tiêu diệt. Do sự loại trừ của 
chúng mà nội tâm vị ấy được an trú... định tĩnh. 


4) Nếu vị Tỳ kheo sau khi đã tác ý đến những tư duy 
thiện, suy xét đến những bất lợi của chúng, và không chú ÿ 
đến, không tác ý đến những tư duy ác bất thiện đó nữa, mà 
những tư duy ác, bất thiện vẫn khởi lên, lúc ấy vị Tỳ kheo cân 
phải tác ý từ bỏ hành tướng (gốc) của những tư duy bất thiện 
đó. Khi ấy các tư duy ác bất thiện sẽ được loại trừ, chúng sẽ 
tiêu diệt. Nhờ sự loại trừ của chúng mà nội tâm được an trú... 
định tĩnh. 


5) Nếu những tư duy ác, bất thiện vẫn khởi sanh trong 
một vị Tỳ kheo sau khi đã tác ý đến sự từ bỏ hình tướng! của 
chúng, vị ấy nên căn chặt răng, và lưỡi ép lên nóc họng, dùng 


! Hành tướng (Vitakka — Sankhara — Santhànam) theo chú giải Trung Bộ 
(ma) thì Sankhara ở đây phải hiểu là điều kiện, nhân, hay gốc và trong 
từ ghép này nó có nghĩa là “chặn đứng nguyên nhân sanh ra tư duy 
này”. Điều này được hoàn tất bằng cách đặt câu hỏi, khi một tư duy bất 
thiện đã sanh: “Nhân của nó là gì? Nhân của nhân đó là gì?”... Theo chú 
giải thì, cách gạn hỏi như vậy sẽ làm suy giảm, và cuối cùng là sự tiêu 
diệt hoàn toàn của đòng tư duy bắt thiện này. 


325 


Cøz ẩư”ng cổ xiz4 


thiện tâm chế ngự, khắc phục và kiểm soát ác tâm. Khi ấy các 
ft duy ác sẽ được loại trừ, chúng sẽ tiêu diệt. Nhờ sự loại trừ 
của chúng mà nội tâm được an trú... định tĩnh. 


Nếu vị Tỳ kheo do tác ý đến đối tượng thiện, suy xét đến 
những bất lợi của ác tư duy, không chú ý và không tác ý đến 
những tư duy ác, tác ý từ bỏ hành tướng của nó, dùng thiện 
tâm chế ngự, khắc phục và kiểm soát ác tâm với răng cắn 
chặt và lưỡi ép lên nóc họng, những tư duy được loại trừ và 
nội tâm được an trú, an tịnh, nhất tâm và định tĩnh (rong 
đề mục hành thiên của vị ấy), vị Tỳ kheo ấy được gọi là bác 
thầy biết rõ đường đi của những tư duy, vị ấy có thể nghĩ đến 
tr duy nào mà vị ấy muốn, không nghĩ đến tư duy nào mà 
vị ấy không muốn nghĩ đến. Vị ấy đã cắt đứt tham ái và loại 
trừ hoàn toàn các kiết sử, không chế kiêu mãn vị ấy đoạn tận 
khô đau. ” 


Không phải chỉ trong giờ hành thiền nghiêm túc chúng ta 
mới cần đến tính chất vô cùng quan trọng của Chánh Tỉnh tấn 
này. Chánh Tỉnh tắn cần phải được thường xuyên tu tập bất cứ 
khi nào và ở đâu có thể được. Trong mọi lời nói của chúng ta, 
mọi hành động của chúng ta và cách cư xử của chúng ta trong 
đời sống hằng ngày, chúng ta cần Chánh Tỉnh tấn để thực hiện 
những bồn phận của chúng ta một cách toàn tâm, toàn ý và 
thành công. Nếu chúng ta thiếu đức tính nhiệt tâm tinh cần 
này, và nếu chúng ta để cho những trạng thái hôn trầm, lười 
biếng khuất phục, chúng ta sẽ không thê nào tiến triển trong 
công việc mà chúng ta đã đảm nhận dù chúng có niềm tin. 


326 


Chánh T7nb tấn 


Để chế ngự những tư duy tham lam, sân hận, ganh ty 
và hàng loạt những tư duy ác khác mà con người phải chịu, 
chúng ta phải cần có nghị lực, siêng năng tỉnh tấn và tỉnh 
giác. Khi thoát khỏi những xô bồ của đời sống phố thị hoặc 
những lo toan vướng bận với cuộc đời, chúng ta không đến 
nỗi bị quyến rũ để đánh mất mình, nhưng khi hoà nhập vào 
nhịp sống xã hội, đó là lúc chúng ta cần phải tinh tân để chặn 
đứng những sai sót, lầm lẫn của mình. Bắt cứ sự tham thiền 
nào mà chúng ta có thê đã thực hiện đều là sự trợ lực lớn lao 
giúp chúng ta điềm tĩnh khi đối diện với những bắt toàn này. 

Khi tu tập Chánh Tỉnh tấn, chúng ta cần phải thành thực 
với những tư duy của chúng ta. Nếu phân tích chúng ta sẽ 
thấy rằng những tư duy này không phải lúc nào cũng là thiện, 
là trong sáng. Đôi khi chúng chỉ là những tư duy bắt thiện và 
ngu xuẩn, mặc dù chúng ta không phải lúc nào cũng bộc lộ 
nó ra bằng hành động hay lời nói hoặc cả hai. Như vậy nếu 
chúng ta cứ đề cho những tư duy này khởi lên đều đặn, đó là 
một dâu hiệu không tốt; vì khi một tư duy không lành mạnh 
được phép tái diễn nhiều lần, nó có khuynh hướng trở thành 
nỗi ám ảnh. Do vậy, điều thiết yếu là phải nỗ lực không để 
cho những tư duy bắt thiện này tới gần. Khi chúng nảy sinh 
không cần phải đề ý đến chúng. Không đề ý đến chúng là điều 
không dễ, vì cho đến khi nào chúng ta thành công trong việc 
chế ngự chúng, những tư duy bắt thiện này vẫn sẽ xâm chiếm 
tâm chúng ta. 

Tuy nhiên có một điều cần phải nhớ. Đối với người nhất 
quyết muốn kiềm chế những thôi thúc có hại của mình, cần 


327 


Cøz Ẩ ng cổ x1/4 


phải tránh, càng xa càng tốt, những người bị ám ảnh bởi 
những thôi thúc ấy cũng như những cuộc nói chuyện đưa đến 
sự thôi thúc này. Cố gắng tránh những người và vật có ảnh 
hưởng đến những tư duy lành mạnh và nghiêm túc của bạn. 
Xã hội văn minh đang lâm vào tình trạng nguy hiểm do bị 
tràn ngập bởi những trò giải trí và những cám dỗ mà chỉ có 
thê được kiềm chế nếu chúng ta đảm nhận công việc luyện tập 
tâm đầy khó khăn này một cách đều đặn và kiên trì. 


Do những tiền bộ vật chất, những thu nhập và lợi nhuận 
tuỳ thuộc phần lớn vào sự tỉnh tấn của chúng ta, chắc chắn 
chúng ta cần phải cố gắng nhiều hơn nữa để luyện tập tâm, 
nhờ vậy sẽ phát triên được những khả năng tốt nhất trong con 
người chúng ta. Vì việc luyện tập tâm đòi hỏi phải có sự nỗ 
lực cao nhất, vậy hãy cô gắng ngay từ bây giờ. “Chớ đề tháng 
ngày của bạn trôi qua như bóng mây chẳng lưu lại dấu vết 
nào cho sự hồi tưởng ”. 


Như Plotinus nói: 


“Hãy thu mình lại và nhìn, và nếu bạn vẫn chưa tìm thấy 
nơi bạn một vẻ đẹp nào, hãy làm như cách người tạo tượng 
đã làm, nghĩa là làm sao cho thật tuyệt đẹp; anh ta cắt xén 
chỗ này, gọt giữa chỗ kia, làm cho đường này sáng hơn, chỗ 
nọ tỉnh anh hơn, cho đến khi anh thể hiện được một khuôn 
mặt trác tuyệt trên bức tượng. Bạn cũng làm như vậy, cất bớt 
những gì thái quá, nắn thăng lại những chỗ cong quẹo, đem 
ánh sáng vào những chỗ tối tăm, gắng sức để làm cho tất cả 
được chiếu sáng với vẻ đẹp, và không ngừng chạm trồ bức 
tượng của bạn cho đến khi ở đó chói ngời trên bạn vẻ rực rỡ 


228 


Chánh T7nb tấn 


của đức hạnh, cho đến khi bạn nhận ra là cái chân thiện cuồi 


cùng chắc chắn đã được thiết lập trên Thánh địa vô nhiễm ”'. 


Tâm con người ảnh hưởng đến thân một cách sâu xa, nêu 
cứ để cho tâm hoạt động một cách bừa bãi và nuôi dưỡng 
những tư duy bất thiện, tâm có thể gây ra những tai hại khó 
lường, thậm chí có thê sát nhân, tuy nhiên, tâm cũng có thê 
chữa lành một cái thân bệnh hoạn. Khi tâm được tập trung 
vào những tư duy chân chánh với tỉnh tấn và sự hiểu biết chân 
chánh thì hiệu quả mà nó tạo ra cũng vô cùng. Một cái tâm 
với những tư duy trong sáng và hiền thiện thực sự sẽ dẫn đến 
một cuộc sống lành mạnh, thư thái. 


Những công trình nghiên cứu gần đây trong lãnh vực y 
học, trong khoa tâm lý thực nghiệm và trong cái vẫn thường 
được gọi là cận tâm lý đã đem lại những hiểu biết mới về bản 
chất của tâm và vị trí của nó trong thê gian này. Trong suốt 40 
năm qua, sự tin tưởng đã gia tăng đều đặn trong giới y khoa 
rằng rất nhiều nguyên nhân của bệnh, về nội tạng cũng như 
sự rối loạn chức năng, đều trực tiếp gây ra bởi những trạng 
thái tâm lý. Thân trở nên bệnh hoạn bởi vì cái tâm điều khiển 
nó, hoặc muốn làm cho nó bệnh một cách bí ân, hoặc bởi 
vì nó ở trong trạng thái bối rồi, xúc động đến nỗi không thể 
ngăn thân khỏi bệnh. Dù cho bản chất vật lý của nó là gì đi 
nữa, khả năng kháng bệnh chắc chắn vẫn tương quan với điều 


! Plotinus on the Beautiƒul, Stephen Mactenmna dịch, được nhắc tới trong 
Meditation for Beginnes của J.[ Wedgwood. 


320 


Cøz ẩ”ng cổ xi/4 


kiện tâm lý của bệnh nhân'. Ngay cả một bệnh rất ư là thuộc 
về “vật lý” như bệnh sâu răng cũng có thê do những nguyên 
nhân tâm lý, và điều này đã được xác nhận trong một bải 
thuyết trình đọc trước Hội Nghị về Răng ở Mỹ năm 1937. Tác 
giả của bài thuyết trình chỉ ra rằng trẻ em sống theo chế độ 
ăn uống hoàn toàn đầy đủ vẫn có thể mắc chứng mục xương 
răng nảy. Trong những trường hợp như vậy, các cuộc thâm tra 
thường cho thấy rằng cuộc sống của đứa trẻ ở gia đình hay ở 
tại trường về một phương diện nào đó không được thoả mãn. 
Chiếc răng mục là vì người chủ của nó phải chịu một sự căng 
thăng nào đó về tâm lý. 


Tâm không chỉ làm cho thân bệnh mà nó còn chữa được 
thân bệnh. Một bệnh nhân lạc quan có nhiễu cơ may phục hồi 
nhanh hơn một người bệnh lúc nào cũng lo âu và buôn bã. 
Những trường hợp chữa bệnh bằng đức tin đã được ghi lại, 
kế cả những trường hợp trong đó các chứng bệnh thuộc nội 
tạng đã được chữa khỏi hấu như tức thời ”. 


Liên quan đến điều này thật khá thú vị khi ta nhận thấy, tại 
các nước Phật giáo, sự thịnh hành của việc nghe tụng kinh là 
do mục đích bảo hộ và giải thoát khỏi điều ác, cũng như nhằm 
tăng tiền thêm sự an lạc và hạnh phúc. Những bài kinh được 
chọn đề tụng gọi là Kinh Bảo Hộ (Pàritta sutta). “Pàritta” 
trong Pàli và “Paritràna” trong Sanskrit có nghĩa là sự bảo vệ 
chủ yêu. Sở dĩ được gọi như vậy vì nó mô tả những bài kinh 


! Xem T7he Nafure oƒ Disease của J.E.R Medonagh. 
? Aldous Huxley, Ends and Mean (London 1946). 


O 


Chánh T7nb tấn 


hay pháp (do Đức Phật thuyết) được xem như mang đến sự 
bảo vệ và giải thoát khỏi điều ác. Việc tụng và nghe Kinh Bảo 
Hộ (Paritta) này có từ rất sớm trong lịch sử Phật giáo. Người 
ta chắc chắn rằng việc tụng kinh này sẽ đem lại sự an lạc tỉnh 
thần nào đó cho những người đang lắng nghe kinh với sự hiểu 
biết và đức tin nơi những lời chân thật của Đức Phật. Một sự 
an lạc tinh thần như vậy có thê giúp cho những người đang 
bệnh được mau phục hồi, và nó cũng có thê g1úp tạo ra một 
thái độ tinh thần mà thái độ này sẽ đem lại sự an vui và vượt 
qua những đau khổ. Đầu tiên ở Ấn Độ những người nghe 
Kinh Bảo Hộ hiểu rõ ý nghĩa của những gì được đọc và hiệu 
quả tác động trên họ cũng rất lớn và tức thời. 


Theo Giáo Pháp (Dhamma) thì tâm kết hợp chặt chẽ với 
thân đến độ các trạng thái tỉnh thần ảnh hưởng trực tiếp đến 
sức khoẻ và sự an vui của thân. Một số các bác sĩ thậm chí 
còn nói rằng không có một chứng bệnh nào được xem thuần 
tuý là thân bệnh cả. Do đó, trừ phi những trạng thái tinh thần 
xấu này là do những ác nghiệp của kiếp trước gây ra (Akusala 
Kamma — Vipàka: nghiệp quả bắt thiện), và vì vậy không thể 
thay đổi được, bằng không người ta vẫn có thể chuyền đổi 
chúng để tạo ra sự lành mạnh về tinh thần và từ đó thân an 
lạc sẽ theo sau. 


Làm thế nào những ảnh hưởng xấu xuất phát từ những 
chúng sanh ác lại có thể bị mắt tác dụng nhờ tụng Kinh Bảo Hộ 
này? Phải, những ảnh hưởng xấu đó chỉ là quả của những tư 
duy ác bất thiện. Do vậy, chúng có thê bị tiêu diệt bằng những 
trạng thái tâm thiện tạo ra bởi việc nghe kinh với sự hiểu biết 


1 


Cøz Ẩ ng cổ x1/4 


và đức tin, vì năng lực định phát sanh do sự tập trung toàn tâm 
toàn ý vào tính chân thật của Phật ngôn này. Tụng Kinh Bảo 
Hộ (Paritta) là một hình thức của Saccikiriya, nghĩa là nhờ 
sự chân thật bảo vệ, hay nhờ sự chân thật xác minh. Điều này 
hàm ý đặt niềm tin hoản toản vào năng lực của sự chân thật 
đề thành tựu mục đích của mình. Phật ngôn “Pháp Bảo hộ trì 
người thực hành pháp (sự thực)” (Dhammo have rakkhati 
dhammacàrim) là nguyên tắc nằm đằng sau việc tụng Kinh 
Bảo Hộ này. Nếu quả thực giới bảo vệ người giữ giới thì 
người nghe những lời kinh này với đức tin trong sạch đặt nơi 
những lời chân thật của Đức Phật, những lời xuất phát từ sự 
giác ngộ viên mãn, sẽ đạt được một trạng thái tâm cũng như 
người giữ giới, mà nhờ đó họ có thê chiến thắng bất kỳ ảnh 
hưởng xâu nảo. 

Việc tụng Kinh Bảo Hộ cũng đem lại những phước báu 
vật chất do các trạng thái tâm tạo ra, nhờ sự tập trung và đức 
tin trong sạch khi lắng nghe kinh một cách hiểu biết. Theo 
Đức Phật, Chánh Tỉnh tắn là một yếu tố cần thiết để vượt qua 
khổ đau!. Khi lắng nghe một trong những bài Kinh Bảo Hộ 
tụng lên đúng cách cũng có thê phát khởi nghị lực thúc đây 
việc hành thiện và theo con đường tiến bộ vật chất thế gian 
với sự chuyên cần. 


Đến đây, hầu như không còn chút hoài nghi nào về việc 
tụng Kinh Bảo Hộ (Paritta) có thể tạo ra trong tâm người 
nghe, với đức tin và hiểu biết, những trạng thái hiền thiện mà 


!8.L 214. 


32 


Chánh T7nb tấn 


những trạng thái này có công năng chữa lành và ngăn ngừa 
bệnh hoạn. Không có thuốc nảo giá trị hơn thuốc chân thật 
(dhamma) cho cả hai loại bệnh thê xác và tinh thần được coi 
là nguyên nhân của mọi khổ đau và bất hạnh. vì vậy việc tụng 
kinh Bảo Hộ có thể, khi nó được lắng nghe một cách đúng 
đắn, đem lại cho người ta những điều kiện lành mạnh về tỉnh 
thần cần thiết cho tiến bộ vật chất, cho sự an lạc và hạnh phúc 
của thân. 


32 


CHƯƠNG XII 
Chánh Niệm 


Fe) 
#Ð 


Không có gì cường điệu quá đáng khi nói rằng đối với chúng 
ta điều quan trọng nhất trong vũ trụ này chính là ứ/ ngã! của 
chúng ta. Nói một cách khác, nếu chúng ta cho rằng một điều 
gì đó, hữu tình hay vô tình, là kỳ diệu thì chính tâm chúng ta 
là nhân tô đưa ra ý kiến đó. Trong con người chúng ta điều 


' Ở đây chỉ có nghĩa là tự mình hay bản thân mà thôi. ND. 


L) 


Cøz Ẩng cổ xi¿4 


kỳ diệu và quan trọng nhất là tâm hay thức của chúng ta vậy. 
Nếu cái gọi là con người này được ví với một thanh nam 
châm, tâm của nó tiêu biểu cho từ lực mà, mặc dù không thê 
nhận thấy và sờ mó được, có thê làm những điều kỳ diệu, tâm 
con người cũng kỳ diệu như vậy; nó thê hiện bằng nhiều cách 
khác nhau. Tâm thống trị, ưu việt và thay thế các lực hiện hữu 
trong thế gian này, vì nó vượt qua mọi quy luật của hoá học 
và vật lý. 

Như vậy, nếu chúng ta xem tự ngã của mình là cái quan 
trọng nhất trong thế gian, chúng ta nên bảo vệ tự ngã của 
mình và đồng thời bảo vệ tự ngã của mọi người. 

“Nếu ta yêu quý ta 


Phải khéo bảo vệ mình ”!. 


Câu chuyện mà Đức Phật dẫn dụ sau đây sẽ minh hoạ 
được điểm này. 


“Thuở trước này các Tỳ kheo, có một người chuyên biêu 
diện nhào lộn, sau khi dựng lên một cây tre và trèo lên đó rồi 
bảo người đệ tử của mình: 

'Này con hãy trèo lên cáy tre và đứng trên vai ta 

Khi người đệ tử trèo lên và đứng trên vai như vậy xong, 
người tháy nói: 

Này, con, bây giờ hãy bảo vệ ta và ta sẽ bảo vệ con; 
nhờ trông chừng nhau như vậy, chúng ta sẽ biêu điên những 


! Dhp. 157. 


326 


Chánb niệm 


màn nhào lộn của mình, kiêm nhiêu tiên và leo xuống cây fre 
an toàn ` 

Tuy nhiên, người đệ tử nói: 

“Không được, thưa thây, làm như vậy không ôn, thây hãy 
tựt bảo vệ mình và con sẽ tự bảo vệ con. Nhờ tự bảo vệ mình 
và cạnh chừng như vậy chúng ta sẽ biêu diện những môn 
nhào lộn của mình, kiêm nhiêu tiên và leo xuống cây tre an 
toàn, đó mới là phương pháp!”. 


Đức Thế Tôn tiếp tục: 


“Này các Tỳ kheol! Cũng như người đệ tử nói với ông 
thầy của mình: Con sẽ tự bảo vệ mình, các con cũng phải 
thực hành Tứ Niệm Xứ như vậy (nghĩa là Chánh niệm cân 
phải thực hành để bảo vệ chính mình). 'Con sẽ bảo vệ người 
khác”. Tứ Niệm xứ cân phải thực hành như vậy (nghĩa là 
Chánh niệm cần phải được thực hành để bảo vệ người khác). 
Nhờ bảo vệ chính mình, ta bảo vệ người khác; nhờ bảo vệ 
người khác, ta bảo vệ chính mình. Và này, các Tỳ kheo, thể 
nào là nhờ tự bảo vệ mình, ta bảo vệ người khác? Chính do 
sự thực hành liên tục, do sự tu tập, do thường xuyên làm cho 
sung mãn, trong khi tự bảo vệ mình ta bảo vệ người khác. 


Và này các Tỳ kheo, thế nào là nhờ bảo vệ người khác, ta 
bảo vệ chính mình? “Chỉnh do sự kham nhẫn, do không làm 
hại, do lòng từ và lòng bỉ mẫn"... Này các Tỳ kheo, các con 
phải thực hành Tứ Niệm Xứ như vậy, tự nhủ “1a sẽ tự bảo vệ 


„19 


mình , “Ta sẽ bảo vệ người khác 


37 


Cøz ẩ”ng cổ xi4 


Đối với một người đọc có tư duy, những gì bài kinh này 
muốn chỉ ra thực đã quá rõ ràng. Sự nhấn mạnh ở đây là 
Chánh niệm. Đức Phật khuyến hoá chúng ta nên tu tập Tứ 
Niệm Xứ nhằm bảo vệ chính mình và bảo vệ người khác. 

Kham nhẫn, vô hại, lòng từ và lòng bi là những đức hạnh 
qua đó ta đem lại sự bảo vệ và an ồn cho người khác. Những 
đức hạnh này không thể tu tập mà không có Chánh niệm. 
Người có Chánh niệm là người ý thức được những tư duy, lời 
nói và hành động của mình. 

Chánh niệm bảo vệ người thực hành Chánh niệm không 
đi trệch ra khỏi con đường chánh trực, và khuyến khích họ 
làm những điều thiện. Như vậy, nhờ để khởi Chánh niệm, nhờ 
thực hành liên tục và nhờ làm cho sung mãn (Chánh niệm), ta 
bảo vệ chính mình và bảo vệ người khác. 

Bảo vệ tự ngã của mình không phải là chủ nghĩa vị kỷ, 
không phải là sự bảo vệ ích ký cái tôi của mình, mà là tự khép 
mình vào giới luật, tự rèn luyện mình cả về đạo đức lẫn tính 
thần. Cho đến một mức độ nào mà chúng ta cảm thấy vững 
mạnh về tinh thần và tự tin, khi ấy chúng ta mới khả đĩ giúp 
được người khác. Nếu chúng ta nhu nhược và thiếu tự tin, thì 
chúng ta chăng thể nào giúp được cho bản thân mình huống 
chỉ là giúp người khác. Lòng vị tha, như một nguyên tắc hành 
động, được dựa trên nhân cách và sự phát triển tinh thần của 
chúng ta. 


Câu nói: “Nhờ bảo vệ chính mình (hay tự ngã) ta bảo vệ 
người khác, nhờ bảo vệ người khác ta bảo vệ chính mình”, 


328 


Chánh niệm 


loại trừ quan niệm sai lầm cho rằng những người theo Phật 
giáo Nguyên Thủy, hay Theravàda, là những người ích kỷ 
và bi quan. Nhiều người, trong sự nhiệt thành quá mức của 
họ, nghĩ rằng người hành thiền đích thực đang nỗ lực tự rèn 
luyện mình hay người đang có gắng bảo vệ mình khỏi mọi 
điều ác, là người tự coi mình là trung tâm (self-centered: tự 
kỷ trung tâm), nhưng điều này không hợp lý. Muốn phục vụ 
người khác trước tiên ta phải tự rèn luyện mình, tự bảo vệ 
mình (khỏi điều ác) đã. Người thầm lặng (chỉ người hành 
thiền) như vậy luôn là những người trợ giúp vô hình. Một 
người có thê được coi là có lòng rộng rãi, nhưng nếu đời tư 
của họ đáng hoài nghi, và sống một cuộc đời không ích lợi 
gì cả, trên quan niệm của Đức Phật họ là người quá dễ duôi 
với chính bản thân mình, và thực sự không thể giúp ích gì 
cho người khác, người ấy không phải là người hộ trì thực sự 
của xã hội. 

Đối với về sau của câu nói: “Nhờ bảo vệ người khác, ta 
bảo vệ chính mình ” chúng ta cũng nên cảnh giác không quá 
quan trọng hoá nó trong nhiệt tâm phục vụ người khác của 
chúng ta. Hai về của câu nói này cần phải được kết hợp với 
nhau nếu chúng ta muốn quân bình. 


Đức Bồ tát, như đã được thấy qua kinh điển, đầu tiên 
tự rèn luyện mình, tu tập các pháp Ba-la-mật (Pàram1) cho 
được viên mãn, trước khi Ngài đạt đến giải thoát tối thượng. 
Sau đó vận dụng Trí Tuệ và Từ Bi, hai đức hạnh chính trong 
lời dạy của Ngài, để hướng dẫn người khác trên chánh đạo 


9 


Cøz ẨÙng cổ xi/4 


và trở thành người hộ trì thực sự của nhân loại. Là một vị 
Bồ tát trong khi giúp người, Ngài không bao giờ quên giúp 
chính bản thân mình. Chúng ta phải luôn luôn phục vụ người 
khác, đồng thời cũng đừng bao giờ quên chính mình và rèn 
luyện tự thân mình trong Chánh niệm. Đó là chánh lý đưa 
đến an lạc và hạnh phúc cho chính bản thân mình và cho 
người khác. 

Trong một bài kinh khác Đức Phật nói: 

“Trước hết tự đặt mình, 
Vào nếp sống chân chánh 
Sau mới giáo hoá người 
Bậc trí không bị trách ”. 

Trong kinh điển Phật giáo chúng ta luôn luôn gặp từ 
Appamàda, chú niệm hay chuyên niệm được coi là rất gần 
với từ SatI, Chánh niệm. Thực khó mà dịch từ Appamàda 
này một cách đầy đủ ý nghĩa. Theo chữ thì nó có nghĩa là sự 
không sao nhãng Chánh niệm. Pamàda nghịch nghĩa với nó, 
là sao nhãng hay dễ duôi, mà trong nội dung này có nghĩa là 
để cho tâm lang thang giữa những đối tượng dục lạc (phóng 
dật). Do vậy, Appamàda hàm ý hằng cảnh giác, hằng chú 
niệm đề tránh điều ác và làm điều thiện. Từ ngữ rõ ràng đã 
được dùng để biểu thị sự Chánh niệm. 


! Dhp. 158. 


340 


Chánb niệu? 


Điều đáng chú ý là Đức Phật rất nhắn mạnh đến tằm quan 
trọng của Appamàda' (chuyên niệm, không dễ duôi) trong lời 
di huấn sau cùng của Ngài cho hàng đệ tử: “ỞÖãy tỉnh tấn chớ 
nên dễ duôi” (Appamàdena, sampàdetha). Điều đáng chú ý 
không kém, cần ghi nhận ở đây là những lời cuối cùng của 
Tôn giả Xá Lợi Phất (Sàriputta), bậc đại đệ tử của Đức Phật, 
người nhập diệt trước bậc Đạo Sư, cũng tán thành giá trị của 
Appamàda: “Hãy tỉnh tấn chớ nên dễ duôi, đây là lời khuyên 
của Ta đến chư hiện ”. 


Chánh niệm, sự tỉnh thức trọn vẹn và sự hiểu biết rõ ràng, 
đây là những cách nhờ đó ta đưa việc hành thiền đến chỗ viên 
mãn, người Chánh niệm và tỉnh thức (biết mình) trong mọi 
lúc mọi nơi, là người đã tới được cửa Bắt Tử. 


Thiền là huyết mạch của đạo Phật, vì đễ duôi (không chú 
niệm) là tử lộ. Như Đức Phật nói: 


“Chánh niệm là đường sống? 
Dễ duôi là đường chết, 


Người Chánh niệm, không chết 


! Appamàda: ở đây đề thống nhất với một số vị đã địch trước chúng tôi 
chọn từ “không dễ duôi” (N.D.) 

? Amata = Niết bàn (bất tử). 

3 Không chết: điều này không có nghĩa rằng người không dễ duôi là bất 
tử, ngược lại mọi chúng sanh đều phải chết, ở đây chỉ ngụ ý rằng người 
không đễ duôi là người sẽ chứng đắc Niết bàn bất tử và vượt ngoài vòng 
sanh tử, người đễ duôi xem như đã chết vì họ phải chịu sanh tử luân 
hồi bắt tận. 


441 


Cøz ẩ”ớng cổ xiz4 
Dễ đuôi (còn sống) như chết rồi ”. 
“Biết rõ sai biệt ây! 
Bác trí luôn Chánh niệm 
Hoan hí, không dễ duôi 


An vui trong Thánh cảnh ”°. 


“Người hằng tu thiển định 
Thường kiên trì tỉnh tấn 
Giải thoát mọi trói buộc 
Đắc vô thượng Niết bàn ”. 

Tầm quan trọng của Pháp không dễ duôi được bậc Đạo 
Sư nhân mạnh trong những lời sau đây: 


“Thị nhự dấu chân của các loài sinh vật đi trên đất có 
thể đặt vào trong dấu chân voi vì dấu chân này được coi là 
lớn nhất trong các dấu chân. Cũng vậy, Pháp không dễ duôi 
là pháp nhờ đó người ta có thể thành tựu an lạc cả đời này 
lẫn đời sau ”“ 

“Pháp không dễ duôi là pháp thúc đẩy các tư duy thiện 
chưa sanh được sanh khởi. Nó cũng là pháp làm cho những 
tư duy bất thiện đã sanh phải suy giảm. Trong người nào có 


! Sự sai biệt ở đây là có một lối thoát ra khỏi vòng sanh tử luân hồi cho 
người không dễ duôi, nhưng không phải để cho người đễ duôi. 

? Ariyànam gocare ratà: Thánh cảnh nghĩa là bốn niệm xứ (Satipat- 
thàra). 

3 Dhp: 21,22,23. 

+A,LH. 


342 


Chánh niệm 


Pháp không dễ duôi này, những tư duy thiện chưa sanh, sẽ 
sanh, những tư duy ác nếu đã sanh sẽ bị diệt”. 


Người luôn có sự hiện diện của tâm, là người tự bao bọc 
quanh mình với sự canh chừng của tâm (satimả), người cam 
đảm và nhiệt thành — vượt qua được trạng thái hôn trầm và 
đễ đuôi (pamatto) như con ngựa chiến vượt qua con ngựa già 
yếu vậy. 

“Tỉnh cân giữa phóng dật 
Tỉnh thức giữa quân mê 
Người trí như ngựa phi 
Bỏ sau con ngựa hèn ”', 

Chánh niệm và tỉnh giác liên tục là điều thiết yêu đề tránh 
ác và hành thiện. Những tư duy và cảm xúc của chúng ta cần 
được chăm sóc và canh chừng thường xuyên để hướng chúng 
vào con đường thanh tịnh, chính nhờ sự theo dõi liên tục này 
mà ta thành đạt tiến bộ tâm linh. 


Đa văn, học rộng, nhưng nếu thiếu Chánh niệm cũng 
không đem lại lợi ích gì cho con người, vì không có Chánh 
niệm họ không thê tận dụng được sở học của mình. Ngay cả 
những người gọi là trí thức cũng không thấy được sự vật đúng 
theo thực tánh của nó khi mà họ thiếu đi pháp Chánh niệm vô 
cùng quan trọng này. Những người có địa vị trong xã hội, do 
những lời nói thiếu suy xét và không cân nhắc đến hậu quả 


' Dhp. 29. 


342 


Cøz Ẩng cổ xi/4 


của chúng, luôn luôn phải chịu sự chỉ trích nghiêm khắc và 
chính đáng, cách ngôn có câu: “Lời đã nói ra không thể lấy 
lại được, cũng như mũi tên đã buông ra không bao giờ quay 
lại”. Chánh niệm về một ý nghĩa nào đó là đặc tính chính của 
mọi thiện pháp có khuynh hướng đem lại lợi ích cho bản thân 
và cho người khác. 


Chúng ta hãy lắng nghe những lời dạy này của Đức Phật: 


“Này các Tỳ kheo, Ta không thấy một pháp nào khác đem 
lại bất lợi lớn như là Pháp dễ duôi này. Tà không thấy một 
pháp nào khác đem lại lợi ích lớn như Pháp không dễ duôi 


này. Không dễ duôi, quả thực đem lại lợi ích rất lớn ”!. 


Bậc Đạo Sư cảnh giác hàng đệ tử không nên dễ duôi bởi 
vì nó là pháp rất chướng ngại cho tiến bộ của con người, 
cả về phương diện vật chất lần tinh thần, “Hãy fỉnh giác, 
hãy Chánh niệm ”, là lời cảnh báo mà Ngài thường nhắc nhở 
hàng đệ tử mỗi khi nhận thấy họ thiếu nhiệt tâm tu tập. Khích 
lệ chỉ bằng một lời đại loại như vậy nhưng rất nhiều người đã 
thay đôi cả cuộc đời của họ. Kinh điển đã ghi lại trường hợp 
ở đây sự tình này xảy ra sau một vài lời nhắc nhở như: 

“Hãy tỉnh tắn, Chánh niệm, giữ giới luật, 

Nhiếp thúc ý chí, bảo hộ tự tâm 

Ai tỉnh tắn trong Pháp và Luật này 

Sẽ diệt sanh tử, chấm dứt khổ đau ”2. 


LA.3. 
?Dh. 120. 


344 


Chánb niệu? 


Hơn nữa Đức Thê Tôn còn nói: 


« 


ày các Tỳ kheo! Ta không nói rằng đối với tất cả các 
Tỳ kheo, có sự việc cân phải làm, nhờ không dễ duôi. Này 
các Tỳ kheo, Tà cũng không nói rằng đổi với tất cả Tỳ kheo 
không có sự việc cân phải làm nhờ không dễ duôi. Này các 
Tỳ kheo, đối với những Tỳ kheo là bậc Thánh A-La-Hán, các 
lậu hoặc đã đoạn tận, tu hành thành mãn, các việc nên làm 
đã làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã thành đạt được lý tưởng, 
đã tận trừ hữu kiết sử, chánh trí giải thoát; này các Tỳ kheo, 
đối với những Tỳ kheo như vậy, Ta nói rằng không có sự việc 
cần phải làm, nhờ không dễ duôi. Vì sao vậy? Vì sự việc ấy 
đã được các vị này làm, nhờ không dễ duôi. Và này các Tỳ 
kheo, đối với các Tì  kheo côn là các bậc hữu học, tâm chưa 
thành tựu, đang sống cân câu vô thượng an ồn khỏi các triển 
ách, này các Tỳ kheo, đối với những Tỳ kheo như vậy, Ta nói 
rằng có sự việc cần phải làm, nhờ không dễ duôi. Vì sao vậy? 
Dâu cho trong khi các vị Tỳ kheo này thọ dụng chỗ trú ngụ 
thích hợp, thân cận các bậc thiện hữu, chế ngự các căn, các 
vị ấy (cần phải) tự mình nhờ thượng trí chứng ngộ, chứng 
đạt và an trú ngay trong hiện tại mục đích vô thượng của 
Phạm hạnh, vì mục đích này các thiện gia nam tử chân chánh 
xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Do vậy, này 
các Tỳ kheo, đối với các Tỳ kheo này, vì thấy quả này của sự 
không dễ duôi nên Ta nói có sự việc cần phải làm, nhờ không 
để duôi ”!. 


M.70. 


34 


Cøz ẩ”ng cổ xiz4 


Như chúng ta đã thảo luận trong một chương trước, việc 
hành thiền được thành tựu là nhờ sự kết hợp của ba chi phần 
cuối của đạo lộ (Bát chánh): Chánh Tinh tấn, Chánh niệm 
và Chánh định, ba chi này tạo thành ba tao của sợi dây, chúng 
đan xoắn vào nhau và tác động qua lại lẫn nhau. Tuy nhiên 
Chánh niệm được coi là tao mạnh nhất, vì nó đóng vai trò chủ 
chốt trong sự thâu thập cả an tịnh lẫn trí tuệ. Chánh niệm là 
một chức năng của tâm, do đó nó là một tâm sở. Không có 
tâm sở quan trọng này ta không thể nhận thức các đối tượng 
giác quan, ta không thê ý thức trọn vẹn về hành vi cư xử của 
mình. Sở dĩ tâm sở này được gọi là Chánh niệm là vì nó tránh 
sự tác ý sai hướng, và ngăn tâm không cho tác ý đến các pháp 
theo cách lầm lạc. Chánh niệm hướng dẫn người có Chánh 
niệm trên con đường đi đến thanh tịnh và giải thoát. 


Như vậy Chánh niệm này cần phải được áp dụng đối với 
tất cả mọi việc ta tiếp xúc. Trong mọi chuyền động của chúng 
ta, chúng ta được trông đợi phải có sự chú niệm này. Dù khi 
chúng ta đi, đứng, ngôi, năm hay dù khi chúng ta nói, nín, ăn, 
uống hay đại tiểu tiện. Nói chung trong mọi hoạt động chúng 
ta phải có Chánh niệm và tỉnh thức “Chánh niệm, này các Tỳ 
kheo, ta tuyên bồ là pháp thiết yếu nhất trong tất cả các pháp 
dù ở bất cứ nơi đâu ”! 

Trong nội dung này chúng ta cũng cần chú ý rằng từ 
Sati (Niệm) thường được dùng với một từ khác có ý nghĩa 


LS.V. 115. 


346 


Chánh niệu" 


không kém trong kinh điển đạo Phật, đó là Sampajanna (Tỉnh 
giác). Hợp từ Sati — Sampajanna (Chánh niệm Tỉnh giác) xuất 
hiện rất thường xuyên trong các bài pháp cho chúng ta thấy 
rằng Chánh niệm và Tỉnh giác là hai pháp luôn luôn hợp tác 
với nhau. 

Như một người từ bên ngoài đi vào căn phòng tối dần dần 
nhận ra được những đồ vật ở trong đó, cũng vậy một người 
khi Tỉnh giác và Chánh niệm trọn vẹn sẽ tuệ tri rõ các pháp 
và đem bản chất thực của chúng ra ánh sáng. Thực tánh của 
các pháp bị vô minh che đậy, được nguy trang bằng sự không 
biết, nhưng Chánh niệm giúp người ta có chánh kiến hiểu biết 
và giải thoát tâm khỏi đám mây mù vô minh này. 

“Vi nhự, này các Tỳ kheo, một ngôi nhà có nóc nhọn, 
phàm có những cây kèo xà nào, tất cả chúng đều đi đến góc 
nhọn, đều quy tụ vào góc nhọn, đêu châu đâu vào góc nhọn, 
tất cả chúng đều đâm đâu vào góc nhọn. Cũng vậy, này các Tỳ 
kheo, phàm có những bắt thiện pháp nào, tất cả chúng đều lấy 
vô minh làm cội rễ, đễu lấy vô minh làm điểm tựa, đều châu 
đâu vào vô mình, tất cả chúng đều đâm đâu vào một gốc. Do 
vậy, này các Tỳ kheo, các con phải tự rèn luyện mình như thể 


„9997 


này “Chúng ta sẽ sống với nhau không có dễ duôi 
Vô minh là biết cái không đáng biết, đó là biết cái ác, bất 
thiện. Hơn nữa vô minh là không nhận thức được bản chất 


rS,IL. 262. 


347 


Cøz Ẩng cổ x1/4 


câu hợp của các uân; không nhận thức được bản chất của 
căn và trần đúng bản chất của căn và trần, không nhận thức 
được sự rỗng không hay tính tương đối của các Đại (Tứ Đại); 
không nhận thức được tính chất ưu việt của các căn khi đã 
được chế ngự và không nhận thức được tính chất như thị, tính 
chất thật của Tứ ĐÉ:!. 

Và năm triền cái nuôi dưỡng (tạo điều kiện) cho vô minh 
này. Chúng ngăn che sự hiểu biết về con đường thoát khô. 
Cái gì nuôi dưỡng năm triền cái này? Đó là ba hành ác của 
cuộc sống: Thân hành ác, khẩu hành ác và ý hành ác, ba hành 
ác này lại được nuôi dưỡng bằng sự không chế ngự các căn. 
Thức ăn của sự không chế ngự này được trình bảy là đo thiếu 
Chánh niệm và Tỉnh giác (Asati - Sampajanna). Ở đây sự 
không chế ngự là do pháp buông thả, do tâm sa đà và quên 
những đặc tánh của hiện hữu (Vô thường, Khổ, Vô ngã) cũng 
như thực chất của các pháp. 


Chính khi một người không ghi nhớ trong tâm tính chất 
vô thường và các đặc tánh khác của vạn pháp, là lúc họ để 
cho mình buông thả trong lời nói và hành động, và thả lỏng 
cho tâm tưởng đến các điều ác. Thiếu tỉnh giác có nghĩa là 
không có sự hiểu biết rõ ràng về mục đích, về sự thích hợp, về 
hành xứ và bất sỉ (sàttha sampajan-na, sappàyasampajanna, 
Ø0carasampaJanna, asammoha- sampaJanna). Khi ta làm một 
điều gì không có mục đích chính đáng; khi ta suy xét hay làm 


!S.V.P.134. 


348 


Chánb niệu? 


một điều gì không đem lại lợi ích hay ngăn cản sự tiến bộ; 
khi ta quên Giáo Pháp (Dhamma), hay hành xử chân thật của 
những người đang nỗ lực (giải thoát); khi ta, vì sỉ mê, chấp 
lầm các pháp là thường, lạc, ngã, tịnh, lúc ây sự không chế 
ngự đã được khuyến khích. 


Và nằm đẳng sau sự thiếu Chánh niệm tỉnh giác này là sự 
tác ý không như lý (ayoniso -manasikàra), mà kinh điển gọi 
sự tác ý đó là ra ngoài chánh đạo. Vì nó nhận cái Vô thường 
là thường, cái Khổ là lạc, cái Vô ngã là ngã, cái bất tịnh là tịnh 
hay cái xấu cho là tốt. 

Khi tác ý không như lý tăng trưởng nó làm tròn hai pháp: 
Vô minh và hữu ái. Vô minh có mặt, sự sanh khởi của toàn 
bộ ngũ uẫn có mặt. Như vậy một người do tác ý không như 
lý sẽ xoay lăn bất tận trong vòng sanh tử luân hồi (samsàra), 
ví như chiếc thuyền phó mặc cho gió đưa đây hay giống như 
bầy gia súc trong cơn lũ xoáy hoặc như con bò đã bị bắt ách 
vào chiếc xe vậy. 


Chữ Sàti cũng có nghĩa là ký ức hay sự ghi nhớ, chăng 
hạn những từ như Anusati, tùy niệm hay gợi nhớ trong tâm; 
Patissati: sự nhớ lại, đều để chỉ ký ức, nhưng trong giáo 
pháp, niệm với nghĩa của sự chú ý hay tỉnh thức là đúng đắn 
nhất. Cũng như các chi khác của Bát Chánh Đạo, niệm có 
hai loại là tà niệm và Chánh niệm. Tà niệm là những niệm 
hướng đến những pháp ác và bắt thiện, trong khi Chánh niệm 
thì hướng đến các pháp thiện. Ở đây, Chánh niệm trong Bát 
Chánh Đạo được giải thích là có bốn chỗ đề khởi Chánh 


349 


Ca? ẩ”ng cổ xiz4 


niệm (Satipatthàna), chữ Patthàna, là hình thức rút gọn của 
Upatthàna, nghĩa đen là đặt gần (tâm người nảo), đó là duy trì 
sự tỉnh thức, thiết lập hay đề khởi niệm như trong câu Satim 
upatthàna, nghĩa đen là “Sau khi đã duy trì (niệm của vị ấy) ”. 

Nâng người lên ý thức tỉnh giác bén nhạy đối với một 
đối tượng và làm phát sinh sự năng động, phát huy, thúc đây 
khả năng kiểm soát, hay năng lực của các giác chỉ và yếu tố 
Chánh niệm là sự Đề Khởi Niệm đã được thiết lập. 


Mọi sự Đề Khởi Niệm liên quan đến Thân, Thọ, Tâm 
hay Pháp có thê được xem như bước khởi đầu đầu tiên trên 
con đường đi đến tuệ giác. Và vì vậy những sự “Đề Khởi” 
này, trong một ý nghĩa nào đó, là những “Khởi Điểm”, hơn 
nữa với sự Đề Khởi Niệm hành giả đánh thức sự không dễ 
duôi, sự kiên quyết và sự thận trọng, đồng thời ở trong trạng 
thái tỉnh thần luôn luôn sẵn sàng đối với bất cứ công việc nào 
trong tay. 

Về đối tượng của Niệm Xứ này có rất nhiều, nhưng trong 
ý nghĩa tiền hành chỉ có một là đem lại sự vên tĩnh tràn đầy trí 
tuệ dẫn đến Niết bản'. 

Bài kinh nói về Tứ Niệm Xứ (Satipatthàna Sutta), có 
thể được gọi là bài kinh quan trọng nhất do Đức Phật thuyết 
liên quan đến sự tu tập tâm hay pháp hành thiền quán, kinh 
này được đề cập hai lần trong Kinh Tạng, đó là bài kinh thứ 


! The Way oƒ Mindƒfuiness, Bhikkhu Soma (lakettouse, Colombo, 1949), 
P.XVII. 


2o 


Chánh niệm 


10 trong Trung Bộ (MaJjjhilà Nikàya) và bài kinh thứ 22 của 
Trường Bộ (Dighà Nikàya). Ở Trường Bộ bài kinh có tên là 
Mahà — Satipatthàna sutta, tức là bài Kinh Lớn, đề cập chi tiết 
đến Tứ Thánh Đé, và chính về phương diện này mà nó khác 
với bài kinh số 10 trong Trung Bộ. Bài kinh được phỏng theo 
ở cuối chương này chỉ là bài dịch rút gọn của chánh kinh. 


Không có một bài kinh nào khác trong toàn bộ Kinh 
Tạng được những người theo truyền thống Phật giáo rất mực 
xem trọng và đánh giá cao như bài kinh Tứ Niệm Xứ này. Ở 
Srilanka (Tích Lan) bài kinh được hàng tại g1a cư sĩ tụng đọc 
mỗi khi họ thọ trì bát quan trai giới vào ngày rằm trăng tròn, 
và dành thời giờ ở tại tu viện. Mặc dù họ không hiểu trọn 
vẹn ý nghĩa của bài kinh, nhưng họ lắng nghe một cách chăm 
chú với lòng thành kính sâu xa như thử đang tập trung tâm 
mình vào kim ngôn của Đức Phật vậy. Tại Tích Lan người ta 
cũng thường gặp cảnh một vị sư tụng kinh Tứ Niệm Xứ này 
bên giường của người đang hấp hối để giúp cho tâm họ có 
thể hướng về và tập trung vào kim ngôn cao thượng của Đức 
Phật và giúp cho những tư duy cuối cùng trong đời họ được 
thanh tịnh. 


Nếu chúng ta đọc và cố gắng hiểu rõ ý nghĩa của bài 
kinh này, chúng ta sẽ thấy rằng nó bao trùm những nguyên 
lý chính của đạo Phật, và rằng Chánh niệm cần phải được áp 
dụng đối với tất cả thế giới bên trong (nội giới) và bên ngoài 
(ngoại giới) ở mọi lúc mọi nơi trong cuộc sống hàng ngày của 
chúng ta. 


1 


Cøz Ẩng cổ x1/4 


Người ta cũng có thể cho rằng nội dung của bài kinh này 
đã lỗi thời và không còn có thê thực hành được nữa. Đó là vì 
con người đã tự thích ứng với môi trường sinh hoạt của mình 
và sống quá phụ thuộc vào những thói quen và những thói 
quen này lại được làm với những ước vọng và khuynh hướng 
không dẫn đến tư duy và hiểu biết chân chánh, ngược lại nó 
chán ghét những gì kéo tâm ra khỏi lề thói thông tục của nó. 


Hạng người bình thường giữa những xô bô của cuộc sống 
có thể tự hỏi làm thế nào một người bận rộn như họ có thể 
thực hành Satipatthàna, Niệm Xứ (Đề Khởi Chánh niệm), 
như đã mô tả trong kinh được. Thực sự mà nói rằng việc thực 
hành một số những phương pháp ghi nhận (niệm) đã được 
đề cập trong kinh cần phải có thời gian và một môi trương 
yên tĩnh thích hợp, nhưng chắc chắn là nó cũng có thể được 
tu tập trong công việc hàng ngày của chúng ta. Chăng hạn, 
đâu cần phải đi vào những nơi hẻo lánh nào mới chế ngự 
được các triền cái. Chính khi chúng ta sống trong xã hội là 
lúc chúng ta phải thường xuyên đương đầu với những hình 
ảnh và âm thanh khó chịu... mà những điều không vừa lòng 
này có khuynh hướng gợi lên những tư duy não hại và không 
lành mạnh, chính lúc ấy chúng ta cần phải có Chánh niệm để 
tự chế mình không để nuôi dưỡng những tư duy ác hại đó. 
Trong lúc chúng ta làm việc, những tư duy tham dục, sân 
hận, ganh ty, kiêu mạn, và những tư duy bất thiện khác chắc 
chắn sẽ khởi sanh và làm đảo lộn tâm quân bình của chúng 
ta. Chính khi ấy là lúc chúng ta cần phải tập trung tư tưởng 
đề chặn đứng những yếu tổ nguy hại đó. Nếu chúng ta không 


32 


Chánb niệu? 


bị nô lệ cho những dục vọng của chúng ta, nếu chúng ta vững 
chí, chúng ta có thê tự chế ngự và kềm thúc những xung đột 
bên trong chúng ta. 


Hơn nữa, thời gian dùng trong việc thiền quán ở nơi 
thanh vắng cũng không phải lãng phí, nó góp phần vào việc 
củng cô nhân cách của chúng ta. Nếu chúng ta có thê sắp xếp 
được thời gian để tách mình ra khỏi nếp sống thông thường 
và dành một vài ngày thực hành thiền quán trong tĩnh lặng thì 
đó là một điều lợi ích cho công việc hằng ngày và cho sự tiến 
bộ của chúng ta. Đây chắc chắn không phải là sự chạy trốn 
thực tại hay sống nhàn cư bắt thiện. Mà là phương cách hữu 
hiệu nhất để củng cố tâm và những phẩm chất tỉnh thần của 
chúng ta. Đó là một sự nội quan rất có lợi, chính nhờ xem xét 
những tư duy và cảm xúc của mình mà người ta có thê thăm 
dò vào cái ý nghĩa sâu kín bên trong của mọi vấn đề, và tìm 
được nguồn sức mạnh tiềm tàng bên trong. 


“Đôi lúc, một cuộc sông viên ly, một sự rút lui của tâm ra 
khỏi những bề bộn của cuộc sông cũng là một việc làm thiết 
yêu đê vệ sinh tỉnh thân ”. 


Chánh niệm là một tâm sở làm bén nhạy khả năng quan 
sát, và trợ giúp cho Chánh kiến và Chánh tư duy. Tư duy và 
phản tỉnh có ngăn nắp là do Chánh niệm hoặc sự tỉnh thức 
của con người trợ duyên. Ý thức tâm dùng năm căn (năm giác 
quan) như những công cụ đề cung cấp thức ăn cho tư duy. 
Sự thích hợp hay không của thức ăn chúng ta tiếp nhận vào 
tuỳ thuộc mức độ Chánh niệm của chúng ta. Chẳng hạn, nếu 
những gì chúng ta tiếp nhận vào là do tà niệm hay tác ý không 


L5) 


Cøz ẩưởng cổ xiz4 


như lý làm duyên, lúc ấy thức ăn này có khuynh hướng làm 
cho tâm chúng ta bệnh hoạn, và thường đánh lừa chúng ta. 


Kinh Niệm Xứ trình bày rất rõ cách làm thế nào để một 
người có thể ghi nhận những tư duy của mình. Theo dõi và 
quan sát với Chánh niệm mọi ý nghĩ thiện ác, có lợi hay không 
có lợi của mình. Toàn bộ bài kinh cảnh tỉnh chúng ta không 
nên xao lãng và mơ mộng đồng thời thúc đây chúng ta phải 
tỉnh giác và theo dõi. Thực vậy, người nghiên cứu nghiêm túc 
sẽ nhận ra rằng, ngay việc đọc bài kinh này thôi, đôi lúc, cũng 
làm cho họ phải chú tâm, thận trọng và có tinh thần nghiêm 
túc rồi. Hiển nhiên mà nói rằng Chánh niệm là một đặc tính 
mà không một người sáng suốt nào dám khinh thị. Hơn nữa 
việc tu tập Chánh niệm trong thời buổi thác loạn khi mà có 
quá nhiều người bị mất quân bình này thực chất vẫn là một 
việc làm thiết yếu vậy. 


Chánh niệm là một công cụ trợ giúp không chỉ trong việc 
đem lại định tĩnh mà còn trong việc thúc đây Chánh kiến và 
Chánh mạng. Có thể nói đó là một yếu tố cơ bản trong mọi 
hành động của chúng ta cả về vật chất lẫn tinh thần “Chánh 
niệm được ví như muối cần cho canh vậy ”. 


Khi những tư duy bất thiện xen vào tâm định, nhiệm vụ 
của Chánh Tỉnh tấn như chúng ta thấy ở trên, là gạt những tư 
duy này qua một bên đồng thời thúc đây và duy trì những tư 
duy thiện, nhưng điều này không thê thực hiện nếu không có 
Chánh niệm hay sự canh chừng liên tục. Chánh Tình tấn và 
Chánh niệm phải đi đôi với nhau để chặn đứng sự sanh khởi 


34 


Chánh niệm" 


của những tư duy ác đồng thời tu tập và thúc đây những tư 
duy thiện, như bậc Đạo Sư đã chỉ ra ngay phần mở đầu của 
bài kinh, Tứ Niệm Xứ là con đường độc nhất trên đó các bậc 
giải thoát đã đi đến nơi an toàn. Do vậy kinh nói: 

“Ai luôn luôn giữ giới, 

Có tuệ khéo thiền định, 

Tâm hướng nội Chánh niệm 

”Ị 


Vượt bậc lưu khó vượt”!. 


Giờ đây chúng ta hãy quay lại con đường độc nhất đó. 


KINH NÓI VỀ CÁC NỀN TẢNG CHÁNH NIỆM? 
(Kinh Niệm Xư) 


Ta nghe như vây: 

Một lần nọ Đức Thế Tôn đang trú ở xứ Kưu, tại 
Kammàảsadhamma, một thị tứ của người dân Kuru. 

Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn gọi các vị Tỳ kheo lại và nói 
như vầy: “Này các T} kheo ”, chư Tỳ kheo trả lời “Vâng bạch 
Đức Thể Tôn ”. Đức Thế Tôn nói như sau: 


ồn. 174. 
? Đây là bài kinh đã được tác giả cô đọng, không bỏ bớt những phần chủ 
yêu, mà chỉ bỏ những ví dụ. 


K) 


Cøz Ẩng cổ xi/4 


“Đây là con đường độc nhất, này các Tỳ kheo, nhằm tịnh 
hoá các chúng sanh vượt khỏi sầu bi, đoạn tận khổ, ưu, đưa 
đến chánh đạo và chứng đắc Niết bàn, đó là con đường Tứ 
Niệm Xứ. Thế nào là bốn? Ở đây (trong giáo pháp này), vị 
Tỳ kheo! sống thực hành quán thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh 
giác và Chánh niệm (trên thân) để vượt qua mọi tham ái, ưu bi 
ở đời (tức thân); vị ấy sống thực hành quán thọ trên các cảm 
thọ, nhiệt tâm, tỉnh giác và Chánh niệm để vượt qua mọi tham 
ái, ưu bi ở đời (tức cảm thọ); vị ấy sống thực hành quán tâm 
trên tâm, nhiệt tâm, tỉnh giác; Chánh niệm để vượt qua mọi 
tham ái ưu bi ở đời (tức tâm); vị ấy sống thực hành quán pháp 
trên các pháp, nhiệt tâm, Tỉnh giác và Chánh niệm đề vượt 
qua mọi tham ái, ưu bị ở đời (tức các pháp). 


L QUÁN THÂN TRÊN THÂN 
1. Niệm hơi thở 


Như thế nào, này các Tỳ kheo, là một vị Tỳ kheo sống 
thực hành quán thân trên thân. Ở đây, vị Tỳ kheo sau khi đã 
đi vào rừng, đến dưới gốc cây, hay một nơi thanh vắng?, ngồi 
kiết già giữ lưng thật thắng và niệm của vị ây tỉnh táo, Chánh 
niệm vị ây thở vào, Chánh niệm vị ấy thở ra. Khi thở vào một 


! Tỳ kheo ở đây không để chỉ riêng các bậc xuất gia, mà để gọi chung 
những ai thực hành pháp môn Tứ Niệm Xứ này. 

? Nơi thanh vắng ngày nay có thê là trong phòng ngủ hay “nơi thờ Phật” 
trong nhà bạn, miễn sao đó là một nơi thanh vắng và riêng tư cho bạn 
là được. 


356 


Chánb niệ? 


hơi dài, vị ấy biết rõ: “đang thở vào hơi đài”; khi thở ra một 
hơi đài, vị ấy biết rõ “đang thở ra hơi thở dài”, khi thở vào 
một hơi ngắn, vị ấy biết rõ “đang thở vào hơi ngắn”; khi thở 
ra một hơi ngắn, vị ấy biết rõ “đang thở ra hơi ngắn”. Ý thức 
rõ toàn tiến trình (hơi thở) ta sẽ thở vào, vị ấy tự luyện tập 
như vậy ý thức rõ toàn tiến trình! (hơi thở). Ta sẽ thở ra,vị ấy 
tự luyện tập như vậy. 


Như vậy vị ấy sông thực hành quán thân trên nội thân hay 
quán thân trên ngoại thân hoặc quán thân trên nội và ngoại 
thân “đó là quán hơi thở của chính mình và hơi thở của người 
khác (ngoại thân) và quán xen kẽ hơi thở mình và hơi thở 
người khác”... Như vậy, vị ấy sống không lệ thuộc, không 
chấp trước điều gì trên thế gian này. 


Vị Tỳ kheo sống thực hành quán thân trên thân là như vậy. 


2. Các oai nghỉ của thân 


Lại nữa, khi đi vị ấy biết rõ: “đang đi”, khi đứng, khi 
ngôi, khi nằm, vị ấy biết rõ (đó là vị ấy ý thức rõ các tư thế 
của thân). Đang ở trong tư thế nào vị ấy biết rõ rệt như vậy. 
Như vậy, vị ấy sống thực hành quán thân trên thân... (như 
trước). Vị ấy sống không lệ thuộc và không chấp trước bất cứ 
điều gì trên thế gian này. 


! Saba — kàya, nghĩa đen: “toàn bộ (hơi thở) của thân”. Theo Visuddhi 
maga “kàya” ở đây không có nghĩa là thân vật lý, mà là toàn bộ hơi thở 
và và hơi thở ra. 


3» 


Cøz ẩ”ng cổ xiz4 


3. Bắn loại tỉnh giác 


Lại nữa, khi đi tới và đi luI, vị ây ứng dụng trí tuệ tỉnh 
giác. Khi nhìn thắng và nhìn sang hai bên, vị ấy ứng dụng trí 
tuệ tỉnh giác; khi co, khi duỗi chân tay, VỊ ây ứng dụng trí tuệ 
tỉnh giác; khi mặc y, khi mang bát (đi khất thực), khi ăn, khi 
uống, khi nhai, khi nếm, khi đại tiện, khi tiểu tiện, vị ấy ứng 
dụng trí tuệ tỉnh giác, khi đi, đứng, nằm, ngồi', khi thức, khi 
nói năng, khi yên lặng, vị ấy ứng dụng trí tuệ tỉnh giác. 


Như vậy vị ấy sống thực hành quán thân trên thân... 


Vị ấy sống không lệ thuộc và chấp trước bất cứ điều gì 
trên thế gian này. 


4. Quán thân uễ trược 


Lại nữa, vị ấy quán sát ngay nơi thân này, từ lòng bàn 
chân trở lên và từ tóc trên đính đầu trở xuống, được bao bọc 
bởi một lớp da và chứa đầy những thứ bất tịnh, vị ấy quán 
như vây: “?rong thân này có tóc, lông, móng, răng, da, thịt, 
gân, XƯƠNG... ” 


Như vậy vị ấy sống thực hành quán thân trên thân. 


Vị ấy sống không lệ thuộc, chấp trước vào bất cứ điều gì 
trên thế gian này. 


' Người, sau khi nằm xuống và rơi vào giấc ngủ, rồi sau khi thức dậy, 
phản tỉnh: “Các pháp thuộc thân và tâm hiện hữu trong lúc ngủ cũng đã 
chấm dứt trong lúc ngủ” được gọi là người có trí tuệ tỉnh giác trong khi 
ngủ và khi thức dậy. 


358 


Chánh niệm 


$. Quản sát tứ đại 


Lại nữa, vị Tỳ kheo quán sát ngay trên thân này từ lòng 
bàn chân trở lên và từ tóc trên đỉnh đầu trở xuống, được bao 
bọc bởi một lớp da và chứa đầy những thứ bất tịnh, tư duy: 
“Trong thán có địa đại, thủy đại, hỏa đại và phong đại... ” 


Như vậy, vị ấy sống thực hành quán thân trên thân... 


Vị ây sống không lệ thuộc, không chấp trước vào bất cứ 
điều gì trên thế gian này. 


6. Quán chín đề mục tử thi 


Lại nữa, nếu vị ấy thấy một xác chết... vị ấy quán ngay 
trên thân mình như vầy: “Quả thực, thân của ta đây cũng có 
những bản chất như vây, rồi nó sẽ trở thành như tử thi này, 
không thể nào thoát khỏi ”. 


Như vậy, vị ấy sống thực hành quán thân trên thân... 


Vị ây sống không lệ thuộc, không chấp trước vào bất cứ 


điều gì trên thế gian này. 


(Bài kinh giải thích rõ chín giai đoạn biến dạng của tử thi 
nhự: Tử thi chết một ngày, hai ngày, ba ngày, trương phình 
lên, xanh đen lại, nát thôi ra... mỗi trường hợp như vậy người 
hành thiển phải quán ngay trên thân mình như vây: “Quả 
thực, thân này của ta đây, cũng có những bản chất như vậy, 
rồi nó sẽ trở thành như thế ấy không thể nào thoát khỏi `). 


39 


Cøz Ẩ ng cổ x1/4 


LL QUÁN CÁC CẢM THỌ 


Và, như thế nào là một Tỳ kheo sống thực hành quán thọ 
trên các cảm thọ? Ở đây, vị Tỳ kheo khi cảm giác một thọ 
lạc, vị ấy biết rõ: “đang cảm giác một thọ lạc ”; khi cảm giác 
một thọ khổ, vị ây biết rõ: “đang cảm giác một thọ khổ”; khi 
cảm giác một thọ bất lạc bất khổ, vị ấy biết rõ: “đang cảm 
giác một thọ bắt lạc, bất khổ”, khi cảm giác một thọ lạc thuộc 
vật chất, vị ấy biết rõ: “đang cảm giác một thọ lạc thuộc vật 
chất”; khi cảm giác một thọ lạc phi vật chất, vị ây biết rõ: 
“đang cảm giác một thọ lạc phi vật chất”; khi cảm giác một 
thọ khổ thuộc vật chất, vị ây biết rõ: “đang cảm giác một thọ 
khô thuộc vật chất”; khi cảm giác một thọ khô phi vật chất, 
VỊ ấy biết rõ: “đang cảm giác một thọ khổ phi vật chất”; khi 
cảm giác một thọ bất khô bắt lạc thuộc vật chất, vị ây biết rõ: 
“đang cảm giác một thọ bắt lạc bắt khổ thuộc vật chất”, khi 
cảm giác một thọ bất lạc bất khổ phi vật chất, vị ấy biết rõ: 
“đang cảm giác một thọ bắt lạc bắt khổ phi vật chất”, 


Như vậy vị ấy sông thực hành quán thọ trên các nội thọ, 
hay sống quán thọ trên các ngoại thọ, hay sống quán thọ trên 
các nội, ngoại thọ, vị ấy sống thực hành quá thọ trên thọ. 


! Thọ thuộc vật chất (sàmisa) là những thọ “bị trói buộc với đời sống gia 
đình”, và thọ phi vật chất (nisàmisa) là những thọ “liên hệ đến sự xuất 
ly”. Thọ khổ phi vật chất là do ý thức được sự bất toàn và tiến bộ của 
mình trên con đường giải thoát, trong khi thọ lạc phi vật chất là hạnh 
phúc phát sanh do hành thiền. Thọ bất khổ bất lạc phi vật chất là trạng 
thái xả do kết quả của hành thiền. 


26O 


Chánb niệm 


Vị ây sống không lệ thuộc, không chấp trước vào điều gì 
trên thế gian này. 


LII.QUÁN TÂM 


Và thế nào là một vị Tỳ kheo sông thực hành quán tâm 
trên tâm? Ở đây, vị Tỳ kheo khi tâm có tham, biết tâm có 
tham, khi tâm không tham, biết tâm không tham. Khi tâm có 
sân, biết tâm có sân... khi tâm không sân, biết là tâm không 
sân, khi tâm có si, biết tâm có si, khi tâm không sỉ biết tâm 
không sỉ; tâm đang ở trạng thái co rút biết rằng tâm co rút 
(đó là một trạng thái trì trệ của tâm). Khi tâm đang ở trạng 
thái tán loạn, biết tâm tán loạn (đó là một trạng thái bất an 
của tâm). Khi tâm đang ở trạng thái phát triển (đó là tâm 
thiền sắc giới và vô sắc giới, nghĩa là tâm định sắc giới và 
tâm định vô sắc giới). Khi tâm đang ở trạng thái không phát 
triển, biết tâm không phát triển (phàm tâm thuộc dục giới), 
khi tâm hữu hạn, biết tâm hữu hạn (tâm dục giới); khi tâm vô 
hạn, biết tâm vô hạn (tâm sắc giới và vô sắc giới); khi tâm 
có định biết tâm có định, khi tâm không định biết tâm không 
định; khi tâm giải thoát biết tâm giải thoát, khi tâm không 
giải thoát biết tâm không giải thoát. Như vậy vị ấy sống thực 
hành quán tâm trên nội tâm, hay quán tâm trên ngoại tâm, 
hay quán tâm trên nội, ngoại tâm, vị ấy sống thực hành quán 
tâm trên tâm. 


Vị ây sống không lệ thuộc, không chấp trước vào điều gì 
trên thế gian này. 


361 


Cøz ẩưởng cổ xiz4 


IV. QUÁN PHÁP 


Thế nào là vị Tỳ kheo sống thực hành quán pháp trên 
các pháp? 

1. Năm Triền cái: 

Ở đây vị Tỳ kheo sống thực hành quán pháp trên các 
pháp đôi với năm triên cái!. Và vị ây quán pháp trên các pháp 
đôi với năm triên cái như thê nào? 

Ở đây, khi tham dục có mặt, vị ây biết rõ: “Nội tâm có 
tham dục ”, hay khi tham dục văng mặt, vị ây biệt rõ: “Nội 
tạm không có tham dục”, vị ây biệt rõ vì sao những tham ái 
chưa sanh nay sanh khởi, và vị ây biệt rõ vì sao tham ái đã 
được diệt trừ không còn khởi sanh trong tương lai nữa. (Đôi 
với sân hận cái, hôn trâm thuy miên cái, trạo cử phóng dật cái 
và hoài nghi cái cũng áp dụng như trên). 


Như vậy vị ấy sống thực hành quán pháp trên các nội 
pháp, hay quán pháp trên các ngoại pháp, hoặc quán pháp 
trên nội pháp, ngoại pháp, vị ấy sống thực hành quán pháp 
trên các pháp. 

Vị ấy sống không lệ thuộc, không chấp trước vào bất cứ 
điều gì trên thế gian này. 


2. Năm Thú Uẩn 


Ở đây vị Tỳ kheo tư duy: “Sắc là như vầy, sự sanh khởi 
của sắc là như vầy, sự đoạn diệt của sắc là như vây (tương tự 
nhự thế đối với thọ, tưởng, hành và thức) ”. 


! Chỉ tiết về năm triển cái xin xem phần sau. 


262 


Chánh niệu? 


Như vậy vị ấy sông thực hành quán pháp trên các nội 
pháp, hay quán pháp trên các ngoại pháp, hoặc quán pháp 
trên nội pháp, ngoại pháp, vị ấy sống thực hành quán pháp 
trên các pháp. 


Vị ây sống không lệ thuộc, không chấp trước vào bất cứ 
điều gì trên thế gian này. 


3. Sáu Nội xứ và sáu Ngoại xứ (sáu căn và sáu Trân) 

Ở đây, vị Tỳ kheo biết rõ con mắt, biết rõ các sắc và kiết 
sử phát sanh do duyên con mắt và các sắc ấy, vị ấy biết rõ 
kiết sử chưa sanh nay sanh khởi như thế nào, vị ấy cũng biết 
rõ kiết sử đã sanh nay được đoạn trừ như thế nào, và các kiết 
sử đã được đoạn trừ không còn sanh khởi trong tương lai như 
thế nào. 

VỊ ấy biết rõ tai và các tiếng..; mũi và các mùi...; lưỡi và 
các vỊị...; thân và các xúc...; ý và các pháp, và biết rõ kiết sử 
khởi sanh do duyên hai pháp này, vị ấy biết rõ kiết sử chưa 
sanh nay sanh khởi như thế nào; vị ấy cũng biết rõ kiết sử đã 
sanh nay được đoạn trừ như thế nào, và kiết sử đã được đoạn 
trừ không còn khởi sanh trong tương lai như thế nào. 

Như vậy vị ấy sông thực hành quán pháp trên các nội 
pháp, hay quán pháp trên các ngoại pháp, hoặc quán pháp 
trên nội pháp, ngoại pháp, vị ấy sống thực hành quán pháp 
trên các pháp. 

Vị ấy sống không lệ thuộc và không chấp trước vào bất 
cứ điều gì trên thế gian này. 


363 


Cøz Ẩng cổ xi/4 


4. Thất giác chỉ 

Ở đây khi Niệm giác Chi có mặt, hành giả biết rõ: “đang 
có Niệm giác chỉ”; hoặc khi Niệm giác chị vắng mặt, vị ây 
biết rõ: “Miệm giác chỉ không có mặt”. Vị ấy biết rõ lý do 
Niệm giác chi chưa sanh nay sanh khởi, và biết rõ lý do Niệm 
giác chỉ đã sanh nay được phát triển hoàn mãn (tương tự như 
vậy đối với sáu giác chỉ khác): Trạch pháp (Dhamma)! giác 
chỉ; Tinh tấn giác chỉ; Hỉ giác chi; Khinh an giác chi; Định 
giác chi và Xả giác chị. 

Như vậy vị ấy sống thực hành quán pháp trên các nội 
pháp, hay quán pháp trên các ngoại pháp, hoặc quán pháp 
trên nội pháp, ngoại pháp, vị ấy sống thực hành quán pháp 
trên các pháp. 


Vị ấy sống không lệ thuộc, không chấp trước vào bất cứ 
điều gì trên thế gian này. 
5. Bốn Thánh Đề 


Ở đây vị Tỳ kheo như thật rõ biết (biết hợp theo sự thật) 
“đây là Khổ, đây là Nhân sanh của khổ; đây là sự Diệt khổ; 
đây là Con đường dẫn đến sự diệt khổ ”. 

Như vậy vị ấy sống thực hành quán pháp trên các nội 
pháp, hay quán pháp trên các ngoại pháp, hoặc quán pháp 
trên nội pháp, ngoại pháp, vị ấy sống thực hành quán pháp 
trên các pháp. 


! Dhamma (pháp) ở đây đại diện cho Danh và Sắc. 


304 


Chánb niệ? 


Vị ấy sống quán tánh sanh khởi trên các pháp, hay vị ấy 
sống quán tánh hoại diệt trên các pháp, hay vị ấy sống quán 
tánh sanh diệt trên các pháp. Hay “chỉ có các pháp hiện tiền” 
VỊ ây an trú Chánh niệm như vậy cho đến mức độ cần thiết đủ 
để phát triên Chánh trí và Chánh niệm, và vị ấy sống không lệ 
thuộc, không chấp trước vào bất cứ điều gì trên thế gian này. 


Này các Tỳ kheo, vị Tỳ kheo sống thực hành quán pháp 
trên các pháp đối với Bốn Thánh Đề là như vậy. 


Này các Tỳ kheo, nếu có người nào thực hành Bốn Niệm 
Xứ này đúng theo cách Như Lai đã giảng giải trong vòng bảy 
năm, vị ấy có thê trông đợi một trong hai quả; một là Chánh 
trí (giải thoát cuỗi cùng, A-La-Hán quả hay Thánh quả) ngay 
trong kiếp hiện tại này, hoặc nếu còn hữu dư y, sẽ chứng quả 
bất lai (Anàgàmità, tầng Thánh áp chót)!. 


Nói gì đến bảy năm, nếu có người nào thực hành Bốn 
Niệm Xứ như vậy trong vòng bảy tháng... bốn tháng, ba 
tháng, hai tháng, một tháng... nửa tháng, lúc ấy vị ấy có thể 
chứng được một trong hai quả: Một là chứng Chánh trí ngay 
trong kiếp hiện tại, hoặc nếu còn hữu dư y, sẽ chứng quả Bất 
lai (A Na Hàm). 


Nói gì đến nửa tháng, nếu có người nào thực hành Bốn 
Niệm Xứ này trong vòng bảy ngày. Vị ấy vẫn có thể trông đợi 
một trong hai quả: Một là chứng Chánh trí ngay trong kiếp 
hiện tại, hoặc nếu còn hữu dư y, sẽ chứng quả Bắt lai. 


' Xem trang M. 70. 


365 


Cøz ẩưng cổ xiz4 


Bởi thế mới nói rằng: “Đây là con đường độc nhất, này 
các Tỳ kheo, để tịnh hoá các chúng sanh, để vượt qua sâu 
muộn và bi ai, đề đoạn tận khổ, ưu, để thành tựu chánh đạo, 
chứng ngộ Niết bàn, đó là Bốn Niệm Xứ”. 


Đức Thế Tôn thuyết như vầy, các Tỳ kheo hoan hỉ thọ trì 
lời dạy của Đức Thế Tôn. 


Ở đây, người đọc thận trọng sẽ nhận ra rằng trong bài 
kinh này, Chánh niệm đặc biệt chỉ liên quan đến bốn pháp: 
Thân, Thọ, Tâm và Pháp - tất cả những gì gắn liền với con 
người, việc quán Thân giúp chúng ta hiểu được bản chất thực 
của nó, không qua bất cứ sự giả cách nào cả, nhờ phân tích 
nó thành những yếu tố cơ bản, hay những yếu tố cùng tột của 
nó. Sự quán xét Thân này còn giúp chúng ta nhận ra thân con 
người thuộc loại hiện tượng øì, và hiểu rằng đó chỉ là một tiễn 
trình không có một thực thê hay cốt lõi nào nằm đẳng sau nó 
để có thể được xem là thường hằng hay vĩnh cửu cả. 


Hơi thở vào và hơi thở ra được bàn đến ở đây, như chúng 
ta biết, là tự động, bình thường không ai có thở một cách có ý 
thức cả. Song khi thực hành Chánh niệm hơi thở, chúng ta cô 
gắng thở một cách ý thức và Tỉnh giác về hơi thở của mình. 
Mục đích của việc làm đó là để tu tập và làm tăng trưởng khả 
năng tập trung, đồng thời đề đạt được sự vắng lặng của thân 
và tâm. Thật thú vị là hiện nay các nhà tâm lý học cũng đã 
nhận ra giá trị và tầm quan trọng của hơi thở ý thức như có 
khuynh hướng làm dịu lại những căng thắng và bất an của 
tâm con người. 


266 


Chánh niệm 


Lại nữa, việc vận dụng tỉnh giác liên hệ đến các oai nghi 
và hoạt động của thân như đi, đứng, nằm, ngồi... giúp chúng 
ta loại trừ những tư duy lan man, cải thiện khả năng tập trung 
và phát triển sự tỉnh thức và chú niệm của chúng ta. 


Quán Thọ là loại Chánh niệm thứ hai được đề cập trong 
kinh là thuần tuý chủ quan, một “việc làm rong tâm ”. Chúng 
ta được trông đợi là phải phân tích những cảm thọ hay cảm 
giác của chúng ta và quyết định xem chúng là loại gì: lạc, 
khổ hay bất lạc bất khổ. Thường thường người ta ngao ngán 
khi phải tiếp nhận những cảm giác khó chịu hay thọ khổ, họ 
không thích những loại thọ như vậy, nhưng lại hân hoan với 
những cảm giác dễ chịu (thọ lạc). Tuy nhiên, sự luyện tập 
Chánh niệm trên các cảm thọ này giúp cho ta cảm nhận mọi 
cảm thọ với một thái độ xả ly và tránh trở thành nô lệ cho 
chúng. Dần dần ta cũng nhận ra rằng chỉ có thọ, mà thọ này 
cũng chỉ là một hiện tượng thoáng qua, chứ không có Ngã 
nào cảm thọ (có thọ nhưng không có người cảm thọ). 


Quán Tâm là loại Chánh niệm thứ ba nói lên cho chúng 
ta biết tầm quan trọng của việc nghiên cứu bản tâm của chúng 
ta, về sự tỉnh giác thích hợp đối với những tư duy khác nhau 
của chúng ta, trong trường hợp này, là những tư duy tham, 
sân, sỉ, căn đế của mọi điều ác, và những tư duy đối nghịch 
của chúng có khả năng làm mất tác dụng của những tư duy 
bất thiện đó. Chính loại phân biện vô tư của tâm và những 
tư duy của nó này giúp cho ta hiểu được chức năng thực sự 
của tâm, bản chất thực sự và cách hành xử của nó, nó có thể 


367 


Cøz Ẩng cổ xi/4 


được dùng cho cả hai loại: hành động đem lại lợi ích (thiện) 
và hành động không lợi ích (bất thiện) như thế nào. Người 
thực hành tâm quán niệm xứ này sẽ biết cách kiềm chế nó và 
không nằm dưới sự thống tr của nó. 


Kinh điển có đề cập một câu chuyện khá thú vị về Trưởng 
lão Màhà Phussa. Trưởng lão thực hành niệm Tâm và luôn 
luôn canh chừng những tư duy của mình một cách nghiêm 
ngặt. Nếu trong lúc đang đi mà một tư duy ác khởi lên trong 
tâm, ngài liền dừng lại và sẽ không tiếp tục cho đến khi nào 
tư duy bất thiện này đã được đoạn trừ. Người đi đường để ý 
thấy điều này thường tự hỏi không hiểu Trưởng Lão này có 
phải bị lạc đường hay đánh rơi vật gì trên đường chăng. Sau 
đó, nhờ thực hành Chánh niệm liên tục như vậy mà vị ấy trở 
thành một bậc Thánh A-La-Hán, bậc không còn các cấu uế. 
Trường hợp của Trưởng Lão đã chỉ cho ta thây rằng các bậc 
cô đức ngày xưa không chỉ tỉnh giác đối với những tư duy của 
họ khi ngồi thiền thôi, mà các ngài còn thường xuyên thực 
hành trong mọi lúc mọi nơi. 


Tâm quán niệm xứ cũng giúp chúng ta hiểu rằng, cái 
chúng ta gọi là tâm này chỉ là một tiến trình hằng chuyên bao 
gồm những tâm sở cũng luôn luôn thay đồi như vậy, và rằng 
không có một thực thê thường trú nào gọi là bản Ngã hay linh 
hồn cả. 

Loại Chánh niệm thứ tư và cuối cùng của Bốn Niệm Xứ 
bao trùm tất cả các Pháp (Dhamma) cơ bản, lời dạy của bậc 
Đạo Sư, hầu hết các pháp đó đã được đề cập chỉ tiết trong tác 


268 


Chánb niệu 


phẩm này. 


Sự mô tả mỗi loại Chánh niệm trong bài kinh này đều 
kết thúc với những lời: “V7 ấy sống không chấp trước vào 
bắt cứ điều gì trên thế gian này”. Đây là kết quả mà một vị 
hành giả nhắm đến, một sự thành tựu dành cho người luôn 
luôn nhiệt tâm và tinh tấn. Quả thực là rất khó để sống mà 
không chấp trước (dính mắc) vào bất cứ điều gì trên thế gian 
này, và những nỗ lực của chúng ta đạt đến những tầng bậc 
cao của cuộc sông tâm linh như vậy có thê không thành công 
rực rỡ. Tuy vậy, nó cũng xứng đáng cho ta để nỗ lực mãi 
mãi. Một ngày nào đó, nếu không ở kiếp sống này, trong kiếp 
sông tương lai chúng ta có thê đạt đến đỉnh cao mà những ai 
thực sự cô gắng đã đạt đến. Như ai đó đã nói: “#ãy gieo một 
ÿ nghĩ, bạn sẽ gặt một hành động, hãy gieo một hành động, 
bạn sẽ gặt một thói quen. Hãy gieo một thói quen bạn sẽ gặt 
một nhân cách. Hãy gieo một nhân cách, bạn sẽ gặt một định 
mệnh, vì nhân cách chính là định mệnh vậy ”. 


360 


CHƯƠNG XII 
Chánh Định 


Mỗi tôn giáo đều đưa ra một loại hành thiền hay luyện tập tinh 
thần nào đó nhằm phát triển nội tâm của con người. Họ có thể 
chọn hình thức tĩnh tâm cầu nguyện, đọc kinh một mình hay 
hoà cùng một nhóm người, hoặc tập trung tinh thần vào một 
đối tượng thiêng liêng nào đó, có thê là người hay ý tưởng. 
Và người ta tin rằng những sự luyện tập tinh thần này, đôi lúc 
đưa đến kết quả là thấy được hình ảnh các vị Thánh hay các 
đắng linh thiêng, nói chuyện với họ hoặc nghe được tiếng họ, 


3⁄1 


Cøz ẨÙng cổ xi/4 


và một số các điều huyền hoặc khác nữa. Dù cho đó là những 
ảo ảnh, sự tưởng tượng, ảo giác hay chỉ là những phóng hiện 
trong phần vô thức của tâm, hay những hiện tượng có thực 
chăng nữa, ta cũng không thể đoan chắc được. Tâm là một 
năng lực vô hình và hoàn toàn có khả năng tạo ra những hiện 
tượng này. Cho đến nay loại thiền xuất thần này vẫn được các 
vị tu theo phái Du Già (Yogis) và theo lỗi mặc khải thần linh 
thực hiện, loại thiền này đưa đến trạng thái mất hết ý thức và 
họ không còn cảm giác gì cả. Người viết đã từng gặp những 


` 
^xA?? 


người trong tư thế “hành thiền” này rơi vào một loại mê man 
như thể đăm chìm trong tư lự nào đó. Một số người khác khi 
chứng kiến những trường hợp như vậy hiểu lầm rằng đây là 
một loại tu thiền (Bhavanà). 

Kinh điển Phật giáo cho chúng ta biết rằng qua sự nhập 
định (Jhàna), và qua việc phát triển các khả năng của tinh 
thần, con người có thê thành tựu những năng lực thần thông, 
mà năng lực này có thể làm cho họ thấy những vật ở rất xa, 
thậm chí thấy được những chúng sanh ở cõi khác, nghe được 
các âm thanh ở xa và thấy được các kiếp quá khứ... nhưng 
một điều vô cùng quan trọng cần ghi nhớ ở đây là thiền Phật 
giáo không phải là một trạng thái tự động thôi miên, vô thức 
hay hôn mê. Thiền Phật giáo là một trạng thái thanh tịnh nội 
tâm, ở đây các dục khuấy động và những thôi thúc bị chế ngự 
và làm cho lắng dịu xuống, nhờ vậy tâm trở nên chuyên nhất 
và tập trung hơn, từ đó đi vào một trạng thái ý thức trong sáng 
và Chánh niệm rõ ràng. 


3⁄2 


Chánh Đ/ab 


Điều thú vị là trong các công trình nghiên cứu mới đây ở 
khoa cận tâm lý (Para-psycholoey) người ta đã đi đến một sự 
chấp nhận nào đó về các hiện tượng này, quan tâm trong đề tài 
nghiên cứu khả năng ngoại cảm (extra-sensory perception) ở 
khoa tâm lý thực nghiệm cũng đang từng bước tiến triển và 
những kết quả nhận được dường như vượt quá sự hiểu biết 
thông thường. 

Tuy nhiên đây chỉ là những sản phẩm bên lề mang ý 
nghĩa nhỏ nhoi so với sự giải thoát cuối cùng của con người 
khỏi những trói buộc. Đôi khi những hiện tượng huyền bí 
này thậm chí còn có thê tác động như những trói buộc và làm 
chậm lại sự chứng ngộ giải thoát của con người. Thiền được 
dạy trong đạo Phật không phải đề đạt đến sự hợp nhất với bất 
kỳ đẳng siêu nhiên nào, hoặc đề biểu thị những kinh nghiệm 
huyền bí, hay nhằm đưa mình vào những trạng thái thôi miên, 
thiền Phật giáo nhằm đem lại sự an tịnh và tuệ giác cho mục 
đích duy nhất là đạt đến bất động tâm giải thoát và sự an ồn 
tối thượng khỏi những trói buộc nhờ sự triệt tiêu hoàn toàn 
những câu uế của tâm. 

Con người là một tiến trình luôn luôn chuyển dịch của 
thân và tâm, trong đó yếu tố quan trọng nhất là tâm. Trong 
đạo Phật, do đó, điều tối quan trọng được gắn liền với tâm 
con người. Một lần nọ vị Tỳ kheo kia bạch hỏi Đức Phật: 
“Bạch Đức Thể Tôn, thế gian do cải gì dẫn dắt? Thế gian bị 
lôi kéo bởi cải gì? Dưới sự thông trị của một pháp (Dhamma) 
nào mọi vật bị tu) thuộc ? ”. 


3⁄2 


Cøz ẩng cổ xiz4 


« 


ày Tỳ kheo, thế gian này do tâm dẫn dắt, do tâm thể 
gian bị lôi kéo, mọi vật đều tuỳ thuộc vào một pháp đó tà tâm ”'. 

Hay trong S.I 39, một vị Chư thiên hỏi: 

“Vật gì dẫn dắt đời 

Vật gì tự não hại 

Và có một pháp nào 
Mọi vật đêu tuỳ thuộc? ”. 

Đức Thế Tôn đáp: 

“Chính tâm dẫn dắt đời, 
Chính tâm tự não hại 
Chính tâm là một pháp, 
Mọi vật đêu tu) thuộc ”” 

Trong khi một số các vị giáo chủ đương thời với Ngài 
như Nàtaputta (jaina mahàvìra) coi thân hành là điều quan 
trọng nhất thì Đức Phật lại đặt tâm lên vị trí hàng đầu?. Cốt 
lõi những lời dạy của Đức Phật là nhằm chế ngự và tịnh hoá 
nội tâm. Hạnh phúc phải được tìm nơi tự tâm cũng như sự 
hoàn thiện phải đạt được qua chính cái tâm này. Nhưng bao 


lâu tâm còn bị cấu uề, ô nhiễm và không chê ngự, chừng đó 
ta vẫn chưa thể thành tựu được điều gì xứng đáng qua nó 


LA.,H. 177. 
?M.56. 


3⁄4 


Chánh Đ7ab 


cả. Vì vậy Đức Phật nhân mạnh việc tịnh hoá nội tâm như 
là điều cần yếu cho chân hạnh phúc và giải thoát khỏi mọi 
khổ đau. 


Ngày nay nhiều người cho rằng tự do và buông thả là 
đồng nghĩa, và do những xu hướng quá thiên về vật chất của 
văn hoá hiện đại, trong đó nhục dục là chính, nghĩ rằng Sự 
điều phục ứ ngã! sẽ gây trở ngại cho việc phát triển tự thân. 
Tuy nhiên, theo lời dạy của Đức Phật, điều đó hoàn toàn khác. 
Nếu người ta thực sự muốn trở nên toàn hảo, họ cần phải điều 
phục và chế ngự tự ngã của mình theo những đường lối chính 
đáng. Ngăn ngừa tâm khỏi những nghiệp tham, sân, sĩ và tập 
cho nó thực hiện những nghiệp không bị chi phối bởi tham, 
sân, sỉ là con đường đi đến hạnh phúc và an lạc trong Giáo 
Pháp của Đức Phật. 


Chỉ khi tâm được chế ngự và được hướng vào con đường 
tấn hóa chân chính, lúc ấy nó mới trở nên hữu dụng cho người 
sở hữu nó và cho xã hội. Một cái tâm bừa bộn, phóng đãng 
đúng là gánh nặng cho cả chủ nhân của nó lẫn mọi người. Tất 
cả những sự tàn phá trong thế gian này đều do gnhững con 
người không biết cách chế ngự tâm, quân bình tâm và nhu 
thuận tâm tạo ra. 


Giai cấp, địa vị, màu da vả ngay cả sự g1àu sang và quyền 
lực nhất thiết không thê làm cho một người trở thành người 
có giá trị trên thế gian này. Chỉ có nhân cách mới làm cho con 


! Ở đây có nghĩa là tâm. ND. 


3⁄5 


Cøz Ẩng cổ x1/4 


người trở nên vĩ đại và đáng tôn trọng “chính nhân cách làm 
chói sáng trí tuệ ”'. Như Đức Phật nói: 

“Tâm này là chói sáng (lúc mới sinh), nó trở nên ô nhiễm 
chỉ vì những cầu uế từ bên ngoài vào ”°. 

Quả thực khó mà đè nén được những thôi thúc và chế ngự 
những khuynh hướng bắt thiện, buông bỏ những gì đã một 
thời quyến rũ và giam giữ ta trong cảnh tôi đòi nô lệ, và xua 
đuổi những ma chướng đã từng ám ảnh tâm hồn con người 
bằng hình thức của những tư duy bắt thiện. Những tư duy này 
là sự biểu hiện của tham dục, sân hận và si mê, ba đạo quân 
của Ma Vương (Màra), chúng khó có thể bị đánh bại cho tới 
khi nào ta đạt đến sự thanh tịnh tuyệt đối nhờ thường xuyên 
tu tập nội tâm của mình. 

Kiểm soát tâm là mẫu chốt đưa đến hạnh phúc. Nó là 
Vua của mọi giới hạnh và là sức mạnh năm đẳng Sau mọi sự 
thành tựu chân chánh. Chính do thiếu kiểm soát mà các xung 
đột khác nhau đã dấy sinh trong tâm con người. Nếu họ muốn 
kiểm soát tâm, họ phải học cách không buông thả cho những 
khát vọng và khuynh hướng của mình và phải có gắng sống 
biết tự chế, khắc kỷ, trong sạch và điềm tĩnh. 


Điềm tĩnh không phải là sự nhu nhược. Một thái độ điềm 
tĩnh lúc nào cũng tỏ cho thấy là một người có văn hóa. Thực 
ra, khi mọi vẫn đề đều thuận chèo mát mái thì không quá khó 


LA,L 102. 
?A.L.10. 


376 


Chánh Đ/ab 


cho một người đề giữ được thái độ điềm tĩnh, nhưng giữ được 
thái độ này trong những tình huống bất thuận lợi thì quả thực 
là khó, mà chính cái khó này mới đáng để thành tựu, vì nhờ 
sự điềm tĩnh và kiểm soát như vậy mà họ củng có được nhân 
cách. Thật là sai lầm khi nghĩ rằng chỉ có những người ồn 
ào, ba hoa và lăng xăng một cách cầu kỳ mới là những người 
mạnh mẽ, đầy quyên lực. 


“Cái gì trồng kêu to, cái gì đây yên lặng, 


Ngu như ghè vơi nước, bậc trí như ao đầy”. 


Người thường xuyên trau dôi tâm điềm tĩnh khó có thể bị 
nao núng khi đương đầu với những thăng trầm của cuộc đời. 
Người ấy có gắng thấy các pháp đúng theo viễn cảnh của nó, 
nghĩa là thấy được vì sao các pháp có mặt để rồi hoại diệt. 
Không còn lo lắng và bất an, người ấy cô gắng để thấy tính 
chất mong manh của các vật mỏng manh, dễ vỡ “Hãy iàm 
cho tâm yên tĩnh... tiến tới, dù vận may hay rủi, với từng bước 
chân của mình, giống như chiếc kim đồng hồ ung dung từng 
nhịp trong cơn bão đây sắm sét”. 

Lý luận dù nhiều bao nhiêu về sự an tịnh tâm và hoàn 
thiện cuộc sống cũng không đủ để đưa chúng ta đến mục 
đích mong muốn của mình. Chỉ có những hành động thực 
sự hướng về sự xuất ly và buông xả những đối tượng chuyên 
kích thích lòng dục, những đối tượng hằng dẫn chúng ta càng 
lúc càng sâu vào đêm tối vô minh và biến chúng ta thành 
những kẻ nô lệ cho sức quyền rũ của chúng, mới dẫn chúng ta 
đến sự an tịnh và giải thoát cuối cùng. 


37/7 


Cøz ẩng cổ xiz4 


Thường thì những cố gắng của chúng ta nhằm đạt đến sự 
hoàn thiện không phải lúc nào cũng thành công rực rỡ. Nhưng 
sự thất bại sẽ không thành vấn đề, bao lâu những động cơ thúc 
đây việc làm của chúng ta vẫn chân thành và trong sáng, và 
chúng ta vẫn cô gắng mãi mãi không ngừng. Chăng có ai leo 
đến đỉnh núi liền một lúc. Họ phải leo lên dần dần từng chặng 
một. Giống như người thợ vàng khéo léo, từng chút từng chút 
lọc bụi ra khỏi vàng như thế nào, hành giả cũng phải cố gắng 
thanh lọc những cấu uế ra khỏi cuộc đời mình như thế ấy. Con 
đường mà Đức Phật đã chỉ ra nhằm tăng trưởng và phát triển 
nội tâm là con đường thiền quán. Vậy giờ đây chúng ta hãy 
xoay qua con đường đó. 


Một sự thật mà ai cũng phải chấp nhận rằng khi tâm một 
người quá mải miết với những vấn đề phàm tục hay trong 
những pháp thế gian thì những khuynh hướng của họ nhằm 
phát triển tinh thần sẽ trở nên kém cỏi. Ngược lại, người thực 
lòng thiên về hành thiền hay luyện tập tinh thần sẽ rất ít quan 
tâm đến những pháp thế gian. Vị hành giả hay người có tư 
duy nghiêm túc rất ít bị đính mắc vảo vật chất, ít quan tâm 
đến những vấn đề phảm tục. 

Mặc dù phần lớn mọi người đều thích thú trong những 
dục lạc thế gian, bị dính mắc vào những điều xem ra có vẻ 
quan trọng và vừa ý, vẫn có những người cả ở phương đông 
lẫn phương tây “với ít bụi trong mắt”, “với các căn nhạy 
bén”, đang tầm cầu một điều gì đó hoàn toàn ngược lại với sự 
khôn khéo thế gian (lõi đời), khác hắn với mối bận tâm của 
phàm gian. 


378 


Chánh Đ7ab 


Trong những năm gần đây người ta đã bỏ rất nhiều thời 
Ø1Ờ Vào VIỆC thâm tra, xem xét các hiện tượng tâm linh, việc 
nghiên cứu này dường như đã hé mở cho thấy những nguồn 
thông tin bí mật của tâm con người, và những thôi thúc tầm 
cầu sự hướng dẫn tâm linh trong họ. Nhu cầu của con người 
về sự phát triển tinh thần hiện đang gia tăng và có thê xem 
đây là dấu hiệu đáng mừng cho nhân loại. 


Hiển nhiên rằng những tư tưởng thực sự quan trọng chỉ 
có thê phát sanh do kết quả của những giai đoạn trầm tư tĩnh 
lặng lâu dài. Chính trong và qua sự tĩnh mịch đó mà tâm con 
người thu nạp được năng lượng và sức mạnh. Năng lực sáng 
tạo vĩ đại nhất vận hành trong thầm lặng, nhưng người ta 
dường như lại thích náo động hơn sự yên lặng này. Phần lớn 
mọi người bị chất nặng vào những công việc hàng ngày, bị 
thu hút với những vấn đề có vẻ như rất quan trọng đến nỗi 
họ không nhận ra sự quan trọng thực sự của việc quán chiều 
trong tĩnh lặng. Khi chúng ta rút vào một nơi yên tĩnh, hoàn 
toàn đơn độc đề đối diện với chính mình, với thực tại để nhận 
ra chính con người thực của mình, chỉ lúc ấy chúng ta mới có 
thể biết cách vượt qua sự yêu đuối và những hạn chế của kinh 
nghiệm đời thường. Thế nhưng chúng ta dường như lúc nào 
cũng lăng xăng giống như con sóc trong cái lồng quay của nó 
mà, mặc dù rất tích cực, cũng chỉ để làm quay cái lồng. Gà 
mái ấp trứng, đù có vẻ thụ động và lười biếng nhưng lại đang 
làm một việc vô cùng hữu ích. Nó đang sưởi ấm những quả 
trứng để cho những chú gà con nở ra an toàn. 


379 


Cøz Ẩng cổ xi/4 


Chúng ta phải cô gắng đầu tư ít nhất nửa giờ mỗi ngày 
đề được bận rộn như gà mái ấp trứng vậy. Khi tâm chúng ta 
lắng dịu và tĩnh lặng đó là lúc chúng ta tận dụng nó bằng cách 
tiến hành sự liên lạc thầm lặng với tâm đề hiểu được bản chất 
thực sự của chúng ta không thông qua sự giả cách nào cả. Nơi 
đây người tại gia cư sĩ có thể hỏi: “Làm thế nào để chúng tôi, 
những gia chủ, sống cuộc sống lăng xăng bận rộn, với quá 
nhiều phận sự phải làm, có thể tìm được thời gian để hành 
thiển?”. Tuy nhiên, con người vẫn tìm được thời gian để đắm 
chìm trong những gì họ thích. Nếu họ có ý chí chắc chắn họ 
có thể hy sinh một thời gian ngắn mỗi ngày đề hành thiền. Có 
thể đó là lúc rạng đông hay ngay trước khi đi ngủ, hoặc bất cứ 
khi nào tâm đã sẵn sàng dành một thời gian nào đó, dù ngắn 
ngủi, ở đó họ có thê tập trung những tư duy của mình lại và 
quán chiếu. 


Nếu bạn cố gắng thực hành một chút thiền quán trong 
tĩnh lặng như vậy hết ngày này sang ngày khác, bạn có thể 
thực hiện những phận sự hằng ngày của bạn tốt hơn và trong 
một phương cách hiệu quả hơn, bạn sẽ có thêm dũng lực để 
đối diện với những nỗi khổ đau và âu lo trong cuộc sông bằng 
lòng can đảm đồng thời sẽ dễ dàng tìm được sự mãn nguyện 
hơn trong mọi hoàn cảnh. Đó là một cố gắng rất xứng đáng. 
Vân đề duy nhất là phải có sự quyết tâm và lòng thôi thúc để 
có găng thực hiện quyết tâm đó. 


Tất cả các pháp hành được đề cập trong Phật giáo đều 
đưa đến sự lành mạnh tinh thần chứ không bao giờ đưa đến sự 


28o 


Chánh Đ/zb 


bệnh hoạn; vì mỗi pháp hành là một cố gắng đề kiểm soát và 
giải tỏa căng thăng của các trạng thái tâm có khuynh hướng 
làm cho tâm bệnh hoạn. Thân bệnh không đến nỗi khó chữa, 
nhưng những chứng bệnh của tâm mới thực sự khó phục hồi. 
Chính vì vậy mà sự cần thiết và sự cố gắng là để gột rửa tâm 
khỏi những bắt tịnh của nó. Đây có thể là điều khó khăn nhất 
mà con người phải làm, nhưng đó cũng chỉ là những gì họ 
cần phải làm. “Hiểm thay trên thế gian này là những người 
có thể tuyên bồ thoát khỏi các tâm bệnh dù chỉ trong khoảnh 
khắc ngoại trừ trong ai các cấu uế đã được đoạn trừ (chỉ các 
bậc A-La-Hán) ”. 


Khi Nakulapità, một nam cư sĩ đã già, cao niên, ốm yếu 
và bệnh hoạn, đi đến chỗ Thế Tôn, đánh lễ Ngài và mong 
được nghe pháp ngõ hầu tăng trưởng sự an vui và hạnh phúc, 
Đức Phật nói: “Thật sự là vậy, này gia chủ. Thực sự là vậy, 
này gia chủ. Thân của ông là bệnh hoạn, ôm yếu. Đối với 
người nào mang tấm thân này, lại tự cho là không bệnh dù chỉ 
trong giây phút thôi; người ấy hẳn là người ngu! Vì vậy, này 
gia chủ, ông phải tự tập luyện như vây: “Dù cho thân ta bệnh 
hoạn, tâm ta sẽ không bệnh '; ông hãy tự luyện tập như vầy ”°. 


Cần phải xác định một cách rõ ràng rằng thiền không phải 
một sự tự nguyện trục xuất mình ra khỏi cuộc đời, hay thiền 
chỉ là pháp đề thực hành cho lợi ích về sau. Thiền cần phải 


A.H. 143. 
?§.HL2. 


36I 


Cøz ẩư”ng cổ xiz4 


được áp dụng trong những công việc của đời sống hàng ngày, 
và kết quả của nó nhận được ngay tại đây và bây giờ (tức trong 
kiếp sống này). Thiền không phải là cái gì tách biệt khỏi đời 
sống bình thường. Nó là một bộ phận khăng khít của cuộc 
sông chúng ta. Nếu chúng ta không biết thiền thì cuộc sống 
của chúng ta đã thiếu đi ý nghĩa, mục đích và sự phấn khích. 


Trong Phật giáo thiền! chiếm một vị trí tối cao vì chính 
nhờ thực hành và thông qua thiền mà sự giác ngộ và an ôn tối 
thượng khỏi các khổ ách được đạt đến. 


Những mô tả về thiền như đã được ghi chép trong các 
bản kinh Phật cô xưa không ít thì nhiều đều y cứ vào những 
phương pháp Đức Phật đã sử dụng để chứng đạt sự giác ngộ 
và Niết bàn của Ngài, cũng như dựa vào kinh nghiệm riêng 
của Ngài về sự phát triển tinh thần. 


Thiền, như đã được thực hành và kinh nghiệm bởi Đức 
Phật, trước và sau sự giác ngộ của Ngài, được chia ra làm hai 
hình thức hay hai hệ thống: Định (Samàdhi), nghĩa là sự nhất 
tâm (Cittekagøsaftà), và tuệ (Vipassanả). Trong hai hình thức 
này, Định có nhiệm vụ an tịnh tâm, và chính vì lý do này mà 


! Chữ thiền thực ra không phải là từ tương đương với thuật ngữ Bhàvanà 
của đạo Phật, và Bhàvanà nghĩa đen là “sự phát triển” hay “tu tập”. Nó 
là sự phát triển tâm hay tu tập tâm. Bhàvanà trong Phật giáo nghĩa là sự 
tu tập đúng theo ý nghĩa của từ, đó là sự đoạn trừ những tâm sở ác và 
bất thiện, đồng thời phát triển và tu tập các tâm sở thiện để tạo ra một 
cái tâm an định ngõ hầu thấy rõ bản chất thực sự của các pháp và chứng 
đắc Niết bàn sự an ồn tối thượng khỏi các khổ ách. 


262 


Cbánb Đ7ab 


từ Định (Samàdhi), trong một số kinh thường được dịch là sự 
an tịnh, vắng lặng hay tịnh chỉ. An tịnh tâm hàm ý sự chuyên 
nhất của tâm, hay nếu bạn thích, “hấr điểm ” tâm cũng được. 
Sự chuyên nhất hay nhất điểm này phát sanh do sự gom tâm 
trên một đề mục bồ ích nhằm loại bỏ các đề mục khác. 


“Định là gì?”. Thế nào là định tướng, thế nào là định tư 
cụ (sự cần thiết để đắc định), thế nào là định tu tập? 


“Sự nhất tâm là Định, Bồn Niệm Xứ là Định tướng, Bán 
Chánh Cần là Định tư cụ; sự luyện tập, sư tu tập, sự phát 


triển của những pháp ấy là Định tu tập ở đây vậy”. 


Lời tuyên bố này rõ ràng cho thấy rằng ba yếu tố hay 
ba chỉ của nhóm định, đó là Chánh Tinh tắn, Chánh niệm và 
chánh định, làm nhiệm vụ cùng nhau và hỗ trợ lẫn nhau. 


Rất nhiều “đề mục hành thiền ” (kammatthàna)? đã được 
đề cập đến trong Kinh điển và Chú giải, một số đề mục này 
khi tu tập cần trọng có thể giúp cho hành giả đạt đến sự định 
tâm rất cao và chứng đắc các tầng thiền (Jhàna) dẫn đến 
“Không vô biên xứ” hay “Phi tưởng phi phi tưởng xứ”. Tuy 
nhiên, những chứng đạt tâm linh này dù được xem là rất cao 
vẫn không thẻ, và chắc chắn là không đưa đến sự chứng ngộ 
chân lý và chứng đắc Niết bàn, an ồn tối thượng khỏi các 
khổ ách. 


'M.44. 
? Kammatthàna nghĩa đen là: Một căn cứ cho định, một đề mục bồ ích 
nảo mà trên đó hành giả định tâm. 


383 


Cøz Ẩng cổ x1/4 


Một điều hiển nhiên được tìm thấy trong kinh điển là 
không phải Àlàra Kàlàma, không phải Uddaka Ràmaputta, 
hai trong số các vị thiền sư lừng danh nhất vào thời đó, người 
mà Bồ tát Gotama đã thân hành đến xin chỉ dạy và hướng 
dẫn, cũng không phải các vị thiền sư đương thời của Ngài, có 
thể chỉ cho Ngài con đường đi đến chân lý tối thượng và an ôn 
khỏi mọi khô ách. Đó là vì tắt cả những kinh nghiệm huyền bí 
của họ cuối cùng chỉ dẫn đến “Phi tưởng phi phi tưởng xứ”, 
không đủ để dò tìm vào cái bản chất thực của các pháp hữu 
vi, nghĩa là thấy được thực tại, thấy các pháp như chúng thực 
sự là. Những kinh nghiệm thiền định này rõ ràng tạo ra một 
sự định tâm rất cao và đưa đến sự an tịnh vắng lặng tuyệt đối 
cũng như dẫn đến những cảm giác hÿ lạc thuần khiết trong 
kiếp sống này (Ditthadhammasukha-vihàra = hiện pháp lạc 
trú). Trạng thái hỷ lạc ấy được tạo ra bởi sự an tịnh tâm mà sự 
an tịnh này là kết quả tự nhiên của sự nhiếp phục năm triền 
cái đã được đề cập trong kinh sách, năm triền cái ấy chúng ta 
sẽ bàn đến lát nữa đây. 

Ở đây, cũng cần đề cập thêm là sự phát triển hay tu tập 
Định (Samàảdhi bhàvanà) như đã được dạy trong Phật giáo 
không dành riêng cho người Phật tử thôi. Các vị Yogis (Du 
già) trước thời Đức Phật đã hành những hình thức thiền định 
khác nhau như ngày nay họ vẫn còn theo đuôi. Ấn Độ luôn 
luôn là một vùng đất đầy bí ân, nhưng các hình thức thiền 
thịnh hành thời ấy vẫn chưa dám vượt qua cái mốc Phi tưởng 
phi phi tưởng xứ của họ. Đức Bồ tát không lấy làm thoả mãn 
với những kinh nghiệm huyền bí và các tầng thiền này, mục 


384 


Chánh Đ7ab 


đích duy nhất của Ngài là phải đạt đến Chân Lý Niết bàn. Với 
chủ đích này Ngài đã dò tìm vào những nơi sâu kín nhất của 
tâm để tìm ra một phương pháp hành thiền khả dĩ đem lại an 
lạc và giải thoát hoàn toàn. 


Như chúng ta thấy ở trên, cuối cùng khi Bồ tát ngồi lại 
dưới cội Bồ đề tại Gayà và hành thiền Định, Ngài tự vận 
dụng Chánh niệm vào hơi thở vô-ra (ànàpànasatIi). Sau khi 
đã đạt đến an tịnh như vậy, Ngài chú tâm phát triển thiền 
quán (Vipassanà), hay tuệ giác mà có thê giúp người ta thấy 
đúng thực tính của các pháp, đó là thấy ba đặc tính của các 
pháp hữu vi: Vô thường, Khổ, Vô ngã. Chính nhờ Tuệ giác 
hay Trí tuệ thể nhập này, mà Bồ tát đã có thể đột phá qua lớp 
vỏ vô minh đề thể nhập chân lý, liễu tri Tứ Thánh Đé, Pháp 
(Dhamma) chưa từng nghe (bởi Ngà!) trước đây. 


Chữ Vipassanà (vi + passanà) nghĩa gốc là thấy theo cách 
đặc biệt, xuất phát từ chữ Passati: thấy và tiếp đầu ngữ vi: 
biểu thị tính chất đặc thù hay đặc biệt. Do vậy, Vipassanà 
nghĩa là thấy vượt ra ngoài cái bình thường, minh thị rõ ràng. 
Không phải cái thấy hời hợt hay thấy thoáng qua, cũng không 
phải cái thấy các tướng bên ngoài mà là như thực liễu tri (thấy 
các pháp như chúng thực sự là), hay thấy rõ tam tướng của 
mọi hiện hữu duyên sinh. Chính trí tuệ này, với sự an định 
của tâm như nền tảng của nó, có thể giúp hành giả thanh lọc 
mọi cầu uê và thấy Chân Lý Niết bàn. Thiền tuệ (Vipassanà 
— bhàvanả), do đó, là một giáo lý đặc trưng của chính Đức 
Phật, một kinh nghiệm độc đáo của bậc Đạo Sư, độc quyền 
của Phật giáo, và trước thời Đức Phật chưa từng hiện hữu. 


38 


Cøz ẩng cổ xiz4 


Như vậy Định và Tuệ (Samatha — Vipassanà) phối hợp 
với nhau và chỉ-quán vận chuyên song hành (yuganaddha). 
Hành giả thành tựu viên mãn pháp thiền nhờ biết liên kết chỉ 
và quán với nhau sao cho cả hai được quân bình. Một bên là 
an tịnh nội tâm, một bên là tuệ giác bén nhạy. 


“Ở đây sự tu tập Tuệ (Vipassanà) cần phối hợp với sự tu 
tập Định (Samàtha), và mỗi loại vận hành theo một cách mà 
không qua mặt nhau, cả hai đều phải đạt mức quân bình về 
lực. Nếu phân tích quá mức (nghiêng về tuệ) có thê sanh rồi 
loạn, và nếu quá nghiêng về định thì lười biếng sẽ lén vào ””. 


Như Đức Phật nói: “Hấp tu tập định, này các Tỳ kheo, 
vị Tỳ kheo có định tâm sẽ thấy các pháp như chúng thực sự 
là (thấy như thực) ”. 


Sự tu tập định, tuy nhiên tự nó không phải là cứu cánh. 
Định chỉ là phương tiện đề đạt đến một cái gì đó vi diệu hơn 
thường được coi là có tầm quan trọng sống còn, đó là Tuệ 
(Vipassanà). Nói một cách khác, định là một phương tiện đề 
đạt đến Chánh Kiến, chi đầu tiên của đạo lộ (Bát Chánh). 
Mặc dù chỉ là một phương tiện để đạt đến cứu cánh, Định 
cũng đóng một vai trò quan trọng trong Bát Chánh Đạo, nó 
cũng được xem như Citta visuddhi, thanh tịnh tâm, mà sự 
thanh tịnh tâm này được tạo ra nhờ làm lặng yên năm triền 
cái, và không thê trông đợi thanh tịnh tâm, cũng như không 


! The way oƒ Mindƒfulness. Bhikkhu Soma (lake house, colombo 1949). 
PX. VN. 
?§.HL.13. 


266 


Chánb Đ7ab 


thể trông đợi sự định tâm nơi một người còn bị những thọ khô 
bức bách. Đơn giản và rõ ràng là bao lâu thân và tâm ta còn 
bị khổ sở vì đau đớn, thì không thê nào có được sự định tâm 
đúng với danh xưng của nó. Đức Phật đã làm sáng tỏ điểm 
này: “Do không có khinh an, nên sống đau khổ. Do tâm đau 
khô nên không có định tĩnh. Do tâm không định tĩnh, nên các 


1 


pháp không hiện rõ ”". 


“Có hai Pháp (Dhamma), này các Tỳ kheo, cân phải 
được tu tập để hiểu rõ tham, sân và sỉ... Thế nào là hai? Định 
và Tuệ, hai pháp này cần phải được tu tập để đoạn trừ, để 


đoạn diệt, đề tận diệt tham, sân, và sỉ... ”. 


Hơn nữa Đức Phật còn nói: 


“Có hai pháp này các Tỳ kheo, dự phần vào mình (Hijà 
- bhàgiyà: Thuận mình phần), thể nào là hai? Đó là chỉ và 
quán (Định- Tuệ), khi chỉ được tu tập, tâm cũng được tu tập; 
do tâm được tu tập mà tham được đoạn trừ. Khi quán được 
tu tập, trí tuệ cũng được tu tập; do tuệ được tu tập, vô mình 
được đoạn trừ. Tâm bị ô nhiễm với tham sẽ không có giải 
thoát. Khi có sự ô nhiễm của vô mình thời trí tuệ không được 
tu tập. Như vậy, giải thoát Tâm (Cefo vimuffi) là do tâm được 
thanh lọc khỏi tham. Giải thoát Tuệ (Pannà vừnutffi) là do tâm 


được gột rửa khỏi vô mình `”. 


rS,V. 389. 
? A.I.100. 
3A. 61. 


387 


Cøz Ẩ ng cổ x1/4 


Từ đoạn kinh trên rõ ràng là chỉ và quán, hay nói một 
cách khác Chánh định và Chánh kiến của đạo lộ không thê 
nào tách rời nhau; hai pháp này phối hợp sẽ hỗ trợ lẫn nhau. 
Không có một mức độ định tâm nào đó thì tuệ cũng khó có 
thể phát triển và nếu không có mức độ tuệ nào đó, tức là 
không có một tri kiến hiểu biết nào đó về thực chất của cuộc 
đời, định cũng khó có thể được tu tập. Sự kiện này đã được 
Đức Phật giải thích như vầy: 


“Không có tuệ, không định 
Người thiếu định, không tuệ 
Ai có định và tuệ 


Thực gân kê Niết bàn ”!. 


Người tầm cầu sự thanh tịnh tối thượng là người khéo 
an lập mình vào giới, thực hành pháp khổ hạnh chân chánh 
(Tapas), thiêu đốt các dục tham trong tâm và tu tập thiền đạo 
(Jhànamagza) nhờ vượt qua những chướng ngại mà một hành 
giả phải đối đầu. Nhưng có năm triền cái đặc biệt ngăn trở 
định và con đường giải thoát. Trong kinh Pàli năm triền cái 
này gọi là Panca nivaranàni. Đề cập đến năm triền cái này 
Đức Phật nói: “Này các Tỳ kheo, năm triển cái này tác thành 
sỉ ám ,tác thành không mắt, tác thành vô trí, đoạn diệt trí tuệ, 


dụự phần vào tốn hại, không đưa đến Niết bàn ”°. 


! Dhp. 372. 
? S.V. 97. 


2668 


Chánh Đ7ab 


Nivaranàni (triền cái) nghĩa là những gì ngăn che và cản 
trợ sự phát triển tỉnh thần, sở đĩ gọi là triền cái bởi vì nó đóng 
kín, cắt đứt và che khuất. Chúng đóng kín cánh cửa đi vào 
giải thoát. Năm triền cái đó là gì? 

1) Tham Dục (Kàmacchanda) 

2) Sân Hận (Vyàpàda) 

3) Hôn Trầm và Thuy Miên (Thìna-Middha) 

4) Trạo Củ-Hối Quá (Uddhacca-Kukkucca). 

5) Nghi Hoặc (Vicikiccà). 


1) Kàmacchanda là tham đắm các dục lạc ngũ trần. 
Những tư duy tham dục này rõ ràng làm chậm lại sự phát 
triển tinh thần. Nó khuấy động tâm và cản trở định. Tham dục 
phát sanh là do không chế ngự các căn, nghĩa là khi hành giả 
bất giác, không phòng hộ các căn của mình đề cho những tư 
duy tham dục khởi lên khiến cho dòng tâm thức bị uế nhiễm. 
Chính vì vậy hành giả cần phải tỉnh giác canh chừng loại triền 
cái bít kín cánh cửa đi vào giải thoát này. 

2) Kế đến, Vyàpàda là sân hận. Cũng như những trường 
hợp tham dục, chính do không tác ý như lý (Ayomso- 
manasikàra) mà sân hận phát sanh, khi sân hận phát sanh nếu 
không chặn đứng sự sinh sôi nây nở của nó, nó sẽ làm cho 
tâm cùn nhụt và che lấp trí tuệ, sân hận làm méo mó tâm và 
các tâm sở của nó, vì vậy nó cản trở sự tỉnh giác và bít lối 
vào giải thoát, tham dục và sân hận đều dựa vào vô minh, 


360 


Cøz¿ ẩư”ng cổ xiz4 


nó không chỉ cản trở sự phát triển tâm linh, mà còn tác động 
như nhân căn đề của mọi bất hoà và xung đột giữa người và 
người, giữa quốc gia với quốc gia. 

3) Tâm triền cái thứ ba, Thìna và Middha, là trạng thái 
hôn trầm rã rượi hay trạng thái bệnh hoạn của tâm và các tâm 
sở. Nó không phải như một số người có khuynh hướng nghĩ 
là trạng thái uỀ oải của thân; vì ngay cả các bậc A-La-Hán, 
các bậc Toàn Giác, những vị đã đoạn trừ hoàn toàn tâm triền 
cái này, vẫn phải chịu sự mệt mỏi về thân. Trạng thái hôn 
trầm — thuy miên, cũng như bơ đặc quánh không thể phết 
được, làm cho tâm cứng nhắc và trơ lì, vì thế nhiệt tâm và tinh 
cần của hành giả đối với việc hành thiền bị lơi lỏng, hành giả 
trở nên lười biếng và bệnh hoạn về tinh thần. Trạng thái uể oải 
rã rượi này thường dẫn đến sự lười biếng càng lúc cảng thậm 
tệ hơn, cho đến cuối cùng biến thành một trạng thái lãnh đạm 
đến độ tàn nhẫn. 


4) Triền cái thứ tư Uddhacca-Kukkucca là Trạo cử-Hối 
quá, một bất lợi khác gây khó khăn cho tiến bộ tâm linh. Khi 
tâm trở nên bất an giống như lũ ong xôn xao trong cái tô lắc 
lư, nó không thể tập trung được. Sự bứt rứt của tâm này cản 
trở sự an tịnh và làm tắc nghẽn con đường hướng thượng. 
Tâm lo âu chỉ là sự tai hại. Khi một người lo âu về chuyện 
này, chuyện nọ, lo âu về những chuyện đã làm hay chưa làm 
và về những điều rủi ro bất hạnh trong đời, tâm họ không thể 
nảo có sự an lạc. Tất cả mọi trạng thái bực bội, lo lắng cũng 
như bồn chồn, dao động này của tâm đều ngăn cản tâm định. 


300 


Chánb Đ7b 


Vì vậy, hai chướng ngại này là trạo cử và hối quá, được kể 
trong năm pháp chướng ngại làm chậm lại sự tiễn bộ tâm linh. 

5) Triền cái thứ năm và cuối cùng là Hoài nghi. Từ Pàii 
vi + cikicchà nghĩa đen là: Không (vi = vigata) thuốc chữa 
(cikicchà), vâng, một người ở trong tình trạng bối rồi (hoài 
nghi) thực sự là người đang bị một chứng bệnh tàn khốc nhất 
và trừ khi anh ta buông bỏ mối hoài nghỉ của mình, bằng 
không anh ta vẫn phải tiếp tục lo âu và đau khổ về chứng 
bệnh tàn khốc này. Bao lâu con người còn phải chịu tình trạng 
khó chịu tỉnh thần này, tình trạng lưỡng lữ không quyết đoán 
được này, họ sẽ vẫn tiếp tục có thái độ hoài nghi về mọi việc 
mà điều này được xem là bất lợi nhất cho sự tu tập tâm. Các 
nhà chú giải giải thích tâm triền cái này như là sự không có 
khả năng quyết định điều gì một cách rõ rệt, nó cũng bao gồm 
cả sự hoài nghi về khả năng có thể chứng đắc các thiền nữa. 
Như vậy năm triền cái này cả riêng (từng tâm triền cái một) 
lẫn chung đều ngăn cản sự chứng đắc các thiền. 

Tâm người nào còn bị các pháp bất lợi này che án, sẽ 
không thể tập trung vào bất kỳ đề mục được xem là thiện nào. 
Dĩ nhiên họ có thể tập trung vào một đối tượng nào đó với 
những tư duy tham dục và sân hận... nhưng lúc ấy, sự tập trung 
của họ gọi là tà định (micchà samàdhi). Điều rõ ràng là bao 
lâu những bất tịnh và dục vọng (kilesa) còn hiện diện trong 
con người, các tư duy ác bắt thiện vẫn sẽ tiếp tục khởi lên. Tuy 
nhiên, với một người thực hành thiền định sẽ không thể phạm 
vào bất cứ điều ác nào, vì các triền cái đã được chế ngự. 


3ø1 


Cøz ẨÙng cổ xiz4 


Hành giả phải tu tập năm thiền chỉ (Jhànanga) để khắc 
phục năm triền cái. Đó là: Vitakka, Vicàra, Pìti, Sukha và 
Ekaggatà được coi là đối nghịch với năm pháp cái. Chính 
năm thiền chỉ này sẽ nâng các cấp thanh tịnh tâm của hành 
giả từ thấp lên cao. Tâm kết hợp với chúng trở thành tâm 
thiền (Thàna), các thiền chi này theo thứ tự từng chi một, chế 
ngự các triền cái ngăn cản con đường thiền định của hành 
giả. Chăng hạn tham dục được đè nén bởi định hay nhất tâm 
(ekaggatà), sân hận bị đè nén bởi hỷ (pìti), hôn trầm - thuy 
miên bởi tầm (vitakka), trạo cử - hối quá bởi lạc (sukha) và 
hoài nghỉ bởi tứ (vicàra), khi chúng được sắp theo từng cặp 
sẽ là như vây: 

Kàmacchanda — Ekaggatà (Tham dục — Nhất tâm) 

Wyapada — Pìii (Sân hận — Hỷ lạc) 

Thina-Middha — Vitakka (Hôn trầm-Thụy miên — Tẩm) 

Uddhacca-Kukkueca — Sukha (Trạo củ-Hỗi quá — Lạc) 

Vicikicchà — Vicara (Nghị hoặc — Tú) 


Giờ đây, người thực sự có quyết tâm hành thiền sẽ tìm 
một nơi thanh vắng, cô găng tránh xa mọi người. Sự an tịnh 
đạt được qua việc độc cư thiền định sẽ giúp bậc trí khi trở lại 
với đời sống bình thường tiếp tục công việc một cách tốt đẹp 
hơn, có phương pháp hơn và hiệu quả hơn, nhất là không bị 
mắc lừa những dục lạc của đời sông phôn hoa đô hội. 


Cũng như một sinh viên có quyêt tâm muôn nghiên cứu 
chuyên sâu, sẽ tự tách mình khỏi những hấp dẫn của giác 
quan, tìm một môi trường thích hợp, cân củ làm việc và thành 


292 


Chánh Đ/ab 


đạt công trình của mình. Người hành thiền cũng phải như vậy, 
rút vào một nơi thích hợp nào đó và trú tâm trên đề mục hành 
thiền của mình. Đây là lúc vị ấy mạo hiểm vào công việc khó 
khăn nhất. Vị ấy phải thấy được tâm mình thực sự vận hành 
như thế nào, các tư duy cứ liên tục đến rồi đi ra sao, chúng 
xuất hiện rồi lại tái xuất hiện theo lối nào. Vị ấy sống thực 
hành quán các pháp. Khi tham dục có mặt, vị ây biết rõ: “Nội 
tạm có tham dục ”, và khi tham dục không có mặt, vị ấy biết 

“Nội tâm không có tham dục... ” Bằng cách này hành giả 
hiểu rõ được bốn triền cái còn lại. Như vậy với sự trợ lực của 
Chánh Tinh tấn và Chánh niệm, hai chỉ phần khác của nhóm 
Định (Samàdh)) trong đạo lộ, trước tiên vị ấy đạt đến cận định 
(Upacàra samàdhi), kế đến nhờ chế ngự năm triền cái và tây 
trừ những bất tịnh của dòng tâm thức, vị ây dần dần đạt đến 
sơ thiên (Jhàna). Trạng thái này được gọi là Chánh định hay 
An chỉ định (Appanà samàdhi) tuần tự đúng theo tiến trình, vị 
ây đạt đến ba thiền khác!. 


! Hệ thống tứ thiền được trình bày trong các kinh như sau: 

a) Ở đây, này các Tỳ kheo, vị Tỳ kheo ly dục, ly bất thiện pháp, chứng và 
trú sơ thiền một trạng thái hỷ, lạc do ly dục sanh, đi kèm với tầm và tứ. 
b) Sau đó bằng cách tịnh chỉ tầm và tứ, vị ấy chứng nhập và an trú nhị 
thiền một trạng thái nội tĩnh nhất tâm, không tầm và tứ cùng với hỷ lạc 
do định sanh. 

c) Sau đó bằng cách ly hÿ vị ấy trú xả, chánh niệm và tỉnh giác, vị ấy 
cảm nhận trong thân lạc thọ, chứng và trú tam thiền mà các bậc Thánh 
gọi là: “Xả, Niệm, Lạc trú”. 

đ) Sau đó bằng cách xả lạc và khổ, diệt trừ hỷ ưu đã có trước, vị ấy 
chứng và trú tứ thiền một trạng thái không khổ không lạc, một trạng thái 
thanh tịnh có xả và niệm. 

D.H.126; M.I. 159,181. 


29 


Cøz ẩưng cổ x1z4 


Ở giai đoạn này, sự định tĩnh của tâm có thể được so 
sánh với ngọn đèn dầu, không bị chao động trong một nơi 
kín gió. Sự tập trung thâm sâu này đã gắn chặt tâm hành giả 
vào đề mục khiến cho nó không còn bị dao động và xáo trộn 
nữa. Tâm và các tâm sở được duy trì ở trạng thái thăng bằng, 
chăng khác nào cái cân đĩa được giữ thăng bằng vững chắc. 
Bao lâu vị ấy còn ở trong trạng thái nhập thiền này, trong loại 
định tâm cao nhất này, VỊ ấy không thể nào bị xáo trộn bởi 
những điều kiện bất thuận lợi nhất. Sau khi chứng đắc đệ tứ 
thiền, hành giả có thể phát triển các năng lực thần thông như 
đọc được tâm của người khác, dò tìm vào quá khứ xa xăm để 
thấy các tiền kiếp của mình... 


Tuy nhiên, có lẽ cũng nên lưu ý ở đây là ngay cả việc đạt 
đến đỉnh cao của pháp hành thiền định này cũng không đặt 
hành giả vào vị trí an ôn; vì những khuynh hướng ngủ ngầm 
trong tâm vẫn chưa được đoạn trừ. Những khuynh hướng ngủ 
ngầm này chỉ tạm thời ngưng hoạt động và bất cứ lúc nào nó 
cũng có thê xuất hiện nếu điều kiện cho phép, khi Chánh Tỉnh 
tấn và Chánh niệm yếu đi, lúc ấy chúng sẽ gây khó chịu cho 
tâm hành giả. Vì hành giả vẫn còn những cấu ué, những thôi 
thúc bắt thiện ngủ ngầm trong bản chất của mình, nên hành giả 
vẫn chưa ở trong trạng thái an ồn tuyệt đối. Hành giả chỉ đạt 
được an tịnh tâm do sự tập trung hay định sanh mà điều này là 
phương tiện tối cần đề phát triển trí tuệ. Chính do tuệ mà các 
khuynh hướng ngủ ngầm được bứng gốc khỏi tâm hành giả. 
Khi những khuynh hướng này ngủ ngầm trong phần sâu thắm 


394 


Chánb ĐÐ7ab 


của tâm, chúng được gọi là pháp tùy miên (Anusaya), các 
pháp này ngủ ngầm bao lâu chúng không được nuôi dưỡng. 
Năm giác quan bên ngoài (ngũ căn), với ý căn thứ sáu, cung 
cấp thức ăn cần thiết bằng các hình thức sắc, thanh, hương, vị, 
xúc và pháp. Các loại thức ăn này hoặc là vừa ý, hoặc là khó 
chịu. Tuy nhiên, trong cả hai trường hợp các đối tượng giác 
quan này đều tác động như những vật kích thích, và ngay khi 
các khuynh hướng tuỳ miên này bị kích thích như vậy, chúng 
liền khởi lên trên bề mặt, sự khởi sanh của những khuynh 
hướng này thường được gọi là Pariyutthàna (sự bộc phát) hay 
Samudàgata (sự sanh khởi). Khi chúng bị đánh thức và trỗi 
dậy như vậy, chúng có khuynh hướng muốn đảo thoát, muốn 
tìm một lỗi đề thoát ra ngoài. Nếu hành giả không vận dụng 
như lý tác ý đê kiểm soát những khuynh hướng phát sanh này, 
chúng sẽ thoát ra qua các cửa thân hoặc khâu hay có khi cả 
hai, và lúc đó nó được gọi là Vìtikkama, tức là sự vượt quá 
hay vi phạm. 


Trong ba cấp độ của khuynh hướng, cấp độ thứ ba tức 
“cấp độ vượt quá” là thô tháo, cấp độ thứ hai “cấp độ khởi 
lên” tương đối vi tế, và cấp độ thứ nhất hay “cấp độ tuỳ miên”, 
vi tế hơn hết. Ba loại vũ khí đề chế ngự và giải thoát tâm khỏi 
ba cấp độ này là Giới, Định và Tuệ. Nhờ Giới (Sìla) mà mọi 
thân hành và khẩu hành ác được chế ngự, “cấp độ vượt quá” 
này bị chặn đứng. Thực sự mà nói rằng để điều phục những 
hành động của thân và lời nói, thậm chí phải cần đến một mức 
độ kỷ luật tỉnh thần nào đó, nhưng không nhất thiết phải có 
sự hành thiền nghiêm ngặt và căng thăng. Nhờ giới mà thân 


39% 


Cøz Ẩng cổ x1z4 


và khâu của con người có thê được trấn tĩnh và an lạc, nhưng 
không chế ngự được tâm vì thiểu Định (Samàdhi). Giới không 
thể kiểm soát tâm, mặc dù nó là một vốn quý đề lắng dịu tâm. 
Định với sự hỗ trợ của như lý tác ý sẽ chế ngự được cấp độ 
thứ hai của khuynh hướng, nhờ vậy ngăn chúng khỏi thoát ra 
ngoài. Tuy nhiên định không thê đoạn trừ các khuynh hướng 
tuỳ miên, mà chỉ có Tuệ (Pannà) mới làm được công việc nảy. 
Nhờ Tuệ mà tất cả những thôi thúc, những khuynh hướng 
cùng với gốc rễ của chúng được đoạn trừ và triệt tiêu không 
thể mọc lại, và đây là sự giải thoát. 

Chính nhờ tu tập Tuệ (Vipassanà Bhàvanà) mà các 
khuynh hướng tuỳ miên được đoạn trừ. Do vậy hành giả tự 
an lập mình vào chánh định và phát triển tuệ giác. 

“Sabbe samkhảrà aniecàä... 
Sabbe samkhảrà dukkhả... 


Sabba dhamma anatià... ”" 


“Tất cả hữu vi là Vô thường... 
Tát cả hữu vi là Khổ... 
Tát cả (dhamma) là Vô ngã... ” 

Sự tu tập Tuệ hàm ý có gắng hiểu rõ tính chất Vô thường, 
Khổ và Vô ngã của năm thủ uân. Vì vậy hành giả nhiệt tâm 
và tỉnh giác tiền hành thiền tuệ, cho đến một ngày kia, lần 


! Dhp. 277 - 279. 


306 


Chánh Đ7ab 


đầu tiên trong đời, vị ấy thành tựu trí tuệ hiểu biết bản chất 
thực của con người mình, tức là tuệ tri năm thủ uấn, và chứng 
nghiệm Niết bàn. Như vậy vị ấy đã đạt đến tầng thực chứng 
thứ nhất. Sự thành tựu này bẻ gãy ba hạ phần kiết sử! đó là 
(1) Thân kiến, ảo tưởng về một cái “ôi” điều khiển năm 
uân, (2) Hoài Nghi, (3) Giới Câm Thủ (chấp vào các lễ nghỉ 
giáo điều...), nhờ vậy vị ấy trở thành bậc thánh Tu Đà Hoàn 
(Sotàpanna). Vì các cấu uế của vị ấy chưa bị thiêu huỷ hoàn 
toàn, nên còn phải tái sanh ít nhất bảy lần nữa nhưng không 
bao giờ thấp hơn cõi người. Lời nói và hành động của vị ấy 
rất mực đạo đức, đồng thời vị ấy tránh xa mọi việc sát sanh, 
trộm cắp, tà dâm, nói dối và uống rượu. 


Tiếp tục tiễn hành thiền tuệ của mình một cách say mê, 
hành giả làm suy yếu hai kiết sử nữa là dục ái và sân. Với trí 
tuệ thấy rõ hơn về Niết bàn, vị ây đạt đến tầng thực chứng thứ 
hai và trở thành một vị Tư Đà Hàm (Sakadàgàm!), bậc thánh 
Nhất Lai; vì nếu không đạt đến A-La-Hán quả trong kiếp hiện 
tại, thì vị ấy chỉ còn tái sanh trong thế gian này một lần nữa 
mà thôi. 

Cuối cùng bẻ gãy luôn hai kiết sử? đã được làm cho suy 
yêu đó, lúc này vị ấy đạt đến tầng thực chứng thứ ba, thấy Niết 


! Có 10 kiết sử (Dasa samyojanàni) 1. Sakkàya — ditthi, 2. Vicikicchà, 
3. Silabbata — paràmàsa, 4. Kàma - ràga, 5. Vyagpàda, 6. Rùparàga, 7. 
Arùparàga, 8. Màna, 9. Uddhacca, 10. Avijjà. 

? Năm kiết sử này được gọi là “Hạ Phần Kiết Sử” (Orambhàgiya), bởi 
vì chúng trói buộc con người vào các thế giới thấp hơn gọi là Dục Giới 
(Kàma-Lokas). Xem M.6 và 64. 


397 


Cøz ẩ”g cổ xiz4 


bàn với trí tuệ rõ ràng hơn trước, và được gọi là Anagàmi, bậc 
thánh Bất Lai. Bởi vì khi tham dục đã được tận diệt, vị ấy 
không thể tái sanh vào cõi dục (Kàma — Loka) bao gồm thế 
giới Chư thiên, nhân loại và các đường ác đạo khác. VỊ ây tái 
sanh vào các Phạm Thiên giới! (Brahma). 


Nhờ tuệ giác bén nhạy, sau đó vị ây đạt đến tầng thực 
chứng thứ tư, cũng là tầng cuối cùng để trở thành một vị 
A-La-Hán (Arahat), bậc Thánh toàn hảo. Với sự chứng đắc 
này, năm kiết sử còn lại là: Ái sắc, Ái vô sắc, Ngã mạn, Trạo 
cử và Vô minh bị bẻ gãy. Với sự tây trừ cuối cùng này vị ấy 
đạt đến trạng thái, ở đây ánh sáng của Niết bàn, trong sự viên 
mãn của nó, sự an tịnh vượt ngoài ngôn từ, và sự giải thoát bắt 
động của tâm loé lên cho vị ấy đến mức thế gian này không 
còn ý nghĩa gì đồi với vị ấy nữa. 

Trong sự giải thoát, trí khởi lên: “7ø đã được giải thoát ”. 
VỊ ấy biết rõ: “Sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc cần 
làm đã làm xong, không còn gì để trở lại (nghĩa là không còn 
ngũ uấn để tái sanh nữa)”. 

Một vị A-La-Hán đã vượt qua cả thiện lẫn ác. Vì vị Ấy 
không còn hành nghiệp (tức là Samkhàra trong Thập Nhị 
Nhân Duyên), mặc dù không thoát khỏi quả của nghiệp quá 
khứ, vị ấy vĩnh viễn không còn tích luỹ nghiệp mới. Bất cứ 
những gì vị ấy làm dù bằng thân, khẩu, hoặc ý, không còn tạo 
ra nghiệp mới nữa, mà trở thành “tuyệt giống”. Những hành 


! XemMdó6; s.v. 61. 


208 


Chánb ĐÐ7ab 


động này không do các dục hay những khuynh hướng tùy 
miên thúc đầy. Chúng chỉ đơn thuần là hành động (Kiriya: 
Duy tác) tuy chúng vẫn ảnh hưởng đến người khác. 

Chính là muốn đề cập đến các vị Thánh A-La-Hán này 

mà Đức Phật nói: 

“Bỏ trói buộc loài người 

Vượt trói buộc Chư thiên 

Giải thoát mọi trói buộc 

1à gọi Bà la môn ”', 
“Á¡ dục, sân và mạn, 
Đã làm cho rơi rụng, 
Như hạt cải đầu kim 
1a gọi Bà la môn ””. 

Cá tính (carita) của con người rất đa dạng. Thanh Tịnh 
Đạo đề cập đến sáu loại chính là tham, sân, si, tín, tuệ và tư 
duy. Vì cá tính khác nhau nên đề mục hành thiền cũng khác 
nhau. Ta có thê gặp những đề mục này rải rác trong Tam Tạng, 
đặc biệt trong các kinh. Thanh Tịnh Đạo (Visudddhimagøa) 
mô tả 40 loại trong số đó: 


! Dhp. 417. Ở đây từ “Brahmana” (Bà-La-Môn) là một từ tương đồng 
với A-La-Hán theo nghĩa của “Người đã bỏ qua một bên mọi điều ác”. 
Xem Pháp Cú câu 388. 

?Sn. 631. 


399 


Cøz ẩng cổ x1/4 


Mười đề mục Biến Xứ (Kasina) 

Mười đề mục Bắt Tịnh (4subba) 

Mười đề mục Tuỳ Niệm (4ssaii) 

Bốn Phạm Trú (Brahmavihàra) 

Bồn đề mục thiền Vô Sắc (Ảruppà). 

Một đề mục Quán Vật Thực (Ekà Samnà) 
Một đề mục Phân Tích Tứ Đại (wva/thàng). 


Về đề mục thiền thích hợp, theo Thanh Tịnh Đạo, thì 
mười bất tịnh và Chánh niệm trên thân được coi là thích 
hợp cho một người có tính tham dục, bốn Phạm Trú (Tứ Vô 
Lượng tâm) và bốn Biến xứ (Kasina) xanh, vàng, đỏ, trắng 
thích hợp với người có tánh sân hận; Chánh niệm trên hơi thở 
vô ra được coi là thích hợp cho người có tánh si mê và suy 
tầm; sáu tùy niệm đầu (niệm ân Đức Phật, Pháp, Tăng, Giới, 
Thí và Niệm Thiên) thích hợp cho cá tính đức tin; và đối với 
người tánh tuệ thì đề mục niệm chết, niệm sự bình an (niệm 
diệt), phân tích tứ đại và quán vật thực bất tịnh là thích hợp. 
Các Biến xứ (Kasina) còn lại và bốn đề mục thiền vô sắc 
được xem là thích hợp cho tất cả cá tánh. 


Trong phạm vi hạn hẹp của cuốn sách không thê và cũng 
không cần thiết liệt kê các đề mục thiền khác trong chương 
nói về Chánh định này. Những ai quan tâm có thể nghiên cứu 
thêm trong Visudddhimagga (Thanh Tịnh Đạo) hoặc trong bộ 
Vimutti Magga (Giải Thoát Đạo). 


40O 


Chánh Đ/ab 


Thực sự mà nói, khó có thể đặt ra những quy luật cứng 
nhắc đối với các cá tính và đề mục thiền khác nhau. Trong 
Trung Bộ Kinh có hai bài kinh số 61 và 62, ở đó Đức Phật 
khích lệ Tôn giả Ràhula khi dạy pháp cho Tôn giả. Hai bải 
kinh này dành phần lớn vào việc hướng dẫn hành thiền. Trong 
bài kinh 62, một điều thú vị cần ghi nhận là bậc Đạo Sư đưa ra 
bảy loại đề mục tu tập thiền cho Ràhula, lúc đó, theo chú giải 
chỉ mới 18 tuổi và là một vị Sadi, khi nhận các đề mục này. Ở 
đây là trích đoạn từ bài kinh. 

“Này Ràhula, hãy tu tập thiển tâm Từ (Mettà), nhờ tu tập 
thiên tâm Từ, sân tâm sẽ được trừ diệt. 

Này Ràhula, hãy tụ tập thiên tâm Bi (Karunà), nhờ tu tập 
thiển tâm Bì này hai tâm sẽ được trừ diệt. 

Này Ràhula, hãy tu tập thiên tâm Hỷ (Mudità), nhờ tu tập 
thiên tâm Hỷ này bắt mãn sẽ được loại trừ. 

Này Ràhula, hãy tu tập thiên tâm Xả (Upekkhà), nhờ tu 
tập thiên tâm Xả này hận tâm sẽ được đoạn trừ. 


Này Ràhula, hãy tu tập thiền quán Bất tịnh (Asubha), nhờ 
fụ tập thiển quán Bất tịnh này tham dục sẽ được điệt trừ. 

Này Ràhula, hãy tu tập thiên quán Vô thường, nhờ tu tập 
thiên quán Vô thường này, ngã mạn sẽ được đoạn trừ. 

Này Ràhula, hãy tr tập thiền niệm hơi thở vô-ra 
(ànapànasafi), nhờ thực hành thường xuyên và làm cho sung 
mãn sẽ đem lại quả lớn, đem lại lợi ích lớn ”. 


4OI 


Cøz ẩ”ớg cổ xiz4 


Hành giả không thể và cũng không cần thiết phải thực 
hành tất cả 40 đề mục thiền này, điều quan trọng là làm sao 
chọn được một đề mục thích hợp nhất với cá tính của mình. 
Có thê trực tiếp gặp một người có kinh nghiệm hành thiền đề 
xin hướng dẫn. Nhưng bước khởi đầu, với những bài kinh đã 
đề cập ở trên, có lẽ cũng tạm đủ cho một vị hành giả nhiệt 
tâm nương tựa tu hành. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là 
phải trung thực nhận ra cá tính của bạn là loại nào, vì trừ phi 
bạn làm được như vậy, bằng không bạn sẽ khó có thê chọn 
được một đề mục thiền thích hợp cho mình. Khi bạn đã chọn 
đề mục xong, tiền hành tu tập với tín tâm. Nếu bạn bị những 
công việc làm ăn choán hết thì giờ, có lẽ không dễ gì cho 
bạn đề tách mình ra khỏi và ngồi xuống trong một nơi thanh 
vắng mỗi ngày một thời gian nhất định đề hành thiền nghiêm 
túc; nhưng nếu bạn chân thành và có gắng thực hành, bạn 
cũng có thể thành công. Việc hành thiền cần phải thực hiện 
một cách đều đặn vào những giờ cố định trong một giai đoạn 
tương đối và bạn cũng không nên trông đợi những kết quả 
nhanh chóng. Những biến đổi về phương diện tâm lý diễn ra 
rất chậm. Chính nhờ rèn luyện bằng thiền quán ở nơi thanh 
vắng mà bạn thành tựu được sự yên tịnh nội tâm. Bạn cũng 
có thê thành tựu điều đó chứ? Câu trả lời của Lord Horder 
thật thú vị: “... câu trả lời là 'được. Nhưng bằng cách nào? 
À, không phải do làm “một điều vĩ đại nào cả”. “Tại sao các 
bậc Thánh là Thúnh?”. Một người nào đó hỏi. Và câu trả 
lời: “Bởi vì họ vui khi khó vui, nhẫn nại khi khó nhẫn nại. 
Khi muốn dừng lại thì họ tiếp tục đi, và khi muốn nói họ lại 


402 


Chánh ĐÐ7ab 


giữ yên lặng”. Tất cả chỉ có thể, rất đơn giản nhưng lại rất 


, 


khó làm, vấn đề vệ sinh tỉnh thần là vậy... ”. 


Bây giờ chúng ta hãy xét đến một trong số 40 đề mục 
thiền ấy. Niệm hơi thở vô-ra (Ànàpànasati) là một đề mục 
thiền rất được nhiều người ưa thích và thực hành. Đề mục 
này đã được đức Bồ tát sử dụng khi nỗ lực thành đạt Giác 
Ngộ dưới cây Bồ Đề và chính Đức Phật nhắn mạnh đến tầm 
quan trọng của việc thực hành quán niệm hơi thở này. Một lần 
nọ, Đức Thế Tôn nói: “Này các Tỳ kheo, Như Lai muốn sống 
một mình trong ba tháng. Hãy đề người duy nhất đến thăm 
Ta là người mang đồ ăn cho Ta”. “Thưa vâng, bạch Đức Thế 
Tôn ”, chư tăng đồng trả lời. Cuối ba tháng ấy Đức Thế Tôn 
gọi các vị Tỳ kheo lại và nói như vầy: 


Này các Tỳ kheo, nếu có người nào (những du sĩ ngoại 
đạo) đến hỏi các con: “Thiên định nào Sa-môn Gotama 
thường thực hành trong suốt mùa an cư”. Các con cân phải 
nói nhự vây: 'Đức Thế Tôn thường thực hành thiển quán 
niệm hơi thở vô — ra trong suốt mùa an cư `. Ở đây, này các Tỳ 
kheo, Chánh niệm ta thở vào, Chánh niệm ta thở ra... .... (như 
trong bài kinh trên trang... .). này các Tỳ kheo, người nào nói 
một cách chân chánh sẽ nói rằng Chánh niệm vào hơi thở ra 
là Thánh (Noble) trú (lỗi sống của bậc Thánh), là Phạm trú, 
là Như Lai trú ”. 


Kinh điền Phật giáo rất thường đề cập đến loại thiền quán 
niệm hơi thở này, và không có gì phải ngạc nhiên khi khích 


S.v. 326. 


403 


Cøz Ẩng cổ xi/4 


lệ Ràhula, bậc Đạo Sư đã đưa ra những lời chỉ dẫn chỉ tiết về 
phương pháp thiền quán ấy. Bây giờ chúng ta hãy trở lại với 
bài kinh 62 của Trung Bộ Kinh (Majhimà Nikàya): 


“Ở đây, này Ràhula, vị Tỳ kheo đi đến khu rừng, đi đến 
góc cây, hay đi đến một nơi thanh vắng, ngôi kiết già, lưng 
thẳng, và giữ niệm tỉnh táo. Chánh niệm vị ấy thở vào, Chánh 
niệm vị ấy thở ra. Khi thở vào một hơi dài vị ấy biết rõ: '†a 
thở vào một hơi đài”. Khi thở ra một hơi đải, vị ấy biết rõ: '1a 
thở ra một hơi dài”. Khi thở vào một hơi ngắn, vị ấy biết rõ: 
1a thở vào một hơi ngắn ˆ Khi thở ra một hơi ngắn, vị ấy biết 
rõ: “ta thở ra một hơi ngắn ”. 'Ý thức toàn tiễn trình (hơi thở) 
ta sẽ thở vào ”, vị ấy tự luyện tập như váy: 'Ý thức toàn bộ tiễn 
trình (hơi thỏ) ta sẽ thở ra, vị ấy tự mình luyện tập như vậy. 
'n tịnh thân hành (sự vận hành của hơi thở) Ta sẽ thở vào , 
vị ấy tự luyện tập như vậy. “1n tịnh thân hành (hơi thỏ) ta sẽ 
thở ra” VỊ ấy luyện tập như vậy; và... ” Bài kinh tiếp tục và 
kết thúc với lời tuyên bố: “Niệm hơi thở vào — và niệm hơi 
thở ra, này Ràhula, được thực hành thường xuyên và được 
phát triển nhự vậy sẽ tạo ra quả lớn, tạo ra lợi ích lớn. Khi, 
này Ràhula, thở vào và thở ra với Chánh niệm đã được phát 
triển và thực hành thường xuyên như vậy, ngay cả khi hơi thở 
vào và hơi thở ra cuối cùng diệt cũng ý thức được, không phải 
không ý thức được ”. 

Ở đây, ta cần đề ý cân thận những từ “một cách ý thức 
vị ấy thở vào và một cách ý thức vị ấy thở ra”... “Ý thức” 
nghĩa là “với sự tỉnh giác”, “với Chánh niệm (safo)”. Vị ây 
Chánh niệm vào hơi thở chứ không phải vào bản thân mình, 


404 


Chánh Đ/ab 


mục đích duy nhất của vị ấy là gom tâm vào hơi thở đề loại 
bỏ những tư duy khác (/p niệm) và gắn chặt tâm vào đó; vì 
nếu những gì nằm trong vùng “ngoài lŸ” xen vào vùng “Zập 
fFung”, VỊ ấy không thể định tâm được, tâm vị ấy trở nên lan 
man hết chỗ này tới chỗ khác. 


Khi bạn thực hành quán niệm hơi thở vào và hơi thở ra, 
bạn phải chú tâm vào điểm ở đây hơi thở (gió lưu thông) 
chạm vào cánh mũi và ghi nhận hơi thở của bạn ra-vào như 
thế nào, nhưng không theo nó. Không nên kiềm chế hay dừng 
hơi thở, phải để cho nó hoàn toàn tự nhiên mà không có bất 
kỳ sự cố gắng hay tác động nào của bạn vào đó cả. Đôi lúc 
hơi thở có thê trở nên rất vi tế đến nỗi bạn không còn ghi 
nhận được nó. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng tâm bạn 
rồng không và khởi tâm ưa thích nó. Khi bạn tiến hành tu tập 
Chánh niệm trên hơi thở này, tuỳ theo mức độ, có lúc tâm bạn 
tập trung toàn triệt vào hơi thở và bạn sẽ nhận ra rằng chỉ có 
hơi thở mà không có gì đằng sau nó cả — không tự ngã, không 
linh hồn. Không Tôi hay bắt cứ thứ gì đại loại như vậy. Nghĩa 
là hơi thở và bạn không phải là hai mà chỉ có một tiến trình, 
nếu bạn đạt đến mức độ tuệ tri rõ ràng như thế, sự định tâm 
của bạn đã rất cao và với sự định tâm này, những trạng thái 
hỷ, lạc và an tịnh của tâm sẽ phát sanh. Tuy nhiên trạng thái 
này có thể chỉ xuất hiện trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, rồi 
tâm bạn lại trở nên lan man, những tư duy tiếp tục lang thang 
và bạn thấy khó có thê tập trung được như trước. Điều này 
không thành vấn đề, bạn phải “fhường kiên trì phấn đấu”. 


4O 


Cøz¿ ẩng cổ xiz4 


Cho dù bạn không đạt được những kinh nghiệm thiền chứng 
thì việc hành thiền này cũng vẫn đem lại rất nhiều lợi ích. 
Nó sẽ giúp bạn tư duy trong sáng hơn, hiểu biết sâu sắc hơn, 
có được sự quân bình và vắng lặng của tâm. Điều này sẽ cải 
thiện sức khoẻ của bạn cả về thể xác lẫn tinh thần và giữ cho 
bạn khoẻ mạnh. 


Đức Phật nói: “Chánh niệm trên hơi thở vô và hơi thở ra, 
này các Tỳ kheo, nếu được phát triển và thực hành thường 
xuyên sẽ đem lại quả lớn, đem lại lợi ích lớn. Chánh niệm 
trên hơi thở vô và hơi thở ra, này các Tỳ kheo, nếu được 
phát triển và thực hành thường xuyên, sẽ làm viên mãn “Bắn 
Niệm Xứ”, Bốn Niệm Xứ, nếu được phát triển và thực hành 
thường xuyên sẽ làm viên mãn Thất Giác Chỉ; Thất Giác Chỉ 
nếu được phát triển và thực hành thường xuyên sẽ khiến cho 
mình giải thoát (Vijàvinutti) được viên mãn ”', 

Thiền là huyết mạch của Phật pháp, Đức Phật luôn luôn 
nhân mạnh đến tầm quan trọng của kỷ luật tỉnh thần. Ngài 
thúc giục và khuyến khích mọi người đạt đến sự tự chủ bằng 
những lời như vầy: 

“Người trị thủy dẫn nước, 
Kẻ làm tên nắn tên, 
Người thợ mộc uốn gỗ, 


2„„??2 


Bậc trí nhiếp tự thân 


'M. 118. 
? Dhp. 80; Thợ 877. 


4O6 


Chánb Đ7ab 


Câu chuyện liên quan đến bài kệ này nhìn từ nhiều góc 
độ rất là quan trọng. Một đệ tử của Ngài Xá Lợi Phất tên là 
Pandita, Sa di bảy tuôi khi gia nhập tăng đoàn, một hôm theo 
Trưởng lão vào làng khất thực. Khi họ đang đi như vậy, Sa di 
Pandita thây một cái mương nước và hỏi thây: 

“Bạch Thây cái này là cái gì vậy?” 

“Một mương nước. ” 

“Người ta đào mương để làm gì?” 

“Họ đào mương để dẫn nước vào ruộng canh tác. ” 

“Vậy nước này có thức tánh, có tâm không, bạch Thây?” 

“Không. ” 

“Như vậy, bạch Thây, người ta có thể hướng dẫn một vật 
không có lý trí, không có thức tánh này đến bất kỳ nơi nào họ 
thích phải không Thầy?” 

“Đúng ”. 

Khi ấy Sa di mới suy nghĩ: “Chà, nếu người ta có thể 
hướng dẫn một vật không có thức tánh như nước này đến 
bắt cứ chỗ nào họ thích, thể thì tại sao một người có tâm lại 
không điều phục được cái tâm ấy và thành tựu đạo quả ngay 
trong kiếp sống này nhỉ? ”. 

Tiếp tục đi thêm nữa, họ thấy những người làm tên đang 
uôn thăng những mũi tên của họ. 

“Bạch Thây, những người này đang làm gì vậy?” 

“Họ là những người thợ làm tên, họ đang uốn thẳng 
những cây tên của họ. ” 


407 


Cøz Ẩg cổ x1/4 


“Bạch Thây, những cây tên này có biết suy xét không?” 

“Không, chúng không biết suy xét. ” 

Khi ấy chú Sa di nghĩ: “Nếu những người này có thể uốn 
thẳng những cây tên, tại sao người có tâm lại không thể tập 
trung lại để điều phục và nhờ đó nỗ lực thành đạt mục tiêu 
(giải thoát) của mình nhỉ? ”. 

Đi thêm một đoạn nữa, họ thấy một số người đóng xe 
đang làm việc. 

“Bạch thây, họ đang làm gì thế? ” 


Là 


“Họ đang uốn gỗ để làm thành bánh xe. ° 
“Gỗ này có tâm không?” 
“Không.” 


Vị Sa di lại suy gầm: “Những người này có thể uốn nắn 
cây gồ vô tri này thành bánh xe. Tại sao người có khả năng 
suy luận lại không thể điểu phục tâm mình và sống đời Phạm 
Hạnh nhỉ? ”. 


VỊ Sa di quan sát thận trọng ba trường hợp này như vậy 
rồi nói với Trưởng lão: “Bạch Thây, xin Thây hoan hỉ nhận 
lại bát và y của Thây, vì con muốn quay về”. 


Khi Trưởng lão đồng ý, Sa di Pandita đảnh lễ thầy rồi 
trở về chùa. Chú đi vào cốc của Trưởng lão rồi ngồi trong 
đó hành thiền, phát triển thiền quán ngay trên thân mình, tập 
trung và chú tâm trên đó, vị Sa di đạt đến trí tuệ nội quán và 
chứng đắc A-La-Hán quả. Như vậy Sa đi Pandita vào ngày 


408 


Chánh Đ/ab 


thứ tám sau khi xuất gia, dù tuổi còn rất trẻ, nhưng tâm thiền 
đã trưởng thành, nhờ điêu phục tâm mình đã thây rõ chân lý'. 
Đề cập đến các vị Thánh như vậy, Đức Phật nói: 

“Bước vào ngôi nhà trồng. 

T) kheo tâm an tịnh 

Thọ hưởng vui siêu nhân 

Tịnh quản theo chánh pháp ”. 

“Người luôn luôn Chánh niệm, 

Sự sanh diệt các uẩn 

Được hoan hỉ hân hoan 


Bậc Trí đạt bắt tử "2. 


 Dhp. Com. II. 141. 
? Dhp. 374. 


4O9 


CHƯƠNG XIV 


Kết luận 


Đến đây hắn chúng ta đã thấy rõ Tứ Thánh Đề là chân lý 
trung tâm của đạo Phật. Những gì Đức Phật dạy trong suốt 45 
năm hoằng hoá đều xoay quanh những Sự Thực (ĐÓ) ấy, đó 
là: Khô (Dukkha), Nhân sanh khổ, Sự diệt khổ và Con đường 
ra khỏi trạng thái khổ này. Người có tư duy sâu sắc sẽ hiểu 
những Sự Thực này như là nói về con người và mục đích của 
nó, sự giải thoát cuối cùng của con người, đó là toàn bộ nội 


41I 


Cøz ẩng cổ x1/4 


dung của Tứ Đế. Cái chúng ta gọi là con người, trong ý nghĩa 
tối hậu, chỉ là sự kết hợp của tâm và thân (đanh — sắc), hay 
năm uân chấp thủ. Trên bình diện con người, dukkha (khổ) 
không và chắc chắn không thể tồn tại độc lập với người, tức 
là độc lập với thân và tâm của họ. Vì vậy vấn đề trở nên rõ 
ràng rằng khô không gì khác hơn là chính tự thân con người. 
Như Đức Phật nói: “Năm uấn chấp thủ là khỗ (Dukkha)°. 


Kế tiếp chúng ta hiểu rằng Sự Thực thứ hai là Ái (7a„nhà). 
Ái chính là Nhân sanh khổ. Bây giờ thử hỏi Ái này phát sanh 
ở đâu? Ở đâu có năm uân chấp thủ, ở đó ái khởi sanh; Sự 
Thực thứ ba là sự diệt của Ái này, tức Niết bàn — sự giải thoát 
cuối cùng. Điều này cũng không nằm ngoài con người. Chân 
Đề thứ tư và cuối cùng là con đường đi ra khỏi trạng thái bất 
toại nguyện đó, nghĩa là đi ra khỏi vòng sanh tử luân hồi bất 
tận này. 

Ở đây, nếu phân tích kỹ chúng ta sẽ hiểu rằng Tứ Thánh 
Đề là sự cô gắng để chỉ ra vòng luân hồi (sưmsàra) và nhân 
sanh của nó; Niết bàn và con đường đi đến Niết bàn. Samsàra 
chỉ là một chuỗi của các uẩn chấp thủ; hay nói một cách khác 
samsàra là một chuỗi sanh tử, tử sanh, không đề cập đến thế 
giới vật lý với những sông biển, đá, cây và mặt trời — mặt 
trăng của nó. Trong ý nghĩa này samsàra là một tên khác để 
gọi con người bao gồm năm uấn chấp thủ. Đây là Thánh Đề 
Thứ Nhất. Trong Thánh Đế Thứ Hai chúng ta thấy nguyên 
nhân và điều kiện („hân duyên) của vòng luân hồi (samsàra). 
Thánh Đề Thứ Ba chúng ta thấy sự tận diệt của Samsàra được 
co1 là sự an ồn tối thượng khỏi các khổ ách - tức Niết bàn. 


412 


Kế# luận 


Liên quan đến điều này cũng cần phải ghi nhận rằng trong 
truyền thống Theravàda (Phật giáo Nguyên Thủy), samsàra 
hoàn toàn đối lập với Niết bàn, vì chúng ta thấy rằng samsàra 
(luân hồi) là sự tương tục của các uân chấp thủ trong khi 
Niết bàn là sự diệt tận của chấp thủ này. Trong kiếp sống này 
người nào còn hưởng thụ ngũ dục chắc chắn không thể giải 
thoát khỏi samsàra. Bao lâu tham ái và chấp thủ của họ chưa 
bị tiêu diệt, họ vẫn chấp thủ vào các uấn và vào những øì liên 
quan tới nó. Tuy nhiên người đã được giải thoát cảm nhận 
hạnh phúc Niết bàn ngay trong cuộc đời này, vì họ không 
chấp giữ vào các đối tượng giác quan (»ăm trần), ái và thủ 
của họ đã diệt và do đó đối với họ chuỗi tương tục của các 
uân không còn nữa, các uẫn không còn thì sanh tử luân hồi 


(samsảra) cũng không còn vậy. 


Thánh Đề Thứ Tư và cuối cùng là Bát Chánh Đạo. Trong 
Tứ Thánh Đế, như bây giờ chúng ta có thể hiểu, Bát Chánh 
Đạo là phương diện duy nhất đề cập đến pháp hành. Bất cứ 
điều gì được thực hành, được tu tập, được phát triển, trong 
Phật giáo điều ấy phải nằm trong phạm vi Bát Chánh Đạo. Đó 
là sự khởi đầu (ABC) và sự kết thúc (XYZ) của lối sống theo 
Đức Phật. Đạo (Bát Chánh Đạo) là sự tóm tắt các phương 
tiện làm cho chúng ta có thê đi ra khỏi sự trói buộc của vòng 
luân hồi, và chứng đắc Niết bàn được coi là Pháp (Dhamma) 
không bị tạo tác duy nhất trong Phật giáo. Chính vì vậy cần 
phải nhớ rằng đạo không dùng như Nhân và Duyên (điều 
kiện) của Niết bàn. Nó chỉ là phương tiện đề đi đến Niết bản. 


412 


Cøz ẩưởng cổ xiz4 


Vì Bát Chánh Đạo này là phương diện duy nhất đề cập 
đến pháp hành trong giáo pháp của Đức Phật, chúng ta phải 
tập trung sự chú ý của chúng ta vào giáo lý thực tiễn này; vì 
phần lý thuyết và suy luận không có kết quả gì mấy đối với 
một người thực sự quan tâm thực hành giáo pháp. 


Hoàn toàn không có những con đường tắt để đi đến chân 
an lạc và chân hạnh phúc. Như trong rất nhiều bài pháp Đức 
Phật đã chỉ rõ: Đây là con đường duy nhất dẫn đến tuyệt đỉnh 
của đời sống hiền thiện, cuộc sống từ những cấp độ tâm linh 
thấp thỏi được thăng hoa ngày cảng cao hơn. Đó là một tiễn 
trình tu tập tuần tự về lời nói, hành động và nếp suy nghĩ đề 
tạo ra chánh trí mà đính cao là sự viên mãn giác ngộ và chứng 
đắc Niết bàn. Đó là con đường dành cho tất cả mọi người, 
không phân biệt chủng tộc, giai cấp hay tín ngưỡng, một con 
đường cần được trau dồi tu tập từng giây phút trong cuộc 
sông hàng ngày của chúng ta. 


Mục đích duy nhất của Đức Phật trong việc chỉ ra Thánh 
Đạo này, đã được tuyên bó bằng những lời như sau: 


“Đức Thể Tôn đã Giác Ngô, Ngài thuyết Pháp (Dhamma) 
để Giác Ngộ, Đức Thể Tôn đã điều phục, Ngài thuyết Pháp 
để điều phục, Đức Thế Tôn đã tịch tịnh, Ngài thuyết Pháp để 
tịch tịnh; Đức Thế Tôn đã vượt qua, Ngài thuyết Pháp để vượt 
qua, Đức Thế Tôn đã chứng Niết bàn, Ngài thuyết Pháp để 


chứng Niết bàn ”!. 


'M.35.D.25. 


414 


Kế# luận 


Nếu đây là mục đích mà vì mục đích này Đức Thế Tôn 
thuyết pháp và chỉ ra Con đường (Đạo), hiển nhiên rằng mục 
đích của người nghe pháp hay người đi theo con đường đó 
cũng phải như vậy, không thể khác hơn được. Chắng hạn, 
mục đích của vị lương y tài đức là để chữa trị cho những bệnh 
nhân cần được cấp cứu, và mục đích duy nhất của bệnh nhân, 
chúng ta biết, là làm sao cho mau hết bệnh càng sớm càng tốt. 
Đó là mục đích duy nhất của một người bệnh. 

Chúng ta cũng hiểu rằng mặc dù đã được hướng dẫn, 
được chỉ dạy, được cảnh báo, nhưng việc thực hành Giáo 
Pháp, việc bước lên con đường (Đạo) vẫn là phần hành của 
chúng ta. Chúng ta phải tiễn bước với lòng nhiệt thành không 
suy giảm, vượt qua mọi chướng ngại và Chánh niệm tỉnh giác 
theo từng bước chân của chúng ta trên Chánh Đạo — Đạo lộ 
mà chư Phật xưa nay đã bước lên và chỉ ra. 

Để giải thích về ý tưởng vượt qua, Đức Phật đã dùng ân 
dụ chiếc bẻ!. Chúng ta hãy nghe Ngài nói: 

“Này các Tỳ kheo, Ta dạy Pháp (Dhamma) ví như chiếc 
bè đề đưa người vượt qua, không phải đề giữ lại. Hãy nghe 
và khéo tác ý những gì 1a nói ”. 

“Thưa vâng, bạch Đức Thể Tôn ”, chư Tỳ kheo đáp. 

Đức Thế Tôn tiếp tục: 


“Này các Tỳ kheo, ví nhự có người khởi hành một cuộc 
hành trình phải đi qua một con sông nước sâu và rộng. Bờ bên 


!M.22. 


415 


Cøz ẨÙng cổ x1/4 


này đây nguy hiểm, bờ bên kia được an toàn. Nhưng con sông 
này không có thuyên và cũng không có câu để đưa người qua 
bờ kia. Người ấy suy nghĩ: 'Con sông này quả thực rất sâu và 
rộng, bờ bên này đây nguy hiểm, bờ bên kia được an ồn, ta nên 
thụ góp cành nhánh, cây lá làm thành một chiếc bè và dùng hai 
tay, hai chân làm chèo để vượt qua bờ bên kia thì hơn `. 


Thế rôi, này các Tỳ kheo, người đàn ông đó làm được 
một chiếc bè, có sức dùng tay, dùng chân để đạp và vượt qua 
đến bờ an toàn phía bên kia. Sau khi đã qua đến bờ kia, người 
ấy nghĩ: “Chiếc bè này thật là hữu dụng, nhờ nó mà ta đã đến 
bờ kia an toàn; tốt hơn ta cũng đội nó trên đầu hay vác nó 
trên lưng và đi bất cứ nơi đâu ta muốn. 


Các con nghĩ thế nào, này các Tỳ kheo, nếu làm như thế 
có phải người ấy đã làm đúng với tác dụng của chiếc bè hay 
không? Giả sử người đó sau khi đã vượt qua bờ bên kia liên 
nghĩ: Chiếc bè này quả thực có ích, nhờ sự trợ giúp của nó 
mà ta đã qua đến bờ kia an toàn: Tốt hơn hết ta hãy cho nó 
lên cạn hay (để cho nó) trôi theo dòng sông rồi đi bất cứ nơi 
đâu ta muốn. Nếu người ấy làm như thế, này các Tỳ kheo, họ 
đã làm đúng với tác dụng của chiếc bè. Cũng vậy, này các Tỳ 
kheo, Tà dạy Pháp ví như chiếc bè để vượt qua, không phải để 
giữ lại. Các con, này các Tỳ kheo, đã hiểu Pháp có tác dụng 
như ví dụ chiếc bè, thiện Pháp (Dhamma) còn phải bỏ, huồng 


nữa là các ác Pháp (A-Dhamma)! ”. 


' Dhamma, ở đây theo chú giải có nghĩa là Định (Samàdhn) và Tuệ 
(Vipassanà). Chấp giữ vào các tầng chứng đạt tâm linh cao đến như vậy 
cũng còn phải biệt buông bỏ. Nói gì đên những ác pháp. 


416 


Kế# luận 


Một người nào đó có thê hỏi tại sao Đạo lại được gọi là 
Bát Chánh Đạo, và vì sao từ Chánh (Sammà) lại được đặt 
trước mỗi chi phần như vậy. Câu trả lời rõ ràng và đơn giản là 
rằng còn có một Con đường (Đạo) khác không phải là Thánh 
Đạo, đó là con đường tà ngụy và từ Micchà (Tà) được đặt 
trước mỗi chỉ của tám chỉ trong con đường hư vọng đó. Trong 
hai chuyện ngụ ngôn minh thị, Đức Phật đã giải thích rõ con 
đường Chánh và Tà như sau. Đức Phật gọi Tôn giả Tissa 
Và nÓI: 

“Giả sử này Tssa, có hai người, một người không biết 
đường và người kia rất rành về đường sá. Người không biết 
đường hỏi người rành đường, và người ấy trả lời: 'Vâng! 
thưa bạn, đây là đường đi. Cư đi một lúc rồi bạn sẽ gấp một 
ngã ba. Bỏ đường bên trái mà đi theo đường bên phải. Đi một 
lúc nữa bạn sẽ gặp một khu rừng rậm... rôi gặp một đâm lây 
lớn... rồi một vách núi dốc đựng đi thêm một đoạn nữa bạn sẽ 
gặp một bãi đất bằng phăng khả ái. 


Báy giờ này Tissa, Nhự Lai sẽ mình hoạ lại ý nghĩa của 
ngụ ngôn trên: 

Nói “người không biết đường) là muốn nói hàng phàm 
phu, “người rành đường sá” ý muốn nói Như Lai, bậc A-La- 
Hán, Chánh Đẳng Giác. “Ngã ba được ví cho sự nghỉ hoặc. 
'Đường bên trái? là Bát tà đạo, tức là: Tà kiến, tà tư duy, 
tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà tỉnh tán, tà niệm và tà định. 
'Đường bên phải? là Bát Chánh Đạo, tức: Chánh kiến, chánh 
tt duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tỉnh 


417 


Cøz ẩưng cổ xiz4 


tấn, Chánh niệm, chánh định. *Khu rừng rậm) chỉ cho sự vô 
mình; *Đâầm lây lớn” là dục lạc ngũ trần; “Vách núi dựng 
đứng" ví cho phẫn nộ và bất mãn; “Bãi cát bằng phẳng và 
khả ái, này Tissa, là ví cho Niết bàn. Hãy hoan hỉ, này Tissa 
(trong đời Phạm Hạnh)! Hãy hoan hỉ! Như Lai sẽ khuyên bảo 


các con, Như Lai sẽ dạy đồ các con ”". 


Ngụ ngôn thứ hai cũng mang ý nghĩa tương tự như trên 
và được tìm thấy trong bài kinh số 29 của Majjhimà Nikàya. 
Trong ngụ ngôn này, Đức Phật đề cập đến một bầy nai đang 
sông trong một thung lũng đầy cây cao bóng mát, ở đây cũng 
có một đầm lầy. Lúc bấy giờ một người kia không muốn cho 
bầy nai được sống an vui hạnh phúc, rắp tâm muốn làm hại 
chúng, muốn tiêu diệt chúng. Người này chặn con đường an 
toàn và mở một lối đi đánh lừa, trên đó ông ta đặt một cái bẫy 
và cột một con nai cái làm môi, bầy nai lớn đó dần dần bị tổn 
hại và suy giảm đi. 

Nhưng nếu có người muốn cho bây nai được an vui, yên 
ồn sẽ mở con đường an toàn và đóng chặt con đường đánh 
bẫy, tháo bỏ cạm bẫy và thả con nai môi đi, bầy nai ấy chẳng 
bao lâu sẽ phát triển, sẽ tăng trưởng. Kế tiếp Đức Phật giải 
thích câu chuyện ngụ ngôn: Đầm lầy là một tên khác để gọi 
dục lạc ngũ trần; bầy nai lớn ví cho chúng sanh; người đầu 
tiên tiêu biểu cho Màra (Ma Vương); con đường đánh lừa là 
Bát tà đạo, tức là tà kiến, tà tư duy, tà ngữ, tà niệm, tà nghiệp, 
tà mạng, tà tinh tấn, tà định; cái bẫy tượng trưng cho dục 


S.IH. 108. 


418 


Kế# luận 


tham; con nai cái ví cho vô minh; người muốn cho bẩy nai 
được an lạc, yên ồn tượng trưng cho đức Như Lai, bậc A-La- 
Hán Chánh Đăng Giác, con đường an toàn, yên ồn, an vui là 
Bát Chánh Đạo tức là chánh kiến, chánh tư duy, chánh niệm, 
chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh định. 


“Như vậy, này các Tỳ kheo;” Đức Phật nói: “7a đã mở 
ra con đường an toàn, yên ổn và an vui, ta đã đóng lại con 
đường nguy hiển, lừa đảo, đã tháo bẩy, đã thả môi. Những 
Øì này các Tỳ kheo, một bậc thây từ mẫn muốn an lạc và lợi 
ích cho hàng đệ tử phải làm, điều đó Như Lai đã làm vì lòng 
bi mẫn đối với các con. Đây là những cội cây, đây là căn 
nhà trồng. Hãy hành thiên này các Tỳ kheo, chớ nên dễ duôi, 
đừng để hối tiếc về sau. Ta khuyên các con như vậy”. 


Đức Phật, bậc thầy đầy lòng bi mẫn không còn nữa, 
nhưng Ngài đã để lại di sản Giáo pháp (hømzna) thậm thâm 
vị diệu. Pháp không phải là một sự phát minh, mà là một sự 
khám phá. Pháp là một quy luật vĩnh hằng: nó hiện hữu ở 
khắp mọi nơi với mọi người nam cũng như nữ, Phật tử hay 
không phải Phật tử, ở phương Đông cũng như phương Tây. 
Pháp (Dhamma) không có nhãn hiệu, nó không hạn cuộc bởi 
thời gian, không gian hay chủng tộc, Pháp dành cho mọi thời 
đại. Mỗi người sống với Pháp là đem nó ra ánh sáng, là tự 
mình thấy và kinh nghiệm Pháp. Pháp không thể đem truyền 
cho người khác, vì nó cần phải được tự chứng. Đức Phật 
Gotama đã khám phá ra Pháp, như các bậc tiền bối của Ngài, 
tức chư Phật quá khứ. Nếu chúng ta muốn thấy nó với con 


410 


Cøz Ẩng cổ xiz4 


mắt tâm của chúng ta như chúng thực sự là, và không như nó 
hiện hữu trong kinh sách, chúng ta phải đi theo Con đường cổ 
xưa (Pùràna Maggam) này. Các bậc giải thoát đã tắn dương 
Đạo lộ và sự Giải Thoát cuối cùng trong Trưởng Lão Tăng và 
Trưởng Lão Ni kệ. Những người khác lắng nghe những kinh 
nghiệm của họ đều hân hoan và phấn khích. Nhưng chỉ đơn 
thuần hân hoan và phấn khích như vậy không thể đưa ta đến 
đích theo mong muốn được. Chính vì vậy điều cần yếu là phải 
tu tập con đường. 

“Hãy có tâm từ bi 

Khéo chế ngự trong giới, 

Chuyên tỉnh tắn nỗ lực, 

Thường kiên trì phần chấn, 

Thấy nguy hiểm phóng dật, 

Không phóng dật an ổn, 

Hãy tu Tám Thánh đạo, 


”Ị 


Giác chứng Đạo Bát Tử 
Con đường cô xưa mở ra cho tât cả, hoàn toàn không có 


sự phân biệt trong Niết bàn. Đề cập đến bát Thánh đạo và so 
sánh nó với cỗ xe, Đức Phật nói: 


! Psalms of the Early Buddhists, the brethren. P.T.S 1951, verses 979, 
980. 


420 


Kế# luận 


“Không kê nam hay nữ, 
Đều dùng cô xe ấy 
Chính nhờ cô xe đy, 


Hướng tiên đến Niết bàn ”. 


Từ những điều đề cập ở trên đã cho thấy rõ rằng người 
không có cô xe này thì cũng khó đến đích. Và người trong khi 
có nó mà không khởi hành hướng về mục tiêu như đã chỉ dẫn, 
sẽ không đến đích (giải thoái) được. Có một cuộc đối thoại 
khá thú vị giữa Đức Phật Gotama của chúng ta và Bà la môn 
Ganaka Mogsallàna trong bài kinh 107 của Trung Bộ. Trả 
lời một câu hỏi của Bà la môn, Đức Phật đã giải thích chị tiết 
cách Ngài hướng dẫn và rèn luyện hàng đệ tử của mình như 
thế nào. Ganaka Moggallàna chăm chú lắng nghe và muốn 
biết xem tất cả hay chỉ có một số đệ tử được Đức Phật hướng 
dẫn và rèn luyện ây đạt đến mục tiêu tối hậu — Niết bàn!. Câu 
trả lời của Đức Phật là rằng một số người được Ngài hướng 
dẫn đã đạt đến đích tối hậu — Niết bàn, còn một số thì không. 
Lúc ấy Bà la môn đặt câu hỏi này với Đức Phật: 

“Thưa Tôn giá Gotama, do nhân gì, do duyên gì tại sao 
trong khi Niết bàn hiện hữu, trong khi đạo lộ dẫn đến Niễt 
bản hiện hữu, trong khi Tôn giả Gotama, người chỉ đường, 
hiện hữu, mà một số đệ tử do được chỉ dẫn lại đạt đến mục 
tiêu tối hậu — Niết bàn, còn một số lại không? ”. 


! Accanftanittham nibbànam. 


421 


Cơ? ẩư”ng cổ xiz4 
“Này Bà la môn, về điểm này ta sẽ trả lời ông bằng cách 
đặt câu hỏi, ông có thể tùy ý trả lời. Ông nghĩ thể nào về điều 
này? Ông có rành đường đi đến Ràjagaha! không?” 

“Có, thưa Tôn giả, con là người biết rất rành đường sá 
ở Ràjagaha này. 

“Thế ông nghĩ thế nào về điều này, Bà la môn? Một 
người muốn tới Ràjagaha đến gặp ông và nói: 'Thưa Tôn 
giả, tôi muốn đi đến Ràjagaha xin Ngài hãy chỉ giúp đường 
đến Ràjagaha này”. Ông có thể trả lời: 'Vâng, này hiển hữu, 
con đường này sẽ đi đến Ràjagaha, hãy đi theo nó một lúc. 
Sau một lúc bạn sẽ gặp một ngôi làng, đi một lúc nữa bạn sẽ 
gấp một thị trấn, tiếp tục đi một lục nữa. Sau một thời gian 
bạn sẽ thấy Ràjagaha với những công viên khả ái, những khu 
rừng khả ái, những cánh đồng khả ái và những hô nước khả 
ái của nó”. Thế nhưng cho dù ông đã khích lệ, đã chỉ dẫn 
như vậy, người ấy lại chọn con đường lầm lạc đi về hướng 
Tây. Rồi một người thứ hai ấi đến và muốn tới Ràjagaha 
“Thưa Tôn giả, tôi muốn đi đến Ràjagaha xin Ngài hãy chỉ 
giúp đường đến Ràjagaha này”. Ông có thể trả lời: 'Vâng, 
này hiển hữu, con đường này sẽ đi đến Ràjagaha, hãy đi 
theo nó một lúc. Sau một lúc bạn sẽ gặp một ngôi làng, đi 


' Ràjagaha, một thành phó lớn của Ấn Độ bây giờ gọi là Ràjgir. Đức 
Phật dành phần lớn thì giờ của Ngài tại Trúc Lâm Tự (Veluvana) ở đó. 
Trong một hang động của thành phố này, cuộc kết tập kinh điển lần thứ 
nhất đã tổ chức ba tháng sau ngày Đức Phật nhập diệt. Hiện nay hang 
động này vẫn còn. 


422 


Kế# luận 


một lúc nữa bạn sẽ gặp một thị trấn, tiếp tục đi một lúc nữa. 
Sau một thời gian bạn sẽ thấy Ràjagaha với những công viên 
khả ái, những khu rừng khả ái, những cánh đồng khả ái và 
những hỗ nước khả ái của nó ”. Được ông chỉ dẫn và khích lệ 
như vậy người ấy đi đến Ràjagaha an toàn. Do nhân gì, này 
Bà la môn, do duyên gì, tại sao? Trong khi Rajagaha hiện 
hữu, trong khi con đường dẫn đến Ràjagaha hiện hữu, ông 
là người chỉ đường cũng hiện hữu, mà một người mặc dù đã 
được ông chỉ dẫn, đã được ông khích lệ như vậy, lại chọn 
con đường lẫm lạc đi về hướng Tây, trong khi người kia có 
thể đi đến Ràjagaha an toàn? ”. 


“Về vấn đề này, thưa Tôn giả ŒGotama, con có thê làm gì 
được? Thưa Tôn giả Gotama con chỉ là một người chỉ đường ””. 


“Cũng vậy, này Bà la môn, Niết bàn hiện hữu, con đường 
dẫn đến Niết bàn hiện hữu và Như Lai, bậc chỉ dẫn, cũng 
hiện hữu. Nhưng trong khi một số đệ tử do được Tu khích lệ, 
do được Ta hướng dẫn đã đạt đến mục tiêu tối hậu, Niết bàn, 
còn một số người khác lại không. Này Bà la môn, về vấn đề 
này Như Lai có thể làm gì được, này Bà la môn Như Lai chỉ 
là bậc chỉ đường 

Con người có khuynh hướng xem những gì cũ là lỗi thời. 
Những lời chỉ trích vội vã như vậy có thể dẫn đến kết luận cho 
rằng Bát Thánh Đạo do Đức Phật khám phá đã xưa 25 thế kỷ, 
do vậy không còn phù hợp với những hoàn cảnh và điều kiện 
hiện nay. Nhưng đây chỉ là những suy nghĩ nông cạn và thiếu 
sáng suốt. Vân đề quan trọng ở đây là phải biết rằng một điều 


423 


Cøz Ẩng cổ x1/4 


gì, dù cũ hay mới, nêu nó có thê đem ra ứng dụng có hiệu quả 
thì đó là điều thực tiễn. 


Có rất nhiều vấn đề trong thế gian này, xưa cũng như 
nay, mỗi giai đoạn đều có những vấn đề của nó và thái độ 
của chúng ta cũng đa dạng, nhiều giải pháp đã được đem ra 
áp dụng. Bát Thánh Đạo đã rút gọn những vấn đề này lại còn 
một mà Đức Phật gọi là Dukkha (Khổ). Ngài gọi tập khởi của 
nó hay nhân của nó là Tanhà (Á¡), những động cơ tham muốn 
vị kỷ, và vô minh (Avijjà) hay tà kiến. Bây giờ câu hỏi đặt ra 
là, con người ngày nay đã tìm ra một giải pháp nào cho những 
vấn đề này hay không, hay chúng ta chỉ làm cho chúng càng 
thêm tệ hại hơn? Con người ngày nay đang sống trong tình 
trạng an ồn và hạnh phúc hay đang sông trong tình trạng sợ 
hãi và căng thắng thường xuyên? Con đường mà con người 
hiện đang theo sẽ dẫn đến sự sáng suốt hay điên rồ? 


Ở đây, chúng ta đã được thấy Con Đường Cô Xưa này 
là gì rồi. Con đường gồm tám chỉ: Chánh kiến, Chánh Tư 
duy, Chánh ngữ, Chánh nghiệp, Chánh mạng, Chánh Tình 
tấn, Chánh Niệm và Chánh Định. Chi nào trong § chi này 
chúng ta có thể loại ra như là lỗi thời và không đưa đến tiến 
bộ vật chất và tinh thần của con người? Chi nào cản trở sự 
phát triển của con người về mặt vật chất hay các phương diện 
khác? Chắc chăn chỉ có những người u mê mới có thể coi Bát 
Thánh Đạo là lỗi thời, vì mặc dù đó là một Con Đường Cổ 
Xưa nhưng nó có cái mới bất diệt. Như đã đề cập ở trên, tất 
cả những vấn đề của cuộc đời có thê rút gọn lại trong một vẫn 


424 


Kế# luận 


đề, đó là vấn đề Dukkha (Khổ hay bất toại nguyện); và giải 
pháp chư Phật hay các bậc Giác Ngộ xưa nay đưa ra là Bát 
Thánh Đạo. Có qua thử thách mới biết hay dở. Cũng vậy, hay 
dở của giải pháp này nằm ở chỗ thực hành nó. 

“Là Phật tử hay không phải Phật tứ, tôi đã nghiên cứu 
mọi hệ thống Tôn giáo trên thế gian này, và không có hệ 
thông nào trong đó tôi có thể tìm được điểu gì vượt qua Bát 
Thánh Đạo của Đức Phật, cả về sự mỹ diệu lẫn tỉnh chất toàn 
diện của nó. Tôi cảm thấy mãn nguyện khi được uốn nắn cuộc 


đời mình theo con đường đó ”', 


Để kết luận, chúng tôi nghĩ sẽ không cường điệu quá 
đáng khi nói rằng sự vĩ đại của Đức Phật vẫn toả rạng trong 
thời đại ngày nay, giống như mặt trời làm mờ đi vẻ huy hoàng 
của những tia sáng yếu ớt hơn. Và Con đường cỗ xưa của 
Ngài vẫn vẫy tay ra hiệu cho những người đang mệt mỏi vượt 
thoát trầm luân về đến nơi an ôn và hạnh phúc của Niết bàn. 

Và như tục ngữ có: “Dò người chạy nhanh, người đi bộ, 
người thì bò một cách đau khổ; nhưng tất cả những ai giữ 
vững ý chí đêu về đến đích cả”. 


Câu mong tất cả chúng sanh đều an vui và hạnh phúc! 
Dịch xong tại Viên Không Thạch Động, Tháng Tư 2001 


Chỉnh sửa, bô sung Tháng Một năm 2013 
Tỳ kheo Pháp Thông đ/ch 


!T.W Rhys Davids, chủ tịch sáng lập của hội Pàli Text London. 


425 


